TỦ Sách Bảo Anh Lạc 41 





Ban Biên Lầp Chùa Hương Sen 


Bỏo Anh Lạc 41 


TUYỂN TÂP 
4Ø nãm 


TU H0 và HDĂNG PHÁP 


NI SƯ BIỮI HƯƠNG 


Ban Biên Lập Chủa Hương Sen 


Thực hiện: CHƯ NI ĐỆ TỬ CHÙA HƯƠNG SEN 
Trình bày: BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU 
(Sư cô Trí Minh, Sư cô Viên Quang, Sư cô Viên Nhuận, 
Sư cô Viên Tiến, và Sư cô Viên Khuông...) 
Tổng biên tập: THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 
Trình bày bìa và sách: HỒ THANH SƠN 
In tại Nhà in: XPRESS PRINT; California. 


Liên lạc: HƯƠNG SEN BUDDHIST TEMPLE 
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA 
Tel: 951-657-7272 * Cell: 951-616-8620 
Email: huongsentemple@gmail.com *® thichnugioihuong@yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/huongsentemple 
Web: www.huongsentemple.com 


Copyright©2020 by Bhikkhuni Gioi Huong, Sunyata Pham, 
Huong Sen Buddhist Temple in the United States. 
All rights reserved. 


MỤC LỤC 


Phần I: GiớiThiệu..............................................................22.2222 2222202 1 
1.1. Lời Thưa của Ban Biên Tập..................... --- 2 5 121251215121212121212221 212222221 22222 3 
1.2. Thư Mời Viết Bài Cho Tuyển Tập Anh-Việt........................ 0 222gr uyn 5 
1.3. Vài Nét Tiểu Sử Ni Sư Giới Hương.......................... 5: 2251 22112211222121 222122222 ng ó 

1.3.1. Tủ Sách Bảo Anh Lạc........................ 1 22 121212121212121212121212 2121121 2112 n 2n 1n 2n ung :. 
3.1.a. Sách và Tuyển Tập Tiếng Việt và Anh...................- 1 222222 n2 ng rya 7 

3.1.b. Đĩa Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen................................ 2222 22122212121212121 222221 ớ 10 

l2 nÌInli-1i1ifEt/009)1510 77 7a aT.B.BHĂ,.... 10 
3.2.a. Đồng Chơn Xuất Gia Học Đạo..................... 0 2212222221222 222 22H 2g tt rà 10 
3.2.b. Bồi Dưỡng Năng Lực.........................-  - 2 221 111121212111212121212 21 2n 2222 n2 21g n2 dài 14 
3.2.c. Lập Chùa Hương Sen Độ Chúng............................... 2 222125 121211112121212222 12112221 22122 1ó 
3.2.d. Sinh Hoạt Hoằng Pháp........................ - 1 221 12122121222 n2 22 22g H2 rà 27 

1.4. Ni Sư Giới Hương Nhận Bằng Kỷ Lục Viết, Dịch œ Sáng Tác 

Nhiều Ấn Phẩm Phật Giáo..........................-.-222 2222222112222 222g ye Võ Văn Tường ........... 34 

Phần II: Mưa Pháp Nhũ.............................................................2...2222222 200222 nung uea 1 
2.1. Bốn Mươi Năm Một Chặng Đường Tu..............................--- 2222 22 rze HT Thích Như Điển........... 39 
2.2. Giới Hạnh Viên Dung Hương Sen Lan Tỏa..............................----5s sec TT Thích Đồng Trí........... 43 
2.3. Lái Thuyền Phật Pháp............................... 00022222222 ryy HT Thích Phước Thuận ........... 57 
2.4. Thư Gởi Ni Sư Giới Hương: Pháp Bảo.............................. 2 2222221222222 xe6 HT Thích Thái Siêu........... 59 
2.5. Con Tàu Đang Di Chuyển Trên Đường Ray...........................- 2-2222 se HT Thích Như Minh........... 6T 
2.6. Trăng Theo Đường Sao........................--- - s21 2112112112212222212122 2 1u HT Thích Nguyên Trí........... 63 
2.7. Lời Huấn Từ Đầu Năm.............................. 0 22212 112212222212222 ae HT Thích Minh Mẫn........... ó5 
2.8.Hương Sen Mô Phạm.......................... S21 2122122122121212222221 2 rye HT Thích Tâm Vân........... 67 
2.9.Chiến Thắng Chính Mình Là Vĩ Đại Hơn Cả...................................-52.222222 25c HT Thông Đạt ........... 70 
2.10. Tặng Nhau Nét Chữ Vàng Son...........................- 222 2221221221222 re HT Thích Minh Trí........... 72 
2.T1. Tán Thán Công Hạnh Của Ni Sư Giới Hương........................... Ni trưởng Nguyên Thanh........... 73 
2.12. Đệ Tủ Của Thánh Tổ Kiều Đàm Di.......................................---csce Ni trưởng Giác Hương........... 75 
2.13. Tán Thán Công Đức Của Ni Sư Giới Hương.................................. TT Thích Nguyên Tạng ........... 77 
2.14. Tương Lai Đang Đợi.................................. 5 5221221221222 ra TT Thích Tâm Đức........... 34 
2.15. Hành Trình Của Ý........................--2 2222222211121 222kg TT Thích Phước Đạt............ 86 
2.16. Một Vị Ni Năng Nỗ Phục Vụ Đạo Trong Thời Hiện Đại.......................... TT Thích Nhật Từ........... 39 
2.17. Vượt Qua Gian Khó.....................-- 2 S121 1115151212111151112111121 212112812212 ryc HT Thích Tâm Thành ......... 92 
2.18. VỊ Ni Sư Việt Nam Khả Kính.............................-- S2 5222222222 Dr. Thero Sumedha........... S5 


2.19. Lý Tưởng.....................----- 2 1221221211211212121 2222122212121 222gr g HT Thích Đúc Trí........... 99 


2.20. Mây Trắng Hỏi Đường Qua..........................................2-222 22222 TT Thích Minh Thuường........ 101 


2.21. Tiếng Ve Kêu......................... 221221222 212222 12g ren ae TT Thích Hạnh Tấn......... 105 
2.22. Hương Thơm Tỏa Ngát......................... S2 21 221221211211212122221eg TT Thích Trừng Sỹ......... 106 
2.23. Hương Sen Đại Tòng Lâm............................-- 2 2221221211222 2kg TT Thích Minh Chí.........109 
2.24. Chân Dung Một Bậc Ni Sư Khả Kính.............................................. ĐĐ Thích Quảng Tịnh.......... TII 
2.25.Chiếc Lá RơI...............................0 22522121212 HT Thích Kiến Khai......... T12 
2.26. Hương Sen Tôi Đã Đến............................... 2 2121222222 rag TT Thích Huệ Giáo......... T14 
2.27. Sống Vui Hiện Tại...........................................................2.. 2022 ue TT Thích Nhuận Hải......... T17 
2.28. Xuân Này, Sen Lại Tươi Thêm....................................................2.2 2n TT Thích Từ Lục......... T19 
2.29. Đệ Tử Đức Thế Tôn............................---- 2 21222122312112112221221 2222212 re TT Thích Mật Hạnh......... 123 
2.30. Lâm Dã Là Cảnh Rất Vui.......................................................ằ 2 nc SƯ Phra Nathapon......... 124 
Phần IIl: Sơn Môn Pháp Lữ................................................................................2..22.2 nà 127 
3.1. Tâm Hạnh Xuất Gia................................. 0 2212221221122 22g uờc NSTN Tâm Nhụt.........129 
3.2. [ÌTÌIT BS ĐÓ 2i eseeseieessnosgil Bo nassaBstusgagrluelbeduduislsagesD84luual bia Ni sư Diệu Tánh .......... 132 
3.3. Sen Thơm.......................--- 1 2122122112122 1212121 1n n2 2n n2 nan NSTN Giới Định......... 134 
3.4. Tâm Nguyện Hoằng Pháp.........................-- 2 22221122 222gr NSTN Hạnh Quang......... 136 
3.5. Giới Hương Là Vô Thượng.............................---- 5221 2212112112112122122222122 22a NSTN Tịnh Vân......... 138 
3.6. Đèn Khuya Sáng Mãi!...............................................................2 e2 NS Hương Nhũ......... 140 
3./.Pháp Lữ Giới Hương..........................---- 222 212212212212212111121222122 22 ae NS Thích Nữ Tuệ Liên......... 143 
3.8. Vẳng Dương Hiện Giữa Trời Xanh..........................- 2 222212222 ae Sư cô Trí Minh......... 145 
3.9. Gia Đình Dòng Họ Có Năm Người Xuất Gia................................................... Tịnh Tâm Giải......... 147 
3.10. Nuôi Hạt Giống Bồ Đề Từ Nhỏ..............................--- 222222222 rexeg Sư cô Viên Khuông......... 151 
3.11 Người Bạn Đồng Giới Đàn Tỳ Kheo NI..........................à. 0 2e NSTN Hồng Phúc......... 153 
3.12. Sư Tỷ Giới Hương Kính Yêu...........................- S25 212212212212122 22122 run TKN Thanh Đúức......... 157 
3.13. Cuộc Đời Thoáng Qua.............................--- 2 2 5222222112121 222222 rang Sư cô Tâm Diệu......... 159 
3.14. Kết Nối Tình Huynh Độệ...........................................0 re Sư Thây Hải Quang......... 161 
3.15. Vòng Tròn Gặp Nhau.............................. 2 2222222222212 ae NSTN Tường Hạnh......... 1ó6 
3.16. Lời Khuyến Tấn Hoằng Pháp Thời Nay........................---5 2222 re NSTN Tâm Thảo......... 168 
3.17. Xây Chùa Lập Hạnh Từ BI.................................................................... Sư Cô Liên Tạng......... 172 
3.18. Nhạc Thương Về Hương Sen....................................---- 5222222212222 2 ae Sư Cô Hạnh Minh......... 174 
3.19. Chí Cầu Niệm Phật.........................-- SE 1212 21 n2 2 nung Sadini Diệu Hải......... 1/5 
3.20. Ươm Hạt Bồ Đề...................................- 2222222221222 22222 Thích Nữ Hạnh Bảo ......... Jy 
SN 2205:9115: n 900... NSTN Minh Huệ......... 179 
3.22. Gương Sáng Ngời Của Sự Hòa Hợp.................................- s55 22222222 Thích Nữ Phước Từ......... 181 
3.23. Vài Dòng Cùng Bạn...............................................- 222 222212122212222222122 re NSTN Trí Liên........ 183 
3.24. Đôi Dòng Cảm NgÏï.............................. 0221221221212 reg NSTN Minh Duyên ......... 185 
E#2›# ®n>Iii@1ips13-9/1ni1 mm. ............,ôốÚÔỎ NS TN Nguyên Ý......... 187 
3.26. Hữu Xa Tự Nhiên Hương..................................- S25 212212212122 re NSTN Chân Thiền......... 190 
3.27. Sự Lý Viên lròn..............................-- 2.21211221222122 222 2n NSTN Chân Diệu ........ 192 
3.28. Vị Nữ Tu Đồng Chân Nhập Đạo.................................2 2222222222222 xe Sư cô Ngọc Liên......... 194 
3.29. Kỷ Niệm Thời Niên Thiếu Cùng Xuất Gia Tu Học............................ Thích Nữ Chánh Tuệ......... 197 


3.30. Lời phi lộ đến Ni sư Giới Hương..............................-- 2S 2522212212222 re Ni sư Tiến Liên......... 201 


Phần IV: Nương Cội Tùng................................................................................ 203 


4.1. Thật Là Một Duyên Lành May Mắn Cho Chúng Con.... FKN Viên Bảo, TKN Viên Như........... 205 
4.2. Ốn Thây!...................... 0.0.0. 20 2n ng TKN Viên Quang ....... 208 
4.3. Kính Đến Sư Phụ Giới Hương..................................................22 222g TKN Viên Tuệ......... 212 
4.4. Chốn Nương VỀ!........................................................0.222 2n ree TN Viên Tiến......... 214 
4.5. Đệ Tử Xuất Gia Đầu Tiên Của Sư Phụ Ở California....................... 2222222222222 TKN Viên Chân ......... 217 
4.6. Vui Được Là Một Phần Của Chùa Hương Sen................. VB Sen, VB Hương và VB Luân ........ 220 
4.7. Sư Phụ Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi..................................... 02 522222222222 kg TN Viên An........ 226 
4.8. Thương Sư Phụ Bằng Cả Trái Tim............................- 5 22222212222 TKN Viên Trang........ 230 
4.9. Mênh Mông Tình Thầy............................ 02222122 TN Viên Nhuận ......... 233 
4.10. Chúng Trung Tôn - Xứng Danh Thầy Của Trời Người............................ TN Nguyên Hiếu ........ 235 
4.T1. Lời Tri Ấn.....................----- 2221 1211222 g1 2n 2222 sàc TKN Hiếu Liên....... 237 
4.12. Nhân Duyên Thây Trò............................. 0 222222222 run Sư cô Diệu An........ 239 
4.13. Một Bông Hoa Quý Của Phật Giáo....................................... 225cc Sadini Diệu Hoa......... 241 
4.14. Đúc Độ Phẩm Hạnh Của Thây..........................----- 5 22222222 ren Viên Bảo Khải........ 245 
4.15. Mong Nghe Những Lời Thầy Dạy.............................. 222222222222 xe Viên Bảo Luật ........ 246 
4.16. Ngày Quy Y Cho Dân Ấp ó, Xã Vĩnh Lộc A....................------::22222222222225 VB Trân và VB Sen....... 248 
4.17. Hai Tiếng Thầy ỚII........................................................222 re Viên Diệu......... 25 
Phần V: Thâm Ân Giáo Thọ........................................................................................... 255 
5.1. Thương Gởi Ni Sư Giáo Thọ............................ 2 21 212112112112212122222 222 rau Ni sinh Liên Khôi........ 257 
5,2. Thất Bại - Thước Ðo Của Thành Công................................---22sccs se Tăng sinh Thiện Hiệp ...... 259 
5.3. Đưa Người Qua Sônd........................------ 2 2 2122122122121121121222221 21g Ni sinh Diệu Ngọc....... 263 
5.4. Nhớ Mãi Ốn Thầy ............................ 0.0020 2222 Ni sinh Thọ Liên....... 266 
5.5. Bài Học Tánh Không..............................--- -- 2 1 2122122122122121212122222122 222 ryu aDPT Đúc Tâm ....... 268 
5,6. Bụi Phấn Bám Đầy Tay........................ S222 ngu Ni sinh Liên Phát ........ 270 
5.7 QC LỔU KIỂU... sscsoasslssesbuBedekies bi gi 20 hicg 2008 6061-31480688064050146 Tăng sinh Đồng Thành........ 272 
5.8. Tri Ân Người Thầy Nhân Ngày Nhà Giáo 20/11/2019...................... Ni sinh Thánh Thảo ........ độ 
5.9. Nủa Chữ Cũng Thây............................... 0 2022212282222 rà Ni sinh Nguyên Trí........ 274 
5.10. Đưa Con Lối Trở VỀ........................ 5 221 2221221221121112222122122222 22g ae Ni sinh Huệ Hòa........ 27 
5.T1. Bụi Phấn Là Hoa..........................---- 2 2522121122122 2g Ni sinh Nguyên Hiền ....... 277 
5.12. Người Cầm Bút Dạy Học............................................ 5.222 2222nre Tăng sinh Duy Tuệ........ 279 
5.13. Cho Đời Một Tình Thương...........................- S2 222g Tăng sinh Quảng Nguyên......... 281 
Xi 90) 010/1  .........daaa Ni sinh Tuệ Thành........ 282 
5.15. Kính Lạy Thây................................Q0.. 020212222 ne Ni sinh Huệ Cảnh........ 283 
5.16. Một Đời Người - Một Dòng Sông..........................----- 222222 ren Thích Hiểu Thiện........ 285 
5,17. Nhân Bất Học, Bất Tri Lý.................................. 0-2522 28212rrryn Thích Nhuận Lạc........ 286 
9. IÐ LÍ TT TH e0 xcszesetteuinilkeelbeuiini2edtkaieg0i06iSesvAs016s1sgssyeEsrôi Thích Viên Quang........ 288 
5.19. Một Buổi Sáng Tuyệt Vời Với Ni Sư Giới Hương............................. Thích Nữ Nhật Nghi ...... 290 
5.20. Sự Nghiệp Trồng Người..................................-- 2225221222222 Thích Nữ Quảng Hiền........ 292 
5.21. Niềm Tin Nơi Thế Hệ Kế Tiếp......................... S25 221222122 rreg Thích Minh Nguyên ........ 294 
5.22. Nguồn Năng Lượng Yêu Thương.................................................----. Thích Nữ Thuần Huy ........ 295 


5.23. Người Lái Đò Thảm Lặng......................................--52222 2222222122 xe Thích Nữ Hạnh Liên....... 297 


Phần VI: Đạo Tình Lan Tỏ a.  . . . ..................................................... 299 


6.1. Từ Ban Mai Xứ Ấn...................----2225525221211112122.222111022222 nen si Sadi Thông Đạt........ 301 
6.2. Người Con Gái Lành Của Đức Thế Tôn................................---2s222 222 2e Giáo sư Võ Văn Tường ......... 303 
6.3. Vũ Trụ Muôn Đời Luôn Nói Pháp...........................--- 2-21 2122122121222 ree Mật Nghiêm ........ 307 
6.4. Tiếng Hát Già Lam........................----- 22 212211211211222 2222122 Nhạc sĩ Nam Hưng......... 311 
6.5. Thư Chúc Mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.....................................---- Ký giả Nguyên Giác......... SN 
1.1%. ........................ Phù Vân.......... 317 
6./. Một Chữ Duyên.......................................-. 2222222212122 rda Quảng Trí &ø Tịnh Bình......... 319 
6.8. Bước Chân Hiền Triết......................................................................... 2.0.2 2n Lê Bá Bôn........ 322 
6.9. Bậc Thầy Đích Thực......................--- 2 222222221222 122gr ryc Ký giả Nguyên Hà........ 323 
S5I00.421‹4:iì 111 0... II... Lê Huy Trứ........ 328 
6.T1. Duyên Nợ Văn Chương Hay Pháp Quyến?..................................................... Minh Mẫn ........ 329 
6.12. Tiếng Hát Đi Vào Lòng Người.................................. 2222221222222 re Ca sĩ Thúy Anh........ 332 
6.13. Bên Hiên Nghe Kinh....................................-. 22522 2222212221212 re Nhạc sĩ Khánh Hoàng......... 5135 
6.14. Giới Hương, Định Hương Và Tuệ Hương...................................- 5222222222221 22e. Diệu Liên........ 334 
6.15. Đường Về Quê Cũ.................................................................................... Thanh Phi......... 335 
si 0A0 7mm 7. ..ốỐ.ẻẽ ....... Nhạc sĩ Uy Thị Ca........ 338 
6.17. Lời Chúc Từ Nước ĐÚC......................--- 2-22 2112122121121122221222 22g Viên Bảo Chuyên......... 341 
6.18. VỊ Nữ Tu Ở Chùa Quê......................2222 2222221111111 2122222222222 se rei Tâm Tường....... 343 
6.19. Ni Sư Tài Ba............................ 2 212 2221212121212222 121222222 Nhật Quang........ 352 
6.20. Một Lời Pháp Thí......................--- 2 2222212221222 12g21 ru gu gen rờn Hoằng Cần....... 354 
6.21. Hạnh Phúc Thay!............................- 0 2222212222122 2122221122 n yeu Thanh Mai....... 356 
B20 (01/157 2 ..a..aa..AAAaăia ..a.a.a[ïa.. 359 
"T1 ca n7 can 6n no nan ga na nano a2 ca 552 
7.1. Hương diệu pháp...............................--- 21 2 2221221212121 22222222 ru rê Thích Nhuận Tâm ......... 361 
H122HUDFID Do NT 0 an sec Thích Nữ Tuệ Liên ........ 362 
7.3. Hương tôi đúc tinh thẳn........................-- - 1 2221212121212121221212121212222222 re Thích Nữ Tuệ Liên ........ 363 
7.4. Hương đượm núi đồi...................... 22 25 2251215121111111111211121121122 22222212 222 2n rà Hồ Ý........ 364 
7.5. Sen vàng thanh thoát..................... 2. 2S2215251112211212222 2222 y2 gu nu Hong rà Hồ Ý........ 366 
7.6. Bùng tỏ chân tâm........................- 1 21212121212121112222222 Nhóm Phật Tử An Lạc Pháp........ 368 
r8 án 2 m7... ẽ Diệu Bích, Diệu Ngọc œ Diệu Sen........ Đ/U 
7.8. Pháp Quang Tỏa Rạng.......................... 5222122212122 2e Chơn Tâm Tuyết Tâm Hậu ........ 371 
7.9. Niềm Tin Tam Bảo......................... SH re Diệu Ngọc, Chân Thiện đ Viên Bảo Nhẫn ....... 3/2 
7.10. Đào Xuân Lộng Ý Kinh......................--- s22 2c Giác Nguyệt, Nguyên Hạnh œ Phương Anh......... S} 
7.T1. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ AI...................................... Viên Bảo Lê & Viên Bảo Tuyên........ 3/4 
7.12. Ánh Trăng Phật Pháp.................. 22 22S2252211211252112 xe Tony, Anmn, Thị Cảnh, Tuyết g Oanh......... 3/2 
Fấi E81 80/6@1n)1/9ip1315>0 0 PẼ7®8®®ẻ..ố.ốốốẽố Diệu Linh q Thiện Đạt ....... 3/6 
7.14. Lắng Nghe Tâm Mình.............................- 022222222 eg Thiện Giác & Ngộ Ngọc......... 3/ƒ/ 
7.15. Đã Đủ Hoằng Truyền........................-. na Tịnh Thu, Xuân, Nguyên Ø Tâm Hậu ....... 3/8 


7.16. Đến ĐI Tự Tại....................... 1 2 12212222222 n 2n 2H H222 HH2 2g g Hee Thích Nữ Giới Hương ........ biến, 


Thành kính dâng: 


- Các bậc đạo sư, chư Thầy Tổ, Chư VỊ Tiền Bối và Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã thương tưởng 
truyền trao giới thân tuệ mạng và dẫn dắt con đường lành cho chúng con trong suốt 40 năm qua. 


Kính tri ân: 
- Các vị đàn na tín thí, nhà hảo tâm xa gần đã vì ngôi Tam Bảo thường trụ tại thế gian màbảo trợ, 
ủng hộ tinh thần và vật chất để Chư Ni và Chùa Hương Sen được hiện diện, duy trì, và phát triển. 


Với tất cả tấm lòng tri ân, kính cẩn trao tuyển tập - món quà tỉnh thần đến: Tất cả Chư Tôn Giáo 
Phẩm Thiền Đức Tăng Ni, Sơn môn pháp lữ và thân hữu Phật tử xa gần có nhân duyên với Chùa 
Hương Sen. 


Phần : 





1.1. LỜI THƯA 


BAN BIÊN TẬP TUYỂN TẬP 
“40 NĂM TU HỌC VÀ HOĂNG PHÁP 
CỦA NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG” 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý Thiện hữu tri thức Phật tử, 


Hương Sen thơm ngát bốn phương 
lâm Sen lan tỏa tình thương muôn loài. 


Năm 2018, Sư phụ Thích Nữ Giới Hương của chúng con/chúng tôi tròn 40 năm Xuất gia tu học 
và Hoằng pháp. 40 năm không phải là thời gian dài đối với một người toàn tâm, toàn ý, kiên trì, nhẫn 
nại quyết chí thực hành lời dạy của Đức Phật: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”; “Hãy luôn luôn tin 
Phật, tin Pháp, tin Tăng” Vâng, 40 năm ấy tuy còn ngắn ngủi nhưng lại rất đậm tình: Tình ĐẠO, Tình 
ĐỜI, Tình NGƯỜI. 


Từ sự cảm nhận đó, chúng con/chúng tôi cùng nhiều Thiện hữu tri thức Phật tử Chùa Hương 
Sen (Chùa Hương Sen huyện Bình Chánh, Sài Gòn và Chùa Hương Sen, Peris, California) tha thiết để 
nghị Sư phụ Giới Hương chấp thuận cho chúng con/ chúng tôi thực hiện một tuyển tập mang tên: “40 
Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương.” 


Nhưng chúng con/chúng tôi đã phải chờ đợi, vì sự khiêm tốn, khiêm cung cố hữu, vì nếp sống 
“vô cầu” của Sư phụ Giới Hương. Thế rồi, may thay cơ duyên đã đến, Sư phụ Giới Hương cuối cùng đã 
thuận lòng cho phép chúng con/chúng tôi thực hiện Tuyển tập này. 

Đối với chúng con/chúng tôi Tuyển tập này là một “Present” với ngữ nghĩa và ý nghĩa là “Hiện 
Diện, “Quà Tặng, ““Phâần Thưởng” Vâng, mọi điều tốt đẹp và lợi lạc đó là dành tặng cho Sư phụ Giới 
Hương, cho chúng con/chúng tôi và quý Thiện hữu tri thức Phật tử Chùa Hương Sen. 

Chúng con/chúng tôi không thể nào giấu nỗi sự bất ngờ, ngạc nhiên với lòng tròn đầy hỷ lạc, 
phước lộc. Vì chỉ trong 3 tháng - từ tháng 10 đến cuối tháng 12/2019, sau lời thỉnh mời của Ni Sư Giới 
Hương, chúng con đã nhận được 130 bài thơ, văn, thư pháp khuyến tấn, chia sẻ kinh nghiệm và chúc 
nguyện. Thầy trò chúng con luôn ghi nhớ những ân tình và lời chỉ dạy quý báu của quý Ngài để làm 
hành trang trên bước đường tu tập. 

Chúng con tâm nguyện nghĩ rằng, Tuyển tập này như kỷ niệm một chặng đường 40 năm hành 
đạo của Sư phụ Giới Hương, đánh dấu những gì đã qua, để có dịp nhìn lại và rồi tiếp tục tiến bước. 


5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Tuyển tập cũng là những kinh nghiệm sống của người đi trước để lại cho hàng Ni giới hậu học chúng 
con noi gương bước theo. Đối với các bậc chuyên tu ẩn danh chứng ngộ, có thể tuyển tập này không 
cần thiết, nhưng đối với chư Ni và Phật tử mới tập sự thì tuyển tập đóng vai trò rất cần thiết, như một 
kim chỉ nam chỉ đường và hướng thượng. 


Lật từng trang tuyển tập, những ký ức tươi đẹp của một Nữ Tu trẻ dấn thân hành đạo trên xứ 
người cùng những hình ảnh đính kèm minh họa. Các bài viết với những lời chân tình, mô tả sống động 
về một vị Ni đồng chơn xuất gia, giữ gìn giới hạnh, vượt khó chuyên tâm tu học để đạt được các kiến 
thức đạo - đời, dấn thân xuất dương du học thu thập tỉnh hoa Đông Tây để nuôi dưỡng đại nguyện, 
làm hành trang xuống núi hành đạo, lập chùa độ chúng, viết sách, làm thơ, giảng đạo tại xứ người... 
Chúng con thật bối hồi kính lễ trước những nghĩa cử cao thượng, những đóng góp nhiệt tình. Xin trân 
trọng từng bài viết, từng hình ảnh của Chư tôn Thiền đức, huynh đệ, thân hữu đã dành cho Sư phụ 
Giới Hương, đã làm sáng gương mô phạm một đệ tử Ni của Đức Phật trong thời hiện đại và đã lưu 
một hình ảnh đẹp để khuyến khích chư Ni chúng con tỉnh tấn tu tập. Đây là những đóa hoa quý đẹp 
để lại cho nhân thế. 

Tựa đề tập sách: “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp - Thích Nữ Giới Hương”. Tuyển tập song 
ngữ: Việt - Anh. Trong bản Anh ngữ: “Forty Years ỉn the Dharma: A Liƒe oƒ Study and Service - 
Venerable Bhikkhui Giới Hương,` có nhiều đoạn văn, nhất là thơ nhạc, được dịch thoát ngắn gọn, cốt 
nói lên ý chính. Xin các tác giả hoan hỉ cho. 

Trong biên tập, chuyển ngữ, thiết kế, in ấn, sẽ không tránh được những thiếu sót, kính mong 
được sự chỉ dẫn, góp ý của quý vị, để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. Nhân dịp này, Ban biên tập 
thành tâm tri ân, ban dịch thuật tiếng Anh (Ni sư Giới Hương, Sư cô Liên Hiếu, Hisayo Suzuki và 
Pamela Kirby), ban sửa tiếng Việt (Nguyên Tánh và Ihanh Phi), ban thiết kế (Sư cô Viên Quang), ban 
đánh máy, in ấn và phát hành (Sư cô Viên Tiến, Sư cô Viên Nhuận và Sư cô Viên Khuông), cùng nhiều 
ban nữa. 


Về bố cục, Ban biên tập sắp xếp như sau: 

L. Giới Thiệu (4 bài của ban biên tập) 

[IL. Mưa Pháp Nhũ (30 bài của Chư tôn Thiên đức) 

LH. Sơn Môn Pháp Lữ (30 bài của các huynh đệ bạn học) 

IV. Nương Cội Tùng (17 bài của các đệ tử xuất gia, tại gia và thân quyến) 

V. Thâm Ân Giáo Thọ (23 bài của các Tăng Ni sinh) 

VI. Đạo Tình Lan Tỏa (21 bài của các thiện hữu tri thức và nhân sĩ). 

VI. 1hư pháp (5 câu đối hoành phi của các nghệ nhân) 

Tuyển tập Anh - Việt này như món quà tỉnh thần nhỏ, chúng con/chúng tôi thành tâm kính dâng 
lên Chư tôn Thiền đức và quý thân hữu Phật tử có duyên với Chùa Hương Sen, kính dâng lên Sư phụ 
Giới Hương như một tấm lòng tri ân và đền ân. 

Thây đến như vì sao sáng 
Đưa chúng sanh thoát khỏi áng tây trở. 





1. Bài của Tăng Ni sinh hơn 200 bài. Vì khuôn khổ cuốn sách có hạn nên Ban biên tập chỉ có thể đưa 23 bài vào 
Tuyển tập. Các bài còn lại sẽ dành cho một tập sách mới: Ngày Nhà Giáo (Teachers Day). số 42. Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc của Chùa Hương Sen. Xin tất cả hoan hỉ. 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Trước nắng xuân năm mới 2020, chúng con/chúng tôi kính chúc Chư tôn Thiên đức Tăng Ni, 
kính chúc Sư phụ Giới Hương và quý thiện hữu tri thức Phật tử một năm mới Canh Tý 2020 bình an 
trong tình thương hỷ xả của Đức Từ phụ Thế Tôn. 


Chùa [ương Sen ngày 28 tháng 02 năm 2020 
Cung kính đảnh lễ tam bái 
TM Ban Biên tập, 
Chúng đệ tử Nị, 
1hích Nữ Viên Quang, Thích Nữ Viên Nhuận, 
1hích Nữ Viên Tiến, Thích Nữ Viên Khuông 


1.2. THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TUYỂN TẬP ANH-VIỆT 


“40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP 
CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG” 


Tính đến mùa Thu năm ngoái - 2018, con/chúng tôi tròn 40 năm xuất gia tu học. Irong dịp này 
đã có nhiều ý kiến của Chư Tôn Đức, các bạn đồng tu, các học trò, Phật tử chùa Hương Sen và ở nhiều 
nơi trong và ngoài nước đề nghị con/chúng tôi nên thực hiện Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng 
Pháp của Ni Sư Giới Hương” bảng tiếng Anh và Việt. Và rồi đến nay, những đề nghị chân thành và tha 
thiết này được nhắc lại, nên con/chúng tôi đã thuận lòng, vì nhận thấy răng Tuyển tập này là món quà 
tặng tinh thần quý giá giúp cho con/chúng tôi có thêm nhiều năng lượng, nhiều nghị lực và ý chí để 
việc tu học và hoằng pháp của bản thân con/chúng tôi tốt đẹp hơn, viên mãn hơn trong những năm 
sắp tới. Bên cạnh đó, Tuyển tập này cũng sẽ là những bài học sinh động và lợi lạc cho nhiều Chư Ni đệ 
tử và Phật tử thân thiết của con/chúng tôi. 

Với ý nghĩa và mục đích đó, con/chúng tôi kính mong nhận được bài viết của Chư Tôn Thiền 
Đức Tăng Ni, của quý bằng hữu bạn đạo và quý nam nữ Phật tử xa gần để nội dung Tuyển tập được 
phong phú và đa dạng. Thể loại trong Tuyển tập này có thể là: Văn, Thơ, Ký, Nhạc, Họa v.v... Xin kèm 
ảnh chân dung cũng như email của Tác giả bài viết và càng hay nếu có hình ảnh liên quan đến chùa 
Hương Sen hoặc Ni Sư Giới Hương. 

Xin vui lòng gửi về: huongsentemple@gmail.com, frước ngày 31 tháng 12 năm 2019 để kịp xuất 
bản và Chùa Hương Sen chúng con sẽ phụ trách phần chuyển dịch sang Anh ngữ hoặc Việt ngữ tùy 
theo ngôn ngữ bài viết gốc xử dụng. 

Chúng con thành kính tri ân tình thương của Chư Tôn Thiền Đức và quý Phật tử rất nhiều. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Nắng thu Perris, ngày 15/10/2019 
Kính bút, 


TKN TN Giới Hương và Chư Ni 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








x 
N 


ma. 





= 

: kẽ 2m: 
——_*# 

“AM hã 


“l4 


'N 





Ni sự Giới Hương (đứng thứ sáu từ phải sang) và chư Ni - Vườn sau của Chùa [lương Sen 
(Website: huonesentenple.cow) 


1.3. VÀI NÉT TIỂU SỬ NI SƯ GIỚI HƯƠNG 

Tên đời: Phạm Thị Ngọc Dung còn gọi Sunyata Phạm 

Sinh: 1963 - Quý Mão, tại Bình Tuy, Lagi, Bình Thuận 

Cha: Phạm Văn Danh 

Mẹ: Trần Thị Sáu 

Nguyên quán: Bà Điểm, Hóc Môn. 

Xuất gia: 1978 

Pháp danh: Giới Hương 

Pháp tự: Diệu Hương 

Pháp hiệu: Ihanh Hương 

Ni sư Giới Hương xuất thân từ một gia đình nông dân tại Bà Điểm, Hóc Môn, Sài Gòn. Gia đình 
8 anh chị em thì có 2 vị xuất gia. Một vị xuất gia (Sư cô Trí Minh) với HI Thích Thanh Từ, còn Ni Sư 
Giới Hương có duyên lành xuống tóc xuất gia với Sư Bà Hải Triểu Âm năm 15 tuổi tại Tịnh Thất Liên 
Hoa (Lê Quang Định, Bình Thạnh, Sài gòn). Trong dòng họ còn có thêm 3 người xuất gia nữa: Một 
người Dì (Tỳ Kheo Ni Tâm Diệu), em họ (Tỳ Kheo Ni Thanh Đức) và cháu ruột (Thức Xoa Ma Na Viên 
Khuông). 

Suốt thời gian nhập chúng Liên Hoa, Ni sư được học kinh, luật, luận đầy đủ dưới sự hướng dẫn 


của Tôn sư Hải Triểu Âm. Mùa Xuân học Tứ Niệm Xứ, mùa Hạ học Luật, mùa Thu học Lăng Nghiêm 
và mùa Đông học Kinh A Di Đà. 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Ni sư thọ Tỳ Kheo Ni ngày 12 tháng 10 năm 1983 tại Giới đàn Chùa Long Hoa, Bà Rịa, Vũng Tàu, 
do HT Thích Như Mậu (Hòa Thượng Đàn đầu), HT Thích Huệ Hải (Yết Ma) và HT Thích Ihanh Đức 
(Giáo thọ). Bên Ni giới tại Tịnh Thất Liên Hoa do Sư Bà Như Nguyện (làm Hòa Thượng Ni Đàn đầu), 
Tôn sư Hải Triểu Âm (Yết Ma) và Ni sư Như Lý (Giáo thọ). 

Năm 1989, Ni sư Giới Hương rời chúng Liên Hoa vào học lớp Cao Cấp Phật Học tại Phú Nhuận, 
Sài Gòn, do Hòa thượng Thích Minh Châu làm Viện trưởng. Trong 4 năm nội trú tại đây, Ni sư được 
học với nhiều Hòa thượng Cao Tăng thạc đức cũng như giáo sư nổi tiếng như HT Thích Minh Châu, 
HT. Ihanh Từ, HT Trí Quảng, HT Phước Sơn, HT Chơn Thiện, HT Thiện Nhơn, HT Thiện Siêu, Ni 
trưởng Trí Hải, Giáo sư Trần Phương Lan, Hoàng Như Mai, Nguyễn Khuê, Trần Tuấn Mẫn, vv... 

Năm 1989, học Văn Khoa tại Đại Học Tổng Hợp (Đình Tiên Hoàng, Sài gòn). 

Năm 1994, tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học và Cử Nhân Văn Chương tại Sài Gòn. 

Năm 1995-2005 du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Triết Lý Phật giáo tại Đại học Delhi 
năm 2003 và các chứng chỉ về Tiếng Trung và Nhật (Intensive Advanced Diplomas in Chinese and 
Japanese - 4 năm). 

Năm 2005, Ni sư đến định cư tại Hoa Kỳ. Hòa Ihượng Thích Mãn Giác cử về làm Trụ Trì Chùa 
Phước Hậu, Wisconsin, và sau đó Ni sư theo học trường Cao đẳng Milwaukee Area Technical College, 
tốt nghiệp Trợ Lý Điều Dưỡng Y tá (Nursing Assitant) và các chứng chỉ Anh văn và Vi tính. 

Năm 2010, Ni sư rời Wisconsin, về tiểu bang nắng ấm California và thành lập Chùa Hương Sen 
cũng như theo học môn Xã Hội Học ở trường Cao Đẳng Riverside Community College và sau đó là 
Moreno Valley College. 

Năm 2015, học và tốt nghiệp Cử nhân Văn Chương Mỹ tại Đại học Riverside, California. 

Năm 2017, Ni sư theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của 
Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Sài gòn. 

Năm 2000, thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) 

Năm 2010 - đến nay, Ni sư đã khai sơn thành lập và Trụ Trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, 
tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và Ni sư đã độ hơn 10 đệ tử Ni xuống tóc xuất gia: KN Viên Bảo, TKN 
Viên Như, IFKN Viên Tuệ, FKN Viên Quang, TKN Viên Chân, TKV Viên An, TKN Viên Trang, Thức 
Xoa Ma Na Viên Quý, TXMN Viên Nhuận, TXMN Viên Hiếu, Sadini Viên Hoàng, Sadini Viên Đàm, 
và Sadini Viên Từ... 

Ni sư là trang chủ Website: huongsentemple.com và lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển 
ngữ 42 tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành I1 đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. 


1.3.1. TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC 


3.1.a. SÁCH VÀ TUYỂN TẬP TIẾNG VIỆT VÀ ANH 


1. Boddhisattva and Sunyata ïn the Early and Developed Buddhist Tradifions, Bhikkhuni Gioi 
Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, I* print 2004, 2" reprint 2005 & Vietnam Buddhist 
University: 3" reprint. 

2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa, Lhích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Tống Hợp Tp HCM, 2008 & 2010. 

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Ihích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái 
bản lần 2 năm 2006. Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn, 2008. 


z 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





4. Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo, Lhích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. 
Tái bản lần 2 & 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010. 


5. Xá Lợi Của Đúc Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách 
Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NÑXB Tống Hợp Tp HCM, 2008. 


6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 
2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016. 


7z. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái 
bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


6. Hoa Tuyết Mihwaukee, Lhích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 
9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài gòn: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


10. Nghi Thức Hộ Niệm, Câu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book 
Linkers, 2008. 


11. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; 
tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hóa 
Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 và 3: 2012-2014. 


12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Ñữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài gòn: Tủ Sách 
Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần thứ 2 năm 2011; lân thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


14. Nếp Sống Tỉnh Thúc của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Lhích NÑữ Giới Hương, NXB 
Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016. 


15. A-Hàm: Mưa pháp chuyến hóa phiên não, (2 tập), Thích Ñữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: 
Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lân thứ 3, 2016. 


16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 
năm 2014. 


17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, lhích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh 
Lạc, năm 2014. Tái bản lần thứ 2 & 3: 2015 & 2016. 


18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh 
Lạc, năm 2014. 


19. Chua Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Iemples), Võ Văn Tường & Từ 
Hiếu Côn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016. 


20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn 
Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016. 


21. Rebirth Views in the Suraseama Sufra, Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng 
Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 


22. Comumerntary oƒ AvalokiteSvara Bodhisaffva, Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Fourth Edition, 
NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 


23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiễu Truyên Thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14^&N¡ Sư Thubten 
Chodren, chuyển Việt ngữ: Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới Hương, NXB Prajna padesa Foundation, 2018. 


Ồ 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





24. Nét Bút Bên Song Cửa, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 
25. Bản Tĩn Hương Sen (Anh-Việt): Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen Newsletter: Spring, 
Buddha Birthday and Vu Lan, annual/ Mỗi Năm), Hương Sen Press, USA, 2019. 

26. Máy Nghe MP3 Hương Sen: Các Bài Giảng, Sách, Bài viết và Ihơ Nhạc của Ihích Nữ Giới 
Hương (383/201 bài), Chùa Hương Sen, 2019. 

27. DVD Giới Thiệu về Chùa Hương Sen, USA. Xuất bản: Thích Nữ Giới Hương & Phú Tôn. 
2U]. 


28. Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách-Good Sentences Nurfure a Good Mann=er (Song ngũ 
Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương sưu tâm, Hương Sen Press, USA. 2019. 


29.Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lofus Fragrance, Poem and Music (Song ngữ Anh-Việt), Nguyễn 
Hiền Đức. Chuyển Anh Ngữ: 1hích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019. 

30.Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo (Preparing for Death and 
Helping the Dyïing - A Buddhist Perspecfive), Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới 
Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 

31.1he Key Words in Vajracchedika Sufra, Lhích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019. 
32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan (Song ngữ Anh- 
Việt), Ihích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 

33. 1ake Reƒuge 1m the lhree Gems and Keep the Five Precepfs, Thích Nữ Giới Hương, Hương 
Sen Press, USA. 2019. 

34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mod-Live Peaceƒfully thoueh Liƒe is not BeautifHl as a 
Dream (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 

35. Sarnatha- lhe Cradle of Buddhism ïm the Archeological View, Thích Nữ Giới Hương, Hương 
Sen Press, USA. 2019. 


36. Hãy Nói Lời Yêu Thương- Words oƒ Love and Understanding (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ 
Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 


37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái - The Ancienf- Present Culture ïn Pileriưm (Song 
ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019 

38. Œycle oƒ Le, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019. 

39. Nghệ Thuật Biết Sống- Art oƒ Living (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương, NXB Hồng 
L)UC.2017. 

40. Tuyến Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại - The Contributions of Buddhist Nuns in Modern 
Từứmes (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020. 

40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại - The Contributions of Buddhist Nuns in Modern 
Times (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020. 

41. Tuyển Tập 40 Năm Tu Học &- Hoằng Pháp của Ni sự Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TN 
Viên Nhuận, TN Viên Tiến, & TN Viên Khuông, NXB Xpress Print, USA. 2020. 

42. Forty Years in the Dharma: A Liƒe oƒ Study and Service - Venerable Bhikkhui Giới Hương. 
Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiến, & IN Viên Khuông, NXB Xpress, USA. 
2020. 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.1.b. ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO CHÙA HƯƠNG SEN 
1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013. 


2. Niễm Tin Tam Báo, 1hơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, 
volume 2, năm 2013. 


3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Lhơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, 
Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013. 


4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, 
năm 2013. 


5. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditafion), Lhơ: Lhích Ñữ Giới Hương, Độc Tấu 
Dương Cầm và Hòa lẫu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013. 


ó. Tiếng Hát Già Lam, Lhơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015. 


Z. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc:Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân & Khánh Hải, 
volume 7, năm 2015. 


8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nỏ, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015. 
9. Hương Sen Ca, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 9, năm 2018. 


10. Về Chùa Vui Tu, Lhơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nguyên Hà & Nam Hưng, volume 10, 
năm 2018. 


11. Gọi Nắng Xuân Về, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 11, năm 2020. 

Mời xem: http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac 
1.3.2. HÌNH ẢNH LƯU NIỆM 

3.2.a. ĐỒNG CHƠN XUẤT GIA HỌC ĐẠO 





Ni sự Giới Hương 11 tuổi năm 1974 trước khi xuất gia 


10 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








— z98 “\ 


Í ĩ L 


Sadini Giới [lương năm 1981 Thức Xoa Ma Na Giới Hương năm 1982 





Hàng sau tử trái: Ni Sự Vĩnh Lạc (hiện đang Trụ trì Chua Dược Sự, Đại Ninh), 
cạnh bên là Ni sự Giới Hương, Ni sự Hiếu Đúc (đeo kiếng, hiện Trụ trì Chùa Linh Quang, Philadelphia), 
chụp tại Tịnh Thất Liên Hoa năm 1983 


I1 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Tôn sự Hải Triêu Âm và chúng đệ tử Ni đến đảnh lễ và trình pháp Phản Văn với Sư cụ Tuệ Nhuận 
ft? Bắc vào Chùa Vĩnh Nghiêm năm 1984 





Ni sự Giới Hương từ Mỹ về và cùng chúng đệ tử Hương Sen 
viếng thăm Tôn Sư Hải Triếu Âm, tháng 07 năm 201] 


L2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni Sư Vĩnh Lạc (thứ tư từ trái) - Trụ trì Chua Dược Sư và phái đoàn Chùa Hương Sen 
viếng nơi tưởng niệm Tôn Sư Hải Triều Âm 29/10/2016 





Tỳ Kheo Ni Giới Hương 2019 


13 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.2.b. BỔI DƯỠNG NĂNG LỰC 


"` Ph, si 1. 
/f _ k 
Ñ Í | ‹. 


Hòa Thượng Trí Quảng và Tăng Ni sinh (Ni sự Giới Hương đeo kiếng, đứng chính giữa) 
tại trường Đại Học Delhi, India, năm 2000 





14 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 














Ni sự Giới Hương (trước) và Ni sử Hằng Liên (sau) 
lên nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Delhi, Ấn Độ năm 2013 





Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Trường Đại học Delhi, năm 2013 


l5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





1L) 1N PA... 


—”. l [ I 
| lỊ ể : .. 
IN “]I ¬-- đi 
Í rậi | Lj RE. 
1 l 
_—=.. ' | 
'Í 


Tốt nghiệp ngành Văn Chương tại Trường Đại Học Riverside, California, năm 2016 


lu \ _IE 





3.2.c. LẬP CHÙA HƯƠNG SEN ĐỘ CHÚNG 





San đất xây Ngôi Tam Bảo, năm 2013 


l6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Cưa cây, năm 2014 





Cùng nhau chấp tác, năm 2015 


L7 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Cột hàng rào kẽm, năm 2015 





Làm đường lá sen, năm 2016 


18 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Đổ bê tông, năm 2017 


19 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Cuốc đất, năn 2019 





Khiêng gạch, năm 2019 


20 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








CQuét sân, năm 2020 





San đất làm đường, năm 2020 


21 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Tháp bia ký, năm 2018 


Z2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


1s H lá. 


lúa KỸ Chủa lê, 1) 
————=Ï'——ễ 
ST 
k. 1 JJƑ) c.. 


5 
xI# báu ;ụ Lị T 
my CN. CÀ cho F Tây Xi É la 
+. BH .k To 
L.—N DỊ) .IÍ- - đụ gi : x l- 


“nong uc” — : LUổ | 1A bỊ. 
THuờàn cá Lo Ca) ) 0). J]n T1 TC " main ...L  PẠ¡ 20001 Ñ. 1. TT 
_. hi 


NI ru. [lí lí lÍs my lữ Zlt ¡: rÌn, 


CEH Moj= lrạ; :.~¡ ý 


| 5Ì ¬ 1 CN Dài gan 1 1 mm 

\: am ím la mở lì trả cài liêu mạ lệ « E#ts¡ ty xa bu Hs... 
HO r  ẶẴẴTằằ¬ằ-.-ẽ....-.- 
- PA hAnh __ nga LỆ l DI  , NỈ 


==s. ¿1 1. 


HD.” 


HH HH 
MB .WWBN 


¡"Do 1g sa " 
" Nc ¡ j7]! nan KH. *=' điết tụ là 1. 
1=. _ Bbil.ixndiunl: nam. 


'—=<.~ễ--... hàn Ji, srUỢN my “tt n gio 
sim... I5 TT KP ng hen. t=ư» — 
BH re Lư Phải (r Ler: ví ¡ lử l8: Eụ Nréa hi “r hong byrx 
CN" Í + TT HH hs =ố.. 

: Ï bại Errrr Cỉ ÌTÌ T1 Ế -Ìnz Ì- LẰm lang "TT T. Tan 
._—n  S———..- 1T là báo K0 ó TT HT, 
fM BẾTr{L sầu: F1 F—„NỊ,: EM li 


[im Lhi ¡1 Ä¿ ấn: | ïrượi m: 
MS. S ¿z1 .-.:S. I: `| 


Lˆ.-.ằx..k.L. TS. TL, LH 





Câu Kiểu đó sau chùa, năm 2018 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni trưởng Nguyên Thanh và Chư Tôn Đúc Ni 
tại Giới đàn Sadini và Bồ tát giới Xuất gia, Chùa Hương Sen, năm 2018 


_ 


XzZ lọ, 
\ 2z K/ 





Lạy Tam Bộ Nhất Bái, năm 2019 


24 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 











Truyến giới Bồ Tát tại gia tại Chùa Hương Sen, năm 2019 


2 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





'S+Ă-..”.” 
NƑ. k k "6 . kẻ 


Lộ |" 
% 1 > 


` Y 


Ì “1 Ï 
\ nN F 
 Lưê 4 ọ ¬ 
_ 
A 


K 





| 
Vững chãi từng bước chân, năm 2020 


26 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





3.2.d. SINH HOẠT HOĂNG PHÁP 


"Ä 


si 
Š = ` 
¬. 1} tt - _ NT 





Ni sự Giới Hương (áo nâu, hàng 3) 
tham dự Hội Nghị Phụ Nữ Thế Giới Sakyadhita tại Thái Lan, năm 2011 





Thuyết giảng Chùa Việt Nam, Texas, năm 2013 


SIN 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





có 
=m 
_ “ơi 
_-__~ 


II % 3 
Út: 


; sẻ k 5 v r 
- (ru h vụ 11? \ mrỘ .. Ă 
TP si k ø ng M, )J N Xúí( 
⁄ Ảnh ID) | l J7 ; l li: 
lẲ NÓ T? ví ` JNÀ 
Ƒ “ xôn) NÀNI II MÀ VN `víN vn 
NẠI: ,l TU 152: 7 T0, ¡ ty z TẾ 





Xe. _ˆ¬— 


Chùa Phước Hậu, Wisconsin, năm 2015 





Thuyết giảng cho cộng đông, năm 2016 


28 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





b7 = 
mm®=* 


Tàn: 
Là 


h1. 
"` 


¬š` . 
h.. Ki , 


TT 


đÏ s 


“- 
. * 


.s 





Giới thiệu đạo Phật cho sinh viên Đại Học Mỹ, năm 2017 


29 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Chia sẻ kinh nghiệm Phát pháp, năm 2016 


30 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








An cư Chùa Điều Ngự tháng 6 năm 2019 





Với Tăng Ni sinh Học Viện PGVN, Sải gòn, năm 2019 


3l 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


J—G — 
NA" nD 





Chư Ni tổ chức Noày giổ Thánh Tổ Kiêu Đàm Di 
lấn đâu tiên tại Chùa An Lạc, California, ngày 30/08/2019 


) 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Giảng pháp tại Hội trường Sangha Đuốc Tuệ, năm 2020 


3Ô 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


1.4. NI SƯ GIỚI HƯƠNG NHẬN BẰNG KỶ LỤC 
VIẾT, DỊCH ø SÁNG TÁC NHIỀU ẤN PHẨM PHẬT GIÁO 


Vào lúc 14g ngày 15/12/2019 tại Anaheim Convention Center (800 West Katella Avenue, 
California, Hoa Kỳ), Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ - Việt (Vietnam - America Followship Buddhist 
Sangha) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Đức Phật Thành Đạo và Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ I 
(2020-2024), Pháp Hội Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa và Đại Nhạc Hội Ánh Đạo Vàng. 


Trong dịp Đại lễ này, Hội Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu (The Global Record) do Giáo sư kiêm Ký 
giả Võ Văn Tường là Tổng Thư Ký của Hiệp Hội Kỷ Lục có vinh danh 3 chùa: 





Av 


I1. Nhận bằng Kỷ lục về “Di sản Văn hóa chùa Việt Nam, ngôi chùa Việt Nam đấu tiên tại Hoa 
Kỳ” của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu. HI. 1hích Trí Viên, HT. Thích Như Minh và HÌT. Thích 
Thông Hải. 

2. lặng sách “Chùa Việt Nam - Những Kỷ lục về Di sản Văn hóa” - TT. Thích Tâm Hiền, Viện chủ 
Tu viện Trúc Lâm ở tiểu bang Georgia đã đăng ký kỷ lục Di sản Văn hóa Người Việt toàn cầu về Hệ 
thống 186 pho tượng chư Phật, Bồ tát... lộ thiên bằng đá cẩm thạch. 

3. Ni sư Thích Nữ Giới Hương nhận bằng Kỷ lục: “Nữ Tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch 
nhiêu ấn phẩm Phật giáo nhất” của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu. 

Nam mô Bổn sư Ihích Ca Mâu Ni Phật. 


Tin và ảnh: Võ Văn Tường 


Mời xem: Tủ Sách Bảo Anh Lạc với 42 tác phẩm và 11 albums nhạc của Ni sư TN Giới Hương 
http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac 
https://quangduc.com/p222a67055/03-phap-hoi-dai-thua-dieu-phap-lien-hoa 


http://www.huongsentemple.com/index.php/tin-tuc/sinh-hoat/4420-gioi-huong-nhan-bang- 
ky-luc 


34 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Thượng Tọa Minh Hiên, Ni sư Giới Hương, 
Giáo sự Võ Văn Tường trên khán đài Hội nghị 


_m=- .= 







GIÁO HỘI PHẬT GIXO TIẾN TIULU YIY VITT 
VIEFNAM AMERICA FOLTFOWSEHI*P.BLI)IDEHHISTSXXSGIILS 


ĐẠI HỘI KHOẢNG ĐẠI l (2020 - 3024 VÀ ĐẠI LE DỨC PHẬT THANH 
“kh VAEB CONFERENCE & THỊ $4ODHI DẠY CELEBRATION 
wứ 


¬ ANAHEIM CONVENTIOF - LER - DECEMBER 15, 2019 







“` L 

_ "&x 

G NÓ L 

"..x + 


xxx _ 8g. 
=..." 


ị =1. 
tệ 
h : PC - 


= H— 


lÔ  Ô s:. SG. s. rẽ. na 


Giáo sư Võ Văn Tường trao bằng Kỷ Lục cho Ni sự Giới Hương 


ở 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





ắ l _Ï 
k- J 
Kì [PEN| 


L 
k 





Từ phải: Sự cô Viên Tiến, Ni sự Hạnh Quang, Ni sự Giới Hương, 
Giáo sự Võ Văn Tường và Sư cô Liên Hiếu 





Từ trái: Sư cô Viên Tiến, Ni sư Giới Hương, 
Ni sư Hạnh Quang, và Sư cô Liên Hiếu trên khán đài 


36 


Phần II 


MƯA PHÁP NHŨ 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.1. BỐN MƯƠI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG TU 





ếu đời người có tuổi thọ 80 tuổi, thì 40 năm đi xuất gia và hành đạo trong khoảng thời 

gian lâu như thế, có nghĩa là đã hơn nửa đời người rồi. Bởi lẽ ít nhất cũng từ 8 đến 15, 17 

tuổi mới có ý niệm đi xuất gia; ngoại trừ những người khi sinh ra đã có mặt tại chùa bởi 
nhiều hoàn cảnh khác nhau thì không kể đến và đa phần là do sự phát tâm xuất gia của chính đương 
sự, nên mốc thời gian cần thiết để trở thành trưởng tử hay trưởng nữ của Như Lai, phải tính thêm một 
khoảng thời gian để dự định xuất gia lâu như vậy. 

Người xuất gia từ thuở nhỏ gọi là đồng chơn nhập đạo, còn những ai đã lập gia đình rồi mới đi xuất 
gia thì trong chùa hay gọi là trung niên xuất gia hay bán thế xuất gia. Đức Phật và chư Tổ không phân biệt 
điều nầy, ngay cả nam hay nữ, bất cứ ai, khi nào phát tâm, thì người ấy đều có thể tìm đến vị Bốn Sư mà 
mình đã quy y để trình thưa lên ý nguyện của mình. Nếu không có Bốn Sư thì phải tìm một vị Y chỉ sư 
để nương tựa cho việc xuất gia và thọ giới sau nầy. Nếu tâm nguyện nây được thành tựu, tức là người ấy 
sẽ mang vào đạo ý chí xuất trần thượng sĩ để mong cho mình và mọi người thoát ra khỏi chốn tử sinh tục 
lụy và sẽ dẫn thân trên con đường mà các bậc Ihánh đã đi, nên được gọi là Đại Irượng Phu. 


Ni Sư 1hích Nữ Giới Hương, Trụ Trì chùa Hương Sen tại Perris, Nam California, Hoa Kỳ chính 
là người đã dẫn thân vào con đường cao thượng phước báu ấy trong 40 năm qua và năm nay các đệ tử 
của Ni Sư muốn ghi lại kỷ niệm một chặng đường đã đi qua, nên gom góp bài vở khắp nơi để làm thành 
một tập kỷ yếu của đời người. Như vậy cũng là một việc làm đáng tán dương, nên tôi đã tùy thuận để 
thể hiện việc nầy qua bài viết của mình. Ni Sư Giới Hương đã xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm tại Việt 
Nam từ năm 1979 và đến năm nay 2019 đúng 40 năm. Thời gian những thập niên 1980s ấy phải nói là 
thời gian lao tâm khổ tứ của các bậc Thầy mô phạm trong chốn thiển môn. Vì lẽ vấn để khai báo chỗ 
ở, thường trú hay tạm trú của Tăng Ni sinh trong các Phật Học Viện hay những Ni trường không phải 
là chuyện giản đơn chút nào và trách nhiệm đó thuộc về vị Trụ Trì cai quản ngôi chùa hay tự viện ấy. 
Từ chuyện đi học nội ngoại điển cho đến việc ăn uống, chấp tác việc chùa thuở ấy chắc ít ai dám hình 
dung lại được. Vì cái khổ ở ngoài thế gian đã quá nhiều rồi, thì lấy đâu người Phật Tử tại gia có thể hộ 
trì Tam Bảo một cách dễ dàng như bây giờ được. Do vậy chắc rằng những chùa viện ở Việt Nam thuở 
ấy cũng phải chịu chung số phận với quần chúng Phật Tử; nên tôi tin rằng việc phấn đấu để xuất gia 
và tu học trong thời gian 1980s ấy quả là người phải có một ý chí phi thường mới có thể vượt qua được 
những chướng duyên trở ngại ở trong Đạo cũng như ngoài Đời. 

Tôi chỉ biết Ni Sư khi tôi sang Ấn Độ để đi hành hương các Thánh tích tại Bồ Đề Đạo Tràng và 
những nơi khác. Hầu như chưa được biết riêng lý lịch của từng vị, trước khi họ đến trung tâm tu học 
Viên Giác tại Bồ Để Đạo Tràng để gặp tôi. Mục đích chính trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2011 
của tôi là trợ giúp vấn đề học bống cho các Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ. Bởi lẽ tôi đã trải qua 
thời gian du học tại Nhật Bản từ đầu thập niên 70, nên tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của các Tăng 
Ni sinh lúc bấy giờ, và tôi trợ giúp như thế không có bất cứ một điều kiện nào hết, miễn sao quý Thầy, 
Cô cố gắng học thành tài, ra trường về lo việc Đạo cho Thầy Tổ mình, hay tiếp nối con đường giáo dục 
cũng như hoàng pháp lợi sanh, là quá đủ rồi. Do vậy suốt trong 19 năm như thế đã có 187 Tăng Ni 
sinh Việt Nam du học tại Ấn Độ đã đến với tôi. Ban đầu họ nhờ Thượng Tọa Hạnh Chánh giới thiệu, 
nhưng sau đó vài năm thì họ tự động đến gặp tôi để trình bày nguyện vọng của mình, khi nghe tin tôi 
sang Ấn Độ để hành thương và gặp gỡ các Tăng Ni sinh tại đó. Trong số nầy có Ni Sư Thích Nữ Giới 
Hương. Dĩ nhiên là mỗi vị đến với tôi đều xưng Pháp hiệu và cho biết đệ tử của ai, cần nhu cầu hằng 
tháng bao nhiêu cũng như đang học ở cấp bậc nào như: Cử nhân, Cao học hay Tiến sĩ. Để từ đó tôi sẽ 
nhờ Quý Thầy, Cô giúp tôi thể hiện tỉnh thần trợ cấp nây. Ban đầu thì có Thầy Hạnh Chánh và sau đó 


". 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





thì có Thầy Như Tú. Trong số 187 vị xuất gia ấy, không biết ngày nay còn lại bao nhiêu vị đang tu học, 
hành trì? Bao nhiêu người đã hoàn tục? Bao nhiêu người đang đứng lớp dạy học trên các bục giảng 
của Đại Học, Irung Học ở trong cũng như ngoài nước? Hay có bao nhiêu người đã ra đi vì bịnh hoạn 
hay những nhân duyên khác? Kết quả nãy tôi không biết chính xác, nhưng hồ sơ tôi hiện đang lưu giữ 
ở văn phòng của chùa Viên Giác Hannover là có 132 vị đã ra học vị Tiến Sĩ và những vị còn lại là Cao 
Học hay Cử nhân. Rất tiếc là từ năm 2011 tôi không tiếp tục chương trình cấp phát học bống nầy nữa, 
vì lẽ 19 năm trợ giúp như thế cũng là một đoạn đường khá dài rồi. Vả lại tuổi tôi cũng đã lớn, nên dành 
nhiều thời gian rảnh để dịch kinh, viết sách cũng như giảng pháp đó đây và cũng để cho thế hệ đi sau 
nối tiếp con đường của mình đã đi, nên tôi đã chấm dứt việc làm nây kể từ thời điểm ấy. 

Quý Thầy, Cô khi trình luận án Tiến sĩ hay Cao học xong, thường hay gửi tặng tôi một quyến. Do 
vậy tại trung tâm Tu Học Viên Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng như tại thư viện chùa Viên Giác Hannover, 
Đức Quốc, tôi đã lưu giữ lại hầu hết những luận án nây của quý Thầy, Cô đã tặng tôi, trong đó có luận 
án Tiến sĩ của Ni Sư Ihích Nữ Giới Hương. Tôi đọc đã lâu và nội dung của luận án Ni Sư đã viết bằng 
tiếng Anh về “Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Tradifions.` Quyển luận 
án nầy sau được dịch sang tiếng Việt “Bổ-tát và Tánh Không trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa” và tôi 
cũng đã có nhân duyên viết lời tựa cho việc xuất bản tiếng Việt ở trong cũng như ngoài nước. Ni Sư 
Giới Hương là một vị Ni rất thích hoạt động trong vấn để văn chương, giáo dục, văn hóa, từ thiện giúp 
đỡ người cơ nhỡ v.v... nên đã viết, sáng tác và chuyển dịch hơn 40 tác phẩm và nhạc, thơ, văn. Trong 
đó phải kể đến những quyển như: Ban Mai Xứ Ấn, Vườn Nai-Chiếc Nôi Phật Giáo. Mời xem tủ sách 
Bảo Anh Lạc http://www.huongsentemple.com/index.php/kinh-sach/tu-sach-bao-anh-lac. Ai đọc đến 
các tác phẩm này và khám phá website sẽ có nhiều thú vị với những cống hiến của Ni sư. Ni Sư cũng 
đã đi vào trong những nhà tù ở Hoa Kỳ để giúp cho những người đang ở đây thực tập thiền tọa, cũng 
như giảng những bài pháp cho những tù nhân nghe, nhằm cải đối đời sống tâm linh của họ (mời xem 
cuốn: Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ). Ngoài ra, Ni Sư cũng đã về lại Việt Nam để giảng dạy tại trường Đại 
Học Phật Giáo Sài Gòn trong nhiều năm tháng qua, cũng đã gặt hái được nhiều thành quả nhất định 
qua việc giảng dạy nây. Đồng thời Ni Sư cũng thực hiện việc đào tạo chư Ni cho tương lai cũng giống 
như Sư Phụ Hải Triểu Âm của mình đã tế độ cho cả ngàn Ni chúng như vậy. Đây chính là cách báo Phật 
ân đức cùng Thầy Tổ cao cả nhất trong cuộc đời hành đạo của một người xuất gia. 

Việc học cho có bằng cấp là điểu rất cần thiết đối với người xuất gia trong hiện tại. Bởi lẽ chúng 
ta đang sống tại ngoại quốc, nếu thiếu kiến thức căn bản về Phật Học và ngoại ngữ, thì không thể nào 
với tới mục đích của mình là mang đạo vào đời cho những người địa phương, nơi mà mình đang sinh 
sống được. Đồng thời việc tu càng quan trọng hơn như thế nữa. Bởi lẽ nếu một Tăng Ni sinh chỉ có 
bằng cấp, đi diễn giảng quanh năm suốt tháng mà không hành trì, hạ thủ công phu thì chẳng khác nào 
là một học giả, giống như bao nhiêu học giả khác đang ở ngoài đời giảng dạy tại các trường Đại Học mà 
thôi. Cho nên với người xuất gia cần quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề hành trì và Ni Sư Giới Hương 
đang thể hiện việc nầy qua việc nuôi dạy chúng cũng như công phu bái sám, thiền tập hằng ngày. Đây 
chính là nét đẹp của những bậc xuất trần thượng sĩ vậy. Việc giải thoát sanh tử vẫn còn xa trong cuộc 
sống nẩy, nhưng đứng trước sự tử sinh và bao nhiêu tao loạn của cuộc đời mà người xuất gia làm chủ 
được chính mình, thì đó cũng là một sự giải thoát tương đối trong cuộc đời nầy vậy. 

Giáo Sư lâm Thụy Võ Văn Tường, người nhiếp ảnh nhiều ngôi chùa nhất của Việt Nam ở trong 
cũng như ngoài nước, đã cho ¡in ấn tác phẩm chùa Việt Nam Hải Ngoại tập I bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, 
Hoa và Nhật ngữ rất có giá trị. Đến quyển thứ II thì Giáo Sư đã nhờ Ni Sư Giới Hương biên tập Anh 
Văn của tất cả những hạng mục trong hai quyển sách Chủa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese 
Buddhist Temples) và Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam). 


40 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Thượng Tọa Nhật Từ ở Việt Nam và Thượng Tọa Nguyên Tạng ở Úc đã giảo chánh lại trước khi xuất 
bản. Riêng bản dịch ra Nhật ngữ và Hoa ngữ thì tôi đã đảm nhận việc giảo chánh nây. Sau đó Cô Thiện 
Tâm Suzan ở Bosten nhờ tôi giới thiệu Ni Sư Giới Hương dịch một quyển sách Anh Văn của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma “Buddhism: One Teacher Many Traditions” giằng ra Việt ngữ “Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sự, Nhiễu 
Truyển Thống”, Thầy Đạo Tĩnh tại Atlanta giảo chính lại và tôi cố gắng để soát lại cách dịch cũng như ý 
tưởng của câu văn và những danh từ Phật Học đã được dịch sang Việt ngữ. Ngoài ra, tôi cũng có nhân 
duyên viết giới thiệu cho Ni sư nhiều sách (tiếng Việt và Anh) khác được xuất bản trong và ngoài nước 
như Quan Âm Quảng Trần, Nếp sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma, A Hàm: Mưa pháp chuyển hóa 
phiền não (2 tập), Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Luân Hồi trong Kinh Lăng Nghiêm, v.v... 


Do tôi và Ni Sư Giới Hương đã có nhiều cơ hội để trao đổi qua lại về phương diện dịch thuật và 
viết lách nây, nên tôi thấy răng, văn phong của Ni Sư viết hay dịch rất trong sáng, dễ hiểu, có ý tưởng 
sáng tạo mới, dầu cho đó là Trung Quán Luận hay Tánh Không, dầu viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. 
Do vậy, nhiều khi tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta đã có những bậc Ni Lưu tiền bối như Ni Trưởng 
Thích Nữ Như Thanh, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không, Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải v.v... thì nay 
Phật Giáo Việt Nam tại ngoại quốc đã đương và sẽ có thêm những bậc Ni Lưu như Ni Sư Thích Nữ Giới 
Hương thì chắc rằng những người xuất gia nữ nói riêng và nói chung là Phật tử Việt Nam sẽ được nhờ. 

Viết để khuyến khích và trợ duyên cho cuốn sánh “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư 
Giới Hương” như thế nây, tôi thấy là việc làm rất cần thiết, vì lẽ khi tác giả cho ra đời một tác phẩm nào 
đó mà độc giả lơ là, chẳng quan tâm thì cũng phụ ân người đã có tấm lòng cho Đạo, muốn trang trải 
hạt giống từ bi và trí tuệ của mình cho Đời và cho Đạo, khiến cho người chủ trương nhiều khi cũng 
tiến thoái lưỡng nan. Do vậy, tôi viết những lời nầy trang trọng gởi đến Ni Sư Giới Hương để kỷ niệm 
40 năm xuất gia hành đạo của Ni Sư cũng là trực và gián tiếp tùy hỷ những việc làm của Ni Sư lâu nay 
vậy, đồng thời tôi cũng mong rằng có nhiều bậc Ni Sư lỗi lạc khác cũng nên đóng góp phần mình vào 
ngôi nhà Phật Giáo chung nãy. Có như thế văn hóa, văn học, văn chương cũng như tư tưởng Phật Học 
mới có thể dễ dàng đi vào lòng người hơn. 

Xin nguyện cầu cho Ni Sư trong những ngày còn lại trong cuộc đời nầy có thể là 20 năm, 30 năm 
hay 40 năm sau nữa Ni Sư vẫn còn sáng tác, giảng dạy nhiều hơn nữa, thì người xuất gia cũng như tại 
gia sẽ không bao giờ quên hình ảnh của Ni Sư trong thế giới nây. 

Viết xong vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 
tại Tu Viện Viên Đức, thuộc tiên Nam nước Đức 
Thích Như Điển 
chuaviengiac2012@googlemail.com 


41 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác 
Cùng Tăng đoàn viễng thăm Chùa Hương sen ngày 12/04/2018 


42 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.2. GIỚI HẠNH VIÊN DUNG HƯƠNG SEN LAN TỎA 


Hương Sen thơm ngát xứ người 
Bùn đen lặn hụp trọn đời hiến dâng 
Đường dài Đại sĩ dấn thân 
Sá chỉ khó nhọc, phong trần gây hao... 
1h biết đến Ni Sư Giới Hương 22 năm về trước, khi tôi du học đến Delhi, Ấn Độ. Đó là 





lúc Hội Lưu Học Sinh Việt Nam họp bàn kế hoạch tham quan Taj Mahal và danh lam 

thắng cảnh ở Delhi trước khi vào khóa học mửa Thu, 08/1997. Vì NS Giới Hương đã du 
học Ấn Độ trước chúng tôi 2 năm và học ở Cử Nhân Phật Học, Đại Học Vạn Hạnh trước chúng tôi I 
Khóa ( N§S học Khóa II, còn tôi Khóa II), nhưng những ấn tượng đầu tiên của chứøg tôi lúc đó đối 
với N¡ Sư là: Gần gũi, thân thiện, hay giúp đỡ người khác, khiêm tốn, Anh Văn khá lưu loát, trân 
trọng những người xung quanh, vâng giữ Bát Kinh Pháp (/hể hiện sự tôn Kính đối với những vị Tỳ 
Kheo cho dù nhỏ tuổi Đời và Đạo hơn mình). Chắc hẳn nhiều Ni Sinh trong Khóa chứng tôi mở ước và 
thâm hỏi: Không biết đến khi nào biết rành Anh Ngữ và Delhi như Ni Sư dạo ấy. Chuyến tham quan 
đó có nhiều kỷ niệm vui và diễn ra tốt đẹp. 

Mới đó mà đã hơn 20 năm trôi qua, cho đến nay, tôi nhận được lời mời viết bài đóng góp cho Kỷ 
Yếu: “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sự Giới Hương”, tôi góp nhặt nơi đây những 
kỷ niệm, thông tin và cảm nhận về vị Ni Sư đây nhiệt huyết và năng động này. 

Sau khi đến Ấn Độ, tôi sớm quyết tâm vào ở Ký Túc Xá Mansarowar Hostel sau bao nhiêu cân 
nhắc lựa chọn, vì lúc đó Sinh Viên tự chọn hoặc thuê nhà ở ngoài, hoặc là làm đơn xin vào ở Ký 
Túc Xá của Đại Học Delhi. Và fôi được biết NS Giới Hương cũng ở PG Womens Hostel suốt 10 
năm (1995-2005). Ở Ký Túc Xá thì “mất tự do” hơn, vì phải tuân thủ nội quy của nó, theo giờ giấc và 
nhiều việc phải xin phép, không được tiện nghi, rộng rãi, thoải mái như phòng thuê bên ngoài, ăn 
món ăn Ấn Độ đạm bạc, nhưng những sinh viên nghiêm túc, say sưa học tập, muốn dành nhiều thời 
gian để học hành nghiên cứu, khỏi lo nấu nướng, thực hành nói tiếng Anh với người bản xứ và quốc tế, 
không tốn nhiều thời gian để tiếp khách thăm hỏi chỉ cho vui,... thì lựa chọn ở Ký Túc Xá là tốt nhất. 
Điều đó thể hiện quyết tâm trau đổi, học tập và nghiên cứu, hạ thủ công phu của Ni Sư. 

Thời gian ở Ấn Độ đó, tôi có duyên viết bài gửi đăng ở báo Giao Điểm (Hoa Kỳ) và được Ban Biên 
Tập báo này cho biết NS Giới Hương cũng thường xuyên viết bài và được trả nhuận bút để giúp Ni 
Sư có thêm phần trả chi phí du học Ấn Độ. Đó là việc làm có ích lợi thiết thực: Vừa chia sẻ những kiến 
thức, hiểu biết về Phật Giáo và những vấn đề xã hội đang quan tâm, vừa có nhuận bút, phần thưởng 
và động lực để thấy việc tu học của mình có kết quả cụ thể và giảm gánh nặng tài chánh cho người bảo 
trợ. Ni Sư đã phát huy tốt sở trường và quá trình học Cử Nhân Văn Khoa của mình tại Saigon từ trước 
khi du học, “văn ôn võ luyện” cho ngòi bút thêm nhuần nhuyễn sắt bén, là phương tiện để chuyến tải 
Tình Đời, Ý Đạo... Đó là tiền để cho sự ra đời những quyển sách như : “Ban Mai Xứ Ấn” (3 tập). Vườn 
Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo,... sau này. 


Sau 10 năm miệt mài tu học ở Ấn Độ, chiêm bái Thánh Tích và học hỏi Kinh Nghiệm Pháp 
Môn từ nhiều Tu Sỹ Sinh Viên Quốc Tế, năm 2005, cơ duyên chín muối, Ni Sư đến Hoa Kỳ để bắt đầu 
một giai đoạn mới: Góp phần chuyển bánh xe Pháp Luân đến xứ Hoa Kỳ, nơi mà Phật giáo còn đang 
mới mẻ đối với dân tộc này. lôi đến Hoa Kỳ trước Ni Sư một năm, nhưng rất sớm trong năm 2005 
ấy, tôi đã nghe Ni Sư Giảng Pháp Thoại do Hội Phật Học Đuốc Tuệ Nam Cali tổ chức, thật rất khó 
để một vị Giảng sư Ni được Hội Phật Học uy tín này mời thuyết giảng. Và tôi đã biết về những sinh 
hoạt Phật Pháp của Ni Sư trong 4 năm đầu tiên ở Chùa Phước Hậu, Wisconsin, Hoa Kỳ. Khi đó tôi 


43 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





đang làm Chủ nhiệm Diễn Đàn Paltalk Phật Pháp Nhiệm Mẫu, chia sẻ Phật Pháp Quốc Tế qua mạng 
Paltalk, nhiều Phật tử ca ngợi Ni Sư và mở những bài giảng của Ni Sư cho diễn đàn nghe. Tôi ruửm 
cười tùy hỷ và tự nghĩ: “Sao Ni Sư này có thể sớm đặt được những dấu ấn Hoằng Pháp ở Hoa Kỳ như 
vậy, vì Hoa Kỳ là xứ tụ hội anh tài mà?” Nhưng xét lại cũng hợp lý thôi, tất cả đâu phải là do ngẫu 
nhiên, may mắn hay tình cờ, Ni Sư đã xuất gia từ lúc 15 tuổi, tu học thọ giáo thấm nhuần với một 
vị cố Ni Trưởng Việt Nam nổi tiếng đạo hiệu Hải Triều Âm, Chùa Dược Sư, Đức Trọng, Lâm Đồng, 
“Danh Sư xuất cao đổ” mà Ni Sư lại được trải qua các trường lớp bài bản, Cử Nhân Văn Khoa 
(cả ở Việt Nam và USA) rồi Tiến Sĩ Phật Học, hành trang khá vững chắc, đây đủ thì bước hành 
Đạo thong dong. 

Thế rồi, tôi cũng như Ni Sư tùy duyên hành Đạo với những duyên của mình cho đến khi tôi gặp 
lại Ni Sư trong các Lễ Hội Phật Giáo ở Chùa Quang Thiện (Ontario) và Chùa Đại Bi Quan Âm (San 
Bernardino) ở tiểu bang California. Sau đó, Ni Sư mời tôi về thăm Chùa Hương Sen do Ni Sư lập ra 
tại Fir Avenue, Moreno Valley, sau này chuyển dời về thành phố Perris. Hôm đó, tôi được Ni Sư nhờ 
với một công việc đặc biệt “công tác thư viện, sắp xếp khối lượng sách đáng kể của Ni Sư, tiếng Anh, 
tiếng Việt lên các dãy giá sách theo thứ tự tên sách A,B,C,D,.... để khi tra cứu dễ tìm, dễ thấy. Đây là 
công việc thử thách lòng kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, nhưng vì muốn giúp cho Ni Sư ham học 
hỏi này vun bổi Trí Tuệ nên tôi đã cố gắng sắp xếp. Ihật là công phu để có thể chuyển được những 
sách quý giá đó từ Ấn Độ, Việt Nam nhiều nơi đến để làm Thư Viện Chùa Hương Sen. Tôi có thể hình 
dung Ni Sư này ngày đêm, lúc nào có được thời gian rảnh là ngối vào bàn làm việc, đeo kính chăm chú 
đọc, viết, suy tư,... làm bạn với sách vở. 


Quả thật như vậy, “Duy Tuệ thị Nghiệp”? mặc dù Phật sự đa đoan, Ni Sư còn tiếp tục đi học Đại 
Học bên ngoài, Cử Nhân và Cao Học Văn Chương tại Riverside, Hoa Kỳ. Có nhiều người thắc mắc: Tại 
sao Ni Sư đã tốt nghiệp Tiến sĩ tại Ấn Độ rồi mà đến Hoa Kỳ còn học làm chi cấp Cử Nhân, Cao Học, 
vậy là học thụt lùi hay sao? Thực ra, không phải vậy. Ni Sư tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học nhưng khi vào 
lĩnh vực văn chương thì phải ôn học lại từ Cử Nhân ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn, Anh/Chị là Tiến Sĩ Cơ điện 
tử (toán học,...) nhưng với lĩnh vực Triết Học, Tôn Giáo, khi đi học, Anh/Chị phải cần có nền tảng căn 
bản (background) và phải học lại từ Cử Nhân, hoặc xem Cử Nhân thiếu những phần nào phải bổ sung 
phần đó. Biển học và kiến thức mênh mông, biết bao giờ đến đích, học chỉ là quá trình khám phá cái 
đốt của mình. Chúng ta biết được bao nhiêu văn hào, dòng văn học Anh Quốc, Hoa Kỳ? Khi đi học 
lại như vậy, Ni Sư trở lại thời học sinh, tâm hồn trong trắng, khiêm cung, sẵn sàng học hỏi, đón nhận 
những cái hay, cái đẹp; hơn nữa, đó là cơ hội để giao tiếp Thầy bạn, người bản xứ và quốc tế, để nâng 
cao Anh ngữ, để cho ngòi bút thêm sắc nét, để tiếp thu, thâm nhập văn hóa Hoa Kỳ và các nước. Điều 
này rất quan trọng trong việc Hoảng Pháp vì phải khế cơ và hợp với Xứ, Cơ, Thời, Giáo. Cũng giảng 
cùng một đề tài, nhưng khi giảng cho người sống và hấp thu nền văn hóa Hoa Kỳ, Giảng sư phải có 
cách giảng và khai triển khác với khi ở Việt Nam, nếu không muốn bị tẩy chay hoặc trở thành lạc hậu. 

NS Giới Hương nỗ lực để hình thành nên Chùa Hương Sen, Perris, Cali, Hoa Kỳ. Đây thật là kỳ 
công và đầy dẫy những gian nan thử thách. Vì tùy duyên phương tiện, nhiều Phật tử bận rộn công việc 
cuộc sống Hoa Kỳ, cho nên tu sĩ đứng tên trực tiếp làm chủ nhà - đất của Chùa và chủ động lo mọi 
thứ: Trả các hóa đơn (bills), lo tu sửa, xây dựng trang trí, chăm sóc vườn tược,... Vì để tiết kiệm tiền 
công cho nên chính Ni Sư phải lái xe đến Home Depot mua sắm vật liệu xây dựng rổi cha - con cùng 
nhau sửa sang tự viện (có giai đoạn Phụ thân của Ni Sư qua thăm và giúp Chùa Hương Sen). Biết bao 
nhiêu mồ hôi đã đổ ra trên mảnh đất Già Lam Hương Sen ấy. Chắc hẳn nay nhiều người không còn 
tưởng tượng xứ Hoa Kỳ là thiên đường trần thế, có phước đến đó mặc sức mà hưởng hay lượm tiền. 
Trái lại, nơi đó tu sĩ cả tuần một thân một mình cẩm búa, cầm xà beng, .... lo làm, gánh vác đủ thứ, 


chế: 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





không thị giả, không người trợ giúp, chỉ đến ngày Chủ Nhật mới có Phật tử về tu học. Cứ như vậy nhẫn 
nại ngày qua ngày cho đến khi nên Chùa và tiếp tục bảo trì Chùa cũng như xoay trở kinh tế làm sao gìn 
giữ và phát triển được Chùa. Nhiều nhà thờ các tôn giáo khác phải bán đi vì không đủ kinh tế duy 
trì. Chúng ta trồng cây Bồ Đề trên cây Thánh Giá thì mọi việc đâu có đơn giản. Những vị Tổ Sư hành 
Đạo ở nước ngoài phải nỗ lực 200 % sức lực và luôn quý thời gian từng giờ từng khắc như vậy thì mới 
có thể tạo dựng Đạo nghiệp nơi đó.Là Sứ Giả Như Lai, hành Bồ Tát Đạo, Ni Sư tích cực đi thăm các 
trại Tù, nhà giam các phạm nhân, đặc biệt là tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, 
để làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Trong 14 lời dạy của Đức Phật có câu: “Phá sản 
lớn nhất của đời người là Tuyệt vọng” và Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là Vươn lên sau khi 
vấp ngã”. Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy rằng: “Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng phạm tội. Những 
phạm nhân bị giam vào ngục tù, thực sự, không tệ hại, thấp hèn hơn bất cứ người nào trong chúng 
ta. Họ bị sự vô minh, tham muốn và phẫn nộ, những căn bệnh mà chúng ta dễ bị nhiễm phải, nhưng 
tùy các mức độ cao thấp khác nhau. Bổn phận của chúng ta là cố gắng giúp đỡ các phạm nhân ấy”. 
(His Holiness, The Dalai Lama said: We are all potential criminals, and those who we have put into 
prison are no worse, deep down, than any one of us. Ihey have succumbed to ignorance, desire, and 
anger, ailments that we all suffer from but to diferent degrees. Qur duty is to help them). Ni Sư thường 
xuyên tặng quà, tặng sách, an ủi, khuyên lơn họ và sau đó thường viết thư thăm hỏi họ. Khi một người 
đã sa cơ ngã xuống, chúng ta hãy chìa cánh tay tiếp sức cho họ thêm động lực, thêm niềm tin, thêm sức 
mạnh đứng dậy và làm lại cuộc đời, quay đầu là bờ. Kỷ niệm những tương tác giúp đỡ tù nhân này được 
chi chép trong sách : “Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ” (Thích Nữ Giới Hương). 

Đó là những ấn tượng cảm tưởng ban đầu của tôi khi nhớ nghĩ về Ni Sư này. Thế nhưng, để 
đúc kết có hệ thống hơn về 40 năm tu học và hành Đạo của Ni Sư Giới Hương, chúng ta thấy những 
điểm nổi bật và có thể trở thành bài học cho các thế hệ sau như sau: 


1. Có nền tảng vững chắc trong giai đoạn đầu xuất gia: 


Chúng ta thường tụng đọc bài “Sám Quy Mạng “có câu: “Sanh phùng trung quốc, trưởng ngộ 
Minh S#, chánh tín xuất gia, đông chơn nhập Đạo” (sanh ra ở nơi trung tâm của đất nước, lớn lên 
gặp được Minh Sự, xuất gia với niềm tin và động lực chân chánh, tuổi trẻ đã vào cửa Đạo). Điều 
này phản ảnh đúng trường hợp của Ni Sư: Xuất gia lúc 15 tuổi với Minh Sư là Ni Trưởng Hải Triều 
Âm ở Chùa Dược Sư Đại Ninh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ni Sư đã thấm nhuần biết bao nhiêu điều hay ý 
đẹp trong thời gian hầu cận Cố Ni Trưởng, như trong Thi Điếu tưởng niệm khi Tôn Sư viên tịch, Ni 
Sư bày tỏ cảm xúc: 

Sông núi dẫu rmai có chuyến đời 

Ấn tình thâm trọng chẳng thể vơi 
Con nguyện khắc ghi lời dạy bảo 
Làm gói hành trang suốt cuộc đời. 


(Thích Nữ Giới Hương, Chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, ngày 01/08/2013) 


Đạo Phong của vị Thây đâu tiên, tôn quy hun đúc nên Thiên vị của một người tu sĩ và làm hành 
trang hành Đạo, ảnh hưởng cả cuộc đời. Tình Thây- Irò, Quê Hương, chiếc nôi Đạo Pháp là động lực vô 
biên để hành giả vượt bao chướng ngại trên hành trình trở về bảo sở. Do đó, khi xuất gia, hành giả nên 
chọn mới frường phù hợp với tình, có Minh Sư hướng dẫn, niên niếp tốt đẹp cho dù nơi đó không được sung 
túc về vật chất, tiện nghi. Hơn nữa, những vị Trụ Trì, Tăng Chúng,... hãy trang nghiêm tự thân và tự 
viện tạo nên một môi trường tốt cho “Thiến uyễn tập Anh”, “đào tạo Tăng tài” và không vì bao nhiêu Phật 
sự mà lơ là bốn phận độ chúng, quan tâm giáo dưỡng đặc biệt cho những lớp trẻ, mới xuất gia. 


45 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





2. Chuyên lo trau đổi tu luyện: 


Chúng ta đã thấy không phải ngẫu nhiên mà Ni Sư hành Đạo có nhiều thành tựu đáng kể như 
vậy. Đó là kết quả của một quá trình dài huấn luyện: Khi còn ở Chùa Dược Sư, Đại Học Văn Khoa, 10 
năm miệt mài Kinh Sử, thời gian du học Ấn Độ, học hỏi ở Cử Nhân và Cao Học Văn Chương Hoa Kỳ 
và tự học qua sách vở ở các thư viện,...ửng bao giờ tự mãn và cho rằng: “Kiến thức của tôi ngang đó 
là đủ rồi, dư xài”. Phải có hành trang tốt và đây đủ mới an tâm đi xa, muốn cứu người trước hết phải 
biết bơi cho vững, không thể ở tình trạng “nhất manh dẫn quần manh” (một thẳng mù dẫn cả đám 
sai đường lạc lối, rơi xuống hố). Thật đáng tiếc cho những tu sĩ nào sau khi học xong Trung Cấp hoặc Cử 
Nhân Phật Học rối về chùa sau đó cả tháng không giỏ ra một trang Kinh nào khác, ngoài hai thời tụng 
niệm và cúng đám hoặc các Phật tử đi chùa chỉ chủ yếu làm “công quả, “tụng niệm” không quan 
tâm việc học hỏi hoặc nghe giảng Pháp. 

Chúng ta vẫn còn vô minh nên phải phát triển Trí Tuệ qua Văn - Tư - Tu, việc này chúng ta thường 
xuyên làm mãi mãi cho đến khi đắc Thánh Quả, Giác Ngộ, đắc Trí Tuệ Vô Thượng Viên Mãn. 

3. Công đức tạo dựng cơ sở tự viện: 


Như trên đã mô tả, Ni Sư nhẫn nại, đảm đang, tháo vác, sáng tạo lo làm các việc dựng sửa Tự 
Viện, vườn chùa, trang trí tạo nên một cảnh Nhân Gian Tịnh Độ cho những ai có duyên viếng thăm tu 
học tại Perris, Cali. Ni Sư dấn thân nơi xa xôi hẻo lánh đó là vì nhận thấy Nam và Bắc Cali đã có nhiều 
Chùa Việt Nam, để tránh giẫm chân lên nhau, nhiều Chùa mà thiếu Phật tử, còn thành phố Perris 
và các vùng phụ cận thì không có Chùa Việt, chính Đức Phật đã dạy 60 vị Tỳ Kheo đầu tiên: Này các 
Ty Kheo! Không nên đi hai người chung một nẻo đường, không ngủ hai đêm dưới một gốc cây, hãy 
đem Chánh Pháp toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đến với khắp chúng sanh, những ai có 
tai và muốn lắng nghe. Nếu như chúng ta làm Giảng Sư mà có ý chê bai các tu sĩ khác chỉ lo xây chùa, 
làm Trụ trì mà không lo việc Hoằng Pháp, vậy thử hỏi: Ai tạo cơ sở cho chúng ta, ai gầy dựng đạo tràng 
sẵn để cho chúng ta đến thuyết giảng? Tùy duyên phương tiện trăm ngàn nẻo, mỗi người hãy đóng góp 
tốt nhất cho Đạo Pháp trong sở trường của mình và Tăng đoàn hỗ tương nhau, bổ khuyết cho nhau. 
Ở Hoa Kỳ xứ lạnh như vậy, liệu tu sĩ có thể ở trong rừng, đi khất thực, ngủ gốc cây mùa Đông được hay 
không, cho nên tùy duyên phải có trú xứ thích hợp để tu học và hành Đạo lâu dài. 


Có được cơ sở tự viện như vậy, Ni Sư mới dễ dàng tiếp tục đi học Cao Học, đọc sách, tu tập và tạo 
duyên cho hàng xuất gia và tại gia đến đạo tràng Chùa Hương Sen tu học. Ni Sư cũng lo gánh vác trách 
nhiệm một ngôi chùa ở Bình Chánh, quê nhà. Công việc này khiến Ni Sư hao mòn sức khỏe, lo toan 
và lao lực nhiều. 

4. Góp phần xây dựng sự hòa hợp trong Tăng Đoàn: 

NS Giới Hương tranh thủ sắp xếp thời gian tham dự các Khóa An Cư, các Khóa Tu Học tổ chức 
tại Phật Học Viện Quốc Tế, Chùa Diệu Pháp, Chùa Bảo Quang,... ở Hoa Kỳ để tán trợ và đóng góp 
sự hiện điện cho Tăng đoàn thanh tịnh, Tứ chúng an hòa. Ở đất nước Hoa Kỳ, Phật Giáo Việt Nam có 
nhiều Giáo Hội khác nhau. Giáo Hội hay Tăng đoàn trên căn bản là Tăng Bảo là Tăng Già, hãy “tương 
kính, tương thuận, tương giáo, tương sám” (lời Giáo Huấn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích 
Đôn Hậu) với nhau. Nếu như giữa Giáo đoàn Phật Giáo này với Giáo đoàn Phật Giáo kia mà không 
thể hòa hợp, tương trợ cho nhau thì thật là oái ăm buồn cười, làm sao có thể làm gương và hướng dẫn 
cho hàng Phật tử, vậy trách gì những mâu thuẫn mạ ly Tôn Giáo, thế giới chiến tranh, sống chất chồng 
với sân hận, phiền não, hơn thua và đau khổ. 


Ngoài công việc Phật sự tại Hoa Kỳ, Ni Sư thường trở về Việt Nam để giảng Pháp qua nhiều Tự 
46 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Viện tỉnh thành, giảng dạy tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Saigon, không phân biệt Giáo Hội trong 
nước, ngoài nước. Chúng ta quy y Tăng chứ đâu phải quy y Đảng phái, thể chế, lực lượng thế tục nào 
mà tại sao phải phân hóa, chia rẽ với nhau. lất cả chiến tranh đều khởi lên từ Tham, Sân, Sĩ, Mạn, 
Nghi, ... phiền não bên trong chúng ta, vậy hãy lo dẹp trừ phiền não và góp phần củng cố hòa hợp 
Tăng đoàn. 

5. Vai trò tiếp Tăng độ chúng: 

Tôi có duyên đến làm Chủ lễ và Chủ giảng cho Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu - Chùa Hương Sen, 
Perris, Cali vào năm 2017 và lúc đó nhận thấy có khá nhiều đệ tử xuất gia và đến y chỉ của NS Giới 
Hương. Ni Sư còn có những đệ tử xuất gia ở tại Chùa Bình Chánh, Việt Nam. Ni Sư noi gương Sư 
Phụ của mình, tận tụy trong việc giáo dưỡng hàng đệ tử và hậu học. 

Chư Tăng không thể vì công việc của Giáo Hội, xã hội, vì “việc lớn” mà lơ là việc hướng dẫn Tăng 
chúng nội viện tu học. Tre tàn măng mọc, ở ngoài đời, mỗi gia đình cố gắng nuôi dưỡng được 2 đứa 
con tốt để đóng góp cho xã hội, vậy trong Tự Viện mỗi vị Tăng phải nỗ lực dẫn dắt đàn hậu học khác, 
để lớp Tăng trẻ đó tiếp tục kế thừa mạng mạch của Đạo Pháp. Không có việc gì quan trọng hơn là tạo 
nên nguồn nhân lực, vì sức của mình luôn có giới hạn và chỉ kéo đài đến một khoảng thời gian nào đó. 
Đức chúng như hải, thế cho nên hãy tạo nên Tăng chúng tốt đẹp. Nếu mỗi vị Trụ trì tạo dựng nên mà 
không có người kế thừa hoặc không có người xứng đáng vậy chẳng phải thế hệ sau sẽ phá đổ đi những 
øì mà thế hệ trước xây dựng hay sao? VỊ trụ trì nên có thời gian để cùng thọ trai, hành trì, tham dự cuộc 
họp với đại chúng, viếng thăm, nhớ tên tuổi, pháp danh, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng từng người 
và biết hiện tại họ đang học øì, làm øì, ở vào giai đoạn nào để có thể hướng dẫn, giúp họ vượt khó khăn 
và định hướng cho họ tỉnh tiến nỗ lực trên đường Đạo. 

Tôi thấy Ni chúng Chùa Hương Sen có đủ thành phần, đủ lứa tuổi và có những người vốn là khó 
phục ai, khó trị. Phải có Tâm và Tâm như NS Giới Hương mới cảm hóa được họ. Khi họ đi xuất gia là 
họ đã gửi cả thân mạng và tâm hồn cho mình vậy thì mình phải làm sao để cho sự nương nhờ của họ 
được chắc chắn, bình yên và phát triển đúng hướng. 

6. Làm gương, tạo giêng mối cho hàng Ni giới Phật Giáo tại Hoa Kỳ: 

Ở Hoa Kỳ, Phật Giáo còn non trẻ, thì số lượng Ni Trưởng và Sư Bà rất hiếm hoi. Thế hệ của Cố 
Ni Trưởng Đàm Lựu (Chùa Đức Viên), Ni Trưởng Nguyên Thanh (Chùa An Lạc) chẳng hạn là thế hệ 
thứ nhất, đến Hoa Kỳ từ trước năm 1990, bây giờ thế hệ của NS Giới Hương, đến Hoa Kỳ sau năm 
2003 chẳng hạn, là thế hệ Ni Phật Giáo Việt Nam thứ hai tại Hoa Kỳ. Thế hệ Ni giới thứ nhất do hoàn 
cảnh Việt Nam chiến tranh và những điều kiện khắc nghiệt đã không được học hành trường lớp bài 
bản, không chuẩn bị hành trang kỹ trước khi đến và hành Đạo tại Hoa Kỳ, thế nhưng họ lại có thể tạo 
dựng nên Đạo nghiệp và đã có nhiều cống hiến, vậy thì thế hệ Ni giới thứ hai và sau này, được duyên 
học hành, tiếp cận, giao lưu thế giới rất nhiều, hãy tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đáng 
kể của Ni giới Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Nhu cầu được nương tựa tu học, được tư vấn, các Giới 
Đàn cần Giới Sư Ni truyền giới, quản chúng Ni trong sinh hoạt An cư trong Tăng đoàn...ngày càng 
tăng lên và những vị Ni như NS Giới Hương có mặt tại Hoa Kỳ thật đúng lúc và đáp ứng cho những 
nhu cầu cấp thiết đó. Không phải đợi một người đã ra đi chúng ta mới tán tụng và tôn xưng lên hàng 
Tổ Sư, quả nhiên, với thực tế lịch sử phát triển Phật Giáo Hải Ngoại đó, hình ảnh của những Ni Sư đầy 
đủ khả năng và nguyện lực như NS Giới Hương tạo nên những nét chấm phá, tô điểm cho Vườn Thiền. 

7. Hòa nhập với văn hóa bản xứ, dấn thân trong các hoạt động phúc lợi xã hội: 

Hành đạo ở Hải Ngoại đòi hỏi sự sáng tạo, tùy duyên và phù hợp, ví dụ: Chánh điện không lớn 


47 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





như vậy thì nên thờ hướng nào, thờ những øì, làm Lễ vào ngày nào trong tuần, giờ nào, nên tụng Kinh 
øì, phong tục, nếp sống, công việc và nếp suy nghĩ của họ là như vậy thì nên thuyết giảng thế nào? 
Chúng ta nên biết họ đang nghĩ gì, mong muốn những øì và lo sợ, kiêng ky những điều gì nhất. Hoằng 
Pháp tuy là đúng Giáo lý nhưng mà phải hợp với căn cơ, văn hóa, phong tục, có lợi ích, họ tiếp nhận 
được như vậy mới có hiệu quả. Đôi khi không thể theo kiểu Việt Nam 100 % hoặc nói: “xưa bày nay 
làm” Chẳng hạn, tấm gương hành Đạo của Thiển Sư Nhất Hạnh rất là phù hợp với văn hóa Âu Mỹ 
nên có ảnh hưởng rất lớn, đâu dễ gì có tu sĩ Việt Nam nào làm được như Ngài? Tuy không sánh bằng, 
nhưng chúng ta cố gắng noi gương và thích ứng, hòa nhập với nền văn hóa bản xứ. ÑS Giới Hương 
đi thăm các Trại tù giam, là kỹ sư tâm hồn, an ủi tù nhân tu sửa để trở thành người tốt cho xã hội. NS 
Giới Hương có nhiều cống hiến cho cộng đồng người Việt Hải Ngoại và khéo léo uyến chuyển hành 
Đạo ứng hợp với văn hóa bản địa. 
8. Tùy duyên bất biến, sử dụng nghệ thuật Nhạc - Thi Ca trong Hoằng Pháp: 


Có giới cho hàng Sa Di, Sa Di Ni và cho những người thọ Bát Quan Trai là “Bất ca vũ xướng kỹ 
cập cố vãng quan thính” (không được ca nhạc xướng kỹ và cố đến xem nghe). Nhưng thực tế cuộc 
sống, hàng Phật tử họ đâu phải là Sa Di, Sa Di Ni, họ đâu phải ngày nào cũng thọ Bát Quan Trai Giới, 
nơ ron thần kinh của họ cần thư giãn, nếu không thì sẽ bị căng thắng, không có nhạc này thì họ nghe 
nhạc khác. Vậy thì định hướng cho họ nghe nhạc, thay vì nghe nhạc “đời, “nhạc vàng” sầu thương, bị 
lụy, tái tê, ru hồn vào mộng, mộng trùng mộng; họ nghe nhạc Phật Giáo để được nhắc nhở về Đạo lý và 
thân tâm của họ được an ổn, dễ chịu hơn. Chúng ta hãy xem dịp Xuân, Phật Đản, Vu Lan hoặc các đại 
lễ Phật Giáo, các Chùa Bắc Truyền nào mà không có âm nhạc Phật Giáo? Hơn nữa, Phật tử hải ngoại, 
thông thường mỗi ngày lái xe hơn 2 giờ ngoài đường, nhiều lúc kẹt xe nữa, nghe Thiên Ca có phải là 
dễ chịu và có bạn đồng hành trên hành trình vất vả mưu sinh của họ? Môn phong Làng Mai của Thiền 
Sư Nhất Hạnh cũng có Thiền Ca, thậm chí còn thay thế những phần tụng niệm tại Chánh Điện. Rõ 
ràng Thiền Ca là món ăn tinh thần cần thiết cho quần chúng Phật tử tại gia. Ihế nên NS Giới Hương 
sáng tác, phát hành 11 DVD ca nhạc, thơ ca Phật Giáo, tôi có duyên làm người dẫn chương trình (MC) 
trong một dịp thực hiện và trình diễn 1 DVD âm nhạc của Ni Sư. Ni Sư là một vị Ni có cống hiến xuất 
sắc trên lĩnh vực khó làm này, đòi hỏi: Nghị lực, kiên nhẫn, thời gian, tỉ mỉ, cảm hứng, trình độ làm 
thơ, tiết tấu cung bậc âm nhạc,... 

Tham khảo các DVDs âm nhạc của NS Giới Hương tại địa chỉ: 

http://huongsentemple.com/index.php/am-nhac 

9, lấm gương Đạo Hạnh, tôn kính, vâng hành Bát Kinh Pháp: 

Như phần đầu để cập, NS Giới Hương là một người hài hòa, gần gũi, thân thiện, khiêm cung, 
chịu lắng nghe học hỏi, quan tâm đến ngươi khác, sống xây đắp cho đời, luôn tỉnh tấn vì Đạo pháp, 
chúng sanh và tôn kính Tăng Bảo, vâng hành Bát Kỉnh Pháp. Không phải vì những thành tựu Đạo 
nghiệp như vậy mà Ni Sư có ý tự cao, hoặc không tôn kính chư Tăng, dù họ nhỏ tuổi đời, tuổi Đạo hơn 
mình. Con người càng phô trương, càng biểu diễn, càng lấn lướt thì càng trống rỗng, thiếu công phu 
tu tập; với đàn hậu học, nếu có khoảng cách xa lạ quá thì họ “kính nhỉ viễn chỉ” (họ kính nhưng mà né 
tránh xa), vậy thì chúng ta không có nhiều cơ duyên để tiếp xúc, hiểu được họ, giúp cho họ. 


Tất cả chúng sanh là cha mẹ, là thiện hữu tri thức, là nhân duyên quyến thuộc, hãy thân cận và 
mang những điều tốt đẹp đến cho mọi người, không có giai cấp, phân biệt, đó là những điều mà Ni 
Sư thể hiện. Tôi đã từng thấy có những nơi người tu mà còn chấp nặng về Danh và Tướng, về vai trò, 
“tầm” và “đẳng cấp” của mình, nếu người dẫn chương trình vô ý xếp sai chỗ ngồi, giới thiệu sai chức 
vụ, nếu người Phật tử chắp tay vái chào không đúng cách, nếu có ai đó sai trái hoặc làm điều gì không 


46 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





vừa lòng, họ nổ tung lên để thị uy. Đức Phật đã cởi bỏ hoàng bào để khoác lên mình áo bá nạp chăm 
vá khiếu khâu, đi khất thực nuôi sống qua ngày, chúng ta làm tu sĩ chứ đâu phải làm quan, làm ông này 
bà nọ. Hãy học hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát, hãy sống, hãy thể hiện những điều mình nói, mình 
giảng, năng thuyết năng hành, hãy đem tâm Từ Bi Hỷ Xả, Bình Đẳng, Vô Ngã, Vị Tha mà ban rải đến 
mọi người. NS Giới Hương đã được hun đúc và thể hiện những phẩm hạnh tốt đẹp đó và có lẽ vì vậy 
mà đặt tên Chùa ở Perris là “Chùa Hương Sen, chỉ có Hương Đạo Hạnh thanh khiết như Hương Sen, 
ngược gió khắp tung bay. 

10. Tận tâm tận lực với sứ mạng Hoằng Pháp độ sanh: 

Với tâm nguyện của Sứ Giả Như Lai: “Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” NS Giới 
Hương đã và đang đến nhiều đạo tràng, Niệm Phật Đường, Tự Viện, Tịnh Xá để thuyết Pháp. Ni Sư 
phải vượt qua cái nắng nóng và lạnh buốt khắc nghiệt của thời tiết Cali, đi khắp nhiều tiểu bang, thành 
phố Hoa Kỷ, cũng như trải qua nhiều Chùa ở Saigon và tỉnh thành ở Việt Nam, đáp lời cung thỉnh của 
các cơ sở Tự Viện, gieo duyên giảng Pháp. Ngoài ra Ni Sư gieo duyên đều đặn, chia sẻ những øì thiết 
yếu làm hành trang tu tập cho các Tăng Ni sinh các Khoa: Triết Học Phật Giáo, Hoằng Pháp, Anh Văn 
Phật Pháp tại Đại Học Vạn Hạnh. Biết được tâm nguyện và khả năng của Ni Sư cho nên mỗi lần Ni 
Sư về Việt Nam, tôi có mời Ni Sư đứng lớp thay tôi trong Khoa Triết Học Phật Giáo vài buổi và Ni Sư 
chu toàn rất tốt chức năng của giảng viên thuyết trình viên về các Để tài: Đại cương Triết Học Phật 
Giáo, lôn Giáo Học, Eư Tưởng Đại Thừa, Toát Yếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh nghiệm hành Đạo 
và hoằng Pháp,... theo khảo sát ý kiến các Tăng Ni sinh thu hoạch được thì những truyền đạt của Ni 
Sư dễ hiểu, mới mẻ, thiết thực, lợi lạc và tạo một nguồn cảm hứng rất lớn cho họ. 

Chính vì tâm nguyện thiết tha Hoằng Pháp, với Tâm Bổ Đề, khả năng văn chương diễn đạt, ngôn 
từ thiện xảo, tư tưởng thâm nhập Ý Đạo, lời Kinh, đáp ứng được khát ngưỡng của quần chúng Phật 
tử, cho nên Ni Sư đã có một khối lượng lớn bài giảng Phật Pháp mà người học Đạo có thể tìm thấy và 
nghe lại tại các địa chỉ: 

http://www.trangsuoitu.org/MP3-gioihuong.htm 


https://www.youtube.com/results?search_ 
query=ns+th%€C3%ADch+n%E1I%BB%AF+gi%E1%BB%9Bi+h%C6%B0%C€6%Al1ng 


http://huongsentemple.com/index.php/huong-sen-online/phap-am-audio 
http://huongsentemple.com/index.php/huong-sen-online/phap-am-video 


Ngoài việc thuyết giảng, như trên đã nói, Ni Sư say sưa đọc sách và viết sách. Đọc sách là thừa 
hưởng tư tưởng của người khác để làm giàu kiến thức, viết sách là đến lượt mình mang hoa thơm trái 
ngọt, tặng phẩm dâng đời. Ni Sư viết bài cho nhiều đặc san, Chùa Điều Ngự, Chùa Bảo Quang, Chánh 
Pháp, Hương Sen, Giao Điểm, đồng thời trong 14 năm hành Đạo tại Hoa Kỳ, Ni Sư đã viết và dịch được 
42 cuốn sách giá trị, cứ trung bình mỗi năm 3 cuốn sách. Vào ngày 15/12/2019, NS Giới Hương được 
Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới - Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu xác nhận kỷ lục: Nữ Tiến sĩ người 
Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật Giáo nhất. Chúng ta nhiều năm chưa viết được một cuốn 
sách nào mà Ni Sư đã có 42 cuốn sách viết và dịch trong Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Chùa Hương Sen. So 
sánh đơn giản như vậy để chúng ta thấy mức độ chú tâm làm việc, hiệu quả, phong phú tư tưởng và 
thành tựu của Ni Sư là như thế nào. Dù là hoằng Pháp thông qua nói hay viết, đều là phương tiện ngôn 
ngữ để đi vào lòng người, cảm hóa con người và soi rọi ánh sáng chánh Pháp trong từng bước đi cuộc 
đời cho người đọc, người nghe. 

Tóm lại: Giá trị của đời người không phải là sống bao lâu mà sống như thế nào, lợi ích cho ai và 


49 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





để lại được những gì? Trải qua 56 năm trần thế và 40 năm trong nếp sống Thiển Môn, Ni Sư đã hiến 
dâng tận tụy cho Đạo cho Đời ngần ấy sản phẩm và thành tựu mà nhiều người cả đời cũng chưa làm 
được như Ni Sư lúc bây giờ. Hình ảnh của Ni Sư là nguồn cảm hứng vô tận cho học sinh (đời học trò), 
cho những người bất hạnh ( tù nhân khốn khổ), cho giảng viên, Pháp Sư, cho Trụ Trì, nhà văn, nhà thơ, 
nhạc sĩ,.... và quần chúng Phật tử, đàn hậu học. Xin tùy hỷ tán thán Ni Sư trong dịp các đệ tử đúc kết 
tập sách: “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương” đây không phải là lúc tự 
hào, tự mãn, khoe khoang mà là nhìn lại chính mình, rút thêm những bài học cho chính mình và chia 
sẻ kinh nghiệm cho những ai ở hoàn cảnh tương tự hoặc sắp bước qua những dặm trình như vậy. Nếu 
như mỗi người con Phật đều ý thức tinh tấn tu học, hành Đạo và đóng góp như Ni Sư thì kho tàng văn 
học Phật Giáo thêm phong phú, Thiền ca thêm nhiều hương sắc cho người nghe thưởng thức, pháp 
âm thêm lan tỏa, Phật Pháp xương minh, Tăng Già hòa hợp. Với tinh thần: “Người đó đã là Irượng 
Phu, chúng ta há chẳng phải vậy hay sao?” tôi hy vọng người đọc sẽ có nhiều lợi lạc, với cảm hứng từ sự 
tham khảo hành trạng Ni Sư Giới Hương để thêm tỉnh tiến hơn, có những khởi sắc thành tựu tốt đẹp 
tất cả Ihiện Pháp và tu tập làm tốt Đạo, đẹp Đời. Câu hồng ân Tam Bảo gia bị cho Ni Sư Giới Hương 
thân tâm an lạc, chư duyên thù thắng, Bồ Đề Tâm bất thối, Phật sự viên thành để có nhiều cống hiến 
khởi sắc hơn nữa trong giai đoạn sắp tới của đời mình, trong tâm nguyện: Tự độ, độ tha, tự giác, giác 
tha và bồi đắp cho thế giới này thêm Chân Thiện Mỹ. 
Hương Sen lan tỏa khắp nơi nơi 

Tâm nguyện độ sanh chẳng đối dời 

Bốn mưởơi năm chăn, quay đầu lại 

Từng buóc hoa sen, đẹp cuộc đời... 

Luân Đôn, ngày 16/12/2019 
Thích Đồng Trí 
thichdongtri@gmail.com 
Giảng viên Khoa Triết - HVPGVN - Sài gòn Việt Nam 
Giám đốc Irung Tâm Phiên dịch Phật Học Anh Việt 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 


THƯ MỤC THAM KHẢO: NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 
TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC 


I. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Bhikkhuni Gioi 
Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, Ist print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist 
University: 3rd reprint. 

2. Bổ-tát và lánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 & 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008 & 2010. 

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản 
lần 2 năm 2006; tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008. 

4. Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. 
Tái bản lần 2 & 3, NXB Phương Đông, 2008 & 2010. 

5. Xá Lợi Của Đức Phật, [ham Weng Yew, Ihích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách 
Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tống Hợp Tp HCM, 2008. 


50 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Ihích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 
2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016 


7. Vòng Luân Hồi, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái 
bản lân 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


8. Hoa Tuyết Milwaukee, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 
9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book 
Linkers, 2008. 


11. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. 
Tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, ÑNXB Văn Hoá Sài 
gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. Tái bản lần 2 & 3: 2012 & 2014. 


12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Lhích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài gòn: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc, 2010. Tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016. 


14. Nếp Sống Tỉnh Ihức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Ihích Nữ Giới Hương, NXB 
Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016. 


15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Ihích Nữ Giới Hương, ÑXB Hồng Đức: Tủ 
Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lân thứ 2, 2014 và lân thứ 3, 2016. 


16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 
năm 2014. 


17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 
năm 2014. Tái bản lần thứ 2 & 3, 2015 & 2016. 


18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, ÑNXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh 
Lạc, năm 2014. 


19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Iemples), Võ Văn Tường & Từ 
Hiếu Côn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016. 


20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn 
Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016. 


21. Rebirth Views in the Sũrañgama Sũtra, Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng 
Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 


22. Commentary of Avalokite$vara Bodhisattva, Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Fourth Edition, 
NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 


23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Truyền Thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th & Ni Sư Thubten 
Chodren, chuyển Việt ngữ: Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới Hương, NXB Prajna Upadesa Foundation, 
2018. 


24. Nét Bút Bên Song Cửa, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2018. 
25. Bản Tin Hương Sen (Anh-Việt): Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen Newsletter: Spring, 
Buddha Birthday and Vu Lan, annual/ Môi Năm), Hương Sen Press, USA, 2019. 


91 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





26. Máy Nghe MP3 Hương Sen: Các Bài Giảng, Sách, Bài viết và Thơ Nhạc của Ihích Nữ Giới 
Hương (383/201 bài), Chùa Hương Sen, 2019. 


27. DVD Giới Ihiệu về Chùa Hương Sen, USA. Xuất bản: Thích Nữ Giới Hương & Phú Tôn, 2019. 


28. Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách-Good Sentences Nurture the Good Manner (Song ngữ 
Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương collected, Hương Sen Press, USA. 2019. 


29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music (Song ngữ Anh-Việt), Nguyễn 
Hiền Đức. Chuyển Anh Ngữ: 1hích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019. 


30. Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết- Quan Điểm Phật Giáo (Preparing for Death 
and Helping the Dying - A Buddhist Perspective), Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Ihích Nữ 
Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 


31. Ihe Key Words in Vajracchedika Sutra, Ihích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019. 


32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan (Song ngữ Anh- 
Việt), Ihích Nữ Giới Hương. ÑNXB Hồng Đức. 2019. 


33. Ihree Jewels and Eive Precepts, Ihích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2019. 


34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ-Live Peacefully though Life is not Beautiful as a 
Dream (Song ngữ Anh- Việt), Ihích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 


35. Sarnatha - The Cradle of Buddhism ¡in the Archeological View, Ihích Nữ Giới Hương, Hương 
Sen Press, USA. 2019. 


36. Hãy Nói Lời Yêu Ihương-Words of Love and Understand (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ 
Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019. 


37.Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -Ihe Ancient- Present Culture in Pilgrim 
(Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2019 


38.Cycle of Life, Ihích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2019. 


39.Nghệ Thuật Biết Sống- Art of Living (Song ngữ Anh-Việt), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng 
Dức. 2019. 


40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại - The Contributions of Buddhist Nuns in Modern 
Times (Song ngữ Anh-Việt), Ihích Nữ Giới Hương, Hương Sen Press, USA. 2020. 


41. Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TN 
Viên Tiến, EN Viên Nhuận & TN Viên Khuông, Xpress Print, USA. 2020. 


42. Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service - Venerable Bhikkhuni Giới Hương. Thích 
Nữ Viên Quang, TN Viên Tiến, ITN Viên Nhuận & TN Viên Khuông, Xpress Print, USA. 2020. 


ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO - CHÙA HƯƠNG SEN 
1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013. 


2. Niềm Tin Tam Bảo, Thơ: Ihích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, 
volume 2, năm 2013. 


3. Irăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ lá Hân, Hoàng Y Vũ, 
Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013. 
4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013. 


52 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





5. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditation), Ihơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc lẫu 
Dương Cẩm và Hòa lẫu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013. 


6. Liếng Hát Già Lam, Ihơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015. 


7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân, & Khánh Hải, vol- 
ume Z7, năm 2015. 


8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015. 
9. Hương Sen Ca, Thơ: Ihích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 9, năm 2018. 


10. Về Chùa Vui Tu, Ihơ: Ihích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nguyên Hà & Nam Hưng, volume 10, 
năm 2018. 


11. Gọi Nắng Xuân Về, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 11, năm 2020. 





S3 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








D5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








56 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.3. LÁI THUYỀN PHẬT PHÁP 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 





Ni sư Giới Hương kính, 

Nhớ cuối năm 2005 Ni sư từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ, sau đó Hòa Thượng Mãn Giác bổ nhiệm Ni sư 
làm Trụ trì chùa Phước Hậu, Wisconsin. Vì sức khỏe yếu nên Hòa Thượng Mãn Giác cử Thầy và Hòa 
Thượng Như Minh thay Hòa thượng đến dự lễ tấn phong Trụ trì (2006) và các buổi lễ quan trọng khác. 
Năm 2010 thấy nhân duyên hoằng pháp ở tiểu bang xứ lạnh Wisconsin đã đủ, Ni sư muốn về xứ ấm 
California, Thầy cũng đã thay Cố Hòa Thượng Mãn Giác (đã mất năm 2006) để lên xin phép hội Chùa 
Phước Hậu cho Ni sư được phép rời đi. 

Thời gian gần 10 năm rời về California, Ni sư miệt mài theo đuổi việc học và tốt nghiệp Cử Nhân 
Văn Chương ở trường Đại học Riverside, ngoài ra Ni sư còn lập chùa, độ chúng Ni, giảng pháp, viết 
sách và dạy học cả ở Việt nam và Hoa Kỳ. Thầy rất vui khi thấy Ni sư và chư Ni Hương Sen nỗ lực hoằng 
pháp tại hải ngoại này. 

Cõi tâm lộ ánh trăng thiền 
Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời 
Vô ngôn sáng giữa muôn lời 
Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không. 
(Tuệ Thiền) 

Nhân dịp chùa Hương Sen làm Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư 
Giới Hương, Thầy kính chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng luôn mạnh khỏe và vững chãi để lèo 
lái con thuyền Phật pháp đến với mọi nơi. Cũng kính cầu nguyện Tam bảo và long thần hộ pháp gia hộ 
cho ngôi Chánh điện chùa Hương Sen được sớm thành tựu. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Chùa Trí Phước, Santa Ana, ngày 20/12/2019 
Hòa Thượng Thích Phước Thuận 





Hòa Thượng thượng Phước hạ Thuận trong Hồng y làm chủ lễ Vụ Lan Chùa Hương Sen 


Đời 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Cầu Kiểu Chùa Hương Sen 


5ö 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.4. THƯ GỚI NI SƯ GIỚI HƯƠNG 
PHÁP BẢO 





Bất cứ ai, nếu nghe - đọc - tụng - được Pháp Bảo với tất cả tấm lòng trân quý - chân thành... là 
phước báo nhiều đời của chúng ta. 

Bất cứ ai, nếu tu tập thật lòng theo Pháp Bảo chắc chắn rút ngắn con đường sanh tử - hiện tại 
chúng ta an lạc - bình an. 

Bất cứ ai, nếu tạo thuận duyên - vô điều kiện cho bất cứ ai được - nghe - đọc - tụng - tu tập theo 
Pháp Bảo, những vị này là Bồ tát thị hiện vào đời độ sanh. 

Không riêng gì Tăng - Ni mà hàng phật tử cũng đồng hành xiển dương Pháp Bảo. 

Đại Học Vạn hạnh được ra đời năm 1963 là Irung tâm văn hóa - giáo dục - ngôn ngữ - báo chí - 
xã hội....truyền bá - tu tập Pháp Bảo. 

Lúc đó khó khăn thời cuộc, những đóa Hoa Sen chìm sâu trong nước đục tanh hôi, đợi chờ có 
cơ hội phát triển. 





iTemple: HoPhap.Met 


Hòa thượng Thái Siêu (ngôi bên trái ngoài cùng), 
Ni sự Giới Hương (đứng thứ ba từ trái) tại Irường Hạ 
Phật Học Viện Quốc Tế, Los Angeles, ngày 27/7/2013 
Những hy sinh vô danh, những tấm lòng khắc khoải - những trái tim còn giọt máu Lạc Việt âm 
thầm xây dựng lại cơ đổ. 
Trường Cao Cấp ra đời - Hòa Ihượng Thích Minh Châu cũng làm Viện trưởng. 


”” 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Ni Sư Giới Hương là thế hệ Tăng, Ni trẻ thời bấy giờ. Cô đã ý thức được cuộc đời là vô thường và 
trong lòng có tư lương đạo lý nên cô đã lao mình vào cuộc sống để có sự sống đầy ý nghĩa như hôm nay. 

Trái Tim Bồ Tát Quảng Đức là tấm gương Từ Bi. 

Ngọn lửa Bổ Tát Quảng Hương là ánh sáng Trí Tuệ. 

Sự ra đi của nữ sinh Quách Thị Trang là cách sống Dũng Cảm. 

Dân tộc Việt Nam - Quê hương Việt Nam và Đạo Phật Việt Nam là một, tuy một mà ba. Đồng 
hành trong lúc suy vi khốn khổ và chia sẻ với nhau khi thanh bình ấm no. 

Ni Sư Giới Hương đã và đang đi: «Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng 
người Ngại Núi E Sông» (Nguyễn Bá Học), nên bây giờ Ni Sư đã thành công trong ba lãnh vực: Học 
thuật - Trước tác - Phiên dịch. 

Hơn 40 đầu sách ra đời, số lượng không phải là ít, không những đã đóng góp cho Pháp Bảo Phật 
Giáo thêm đa dạng mà còn đem lại nhiều Hương - Sắc - thơm tho tươi mát cho Văn hóa Việt Nam và 
dân tộc Việt Nam ở quê nhà cũng như ở phương trời hải ngoại nữa. 

Xin quí vị hãy đọc từng tờ - lật từng trang sách mới thấy được cách làm việc và công lao - công 
sức của Ni sư làm việc như thế nào 

Xin có vài lời thô thiển tán dương công đức Ni sư. 

Kính chúc mừng Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen đạt được ước mơ, thực hành sứ mạng truyền 
trao Pháp Bảo - Như Lai sứ giả. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Đại Bảo Trang Nghiêm 
Ngày Ihành Đạo của Đức Phật Ihích Ca 
Hayward, ngày 02/01/2020 
Hòa Thượng Thích Thái Siêu 
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục 
trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. 
thaisieu@yahoo.com 


60 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.5. CON TÀU ĐANG DI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG RAY 


Nước Mỹ không phải là một thiên đường trải tiền sẵn cho bạn lượm như vài cảm nhận của một 
số người nào đó. Thiên đường hay không phải thiên đường là do từng trường hợp cá nhân. Mỗi đất 
nước có những điều thuận và nghịch, phù hợp và không phù hợp với từng cá nhân. Trừ cõi Cực Lạc 
của Đức Phật A Di Đà hay cảnh tịch diệt Niết bàn của các bậc thánh A-la-hán thì tuyệt đối hoàn hảo, 
trong mát thanh lương, vô nhiễm thanh tịnh, thường lạc ngã tịnh, vv... Tuy nhiên, nơi đất nước Hoa Kỳ 
hiện đại tiên tiến này, nếu chúng ta chịu khó học, thích nghi và phát huy thì có nhiều cơ hội để thăng 
tiến và thành tựu sự nghiệp. 





Có câu danh ngôn rằng: “Cuộc sống cũng giỗng như con tàu đang di chuyển trên đường ray. Bạn 
không bao giờ được phép quay đầu lại mà chỉ có thể tiến về phía trước. ”!"Ì Chúc Ni sử Giới Hương, chư Ni 
chúng và quý Phật tử dùng sức trẻ trung và năng lực của mình để gieo hạt giống thánh tại vùng Perris, 
bán sa mạc miền Nam California này. Chúc con tàu Phật pháp của Chùa Hương Sen luôn chuyển về 
phía trước, mang ánh sáng thông điệp hạnh phúc của Đức Thế Tôn đến với tất cả mọi người, bất kế 
quốc nội hay hải ngoại, bất kể màu da hay tôn giáo. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Los Angeles, ngày 01 tháng 03 năm 2020 
Hòa Thượng Thích Như Minh 
Viện Chủ Chùa Việt Nam 
ddaiphuong_ dp@hotmail.com 





Hòa Thượng Như Minh (bên trái ngoài cung), Thượng Tọa Pháp Chánh 


Hòa thượng Trí Đức (cạnh bên) dự lễ an vị Phật; Ni sự Giới Hương 
đang đánh chuông, Chùa Hương Sen, năm 2013 





1. Lời yêu thương. Ẩn danh. https://loiyeu.corn/cuoc-song-cung-giong-nhu-con-tau-dang-đi-chuyen-tren-duong- 
ray-ban-khong-bao-gio-duoc-phep-quay-dau-lai-rna-chi-co-the-tien-ve-phia-truoc.html 


61 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Lễ Húy Nhật lần thứ 13 của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 
nguyên Hội Chủ Tống Hội PGVN tại Hoa Kỳ, 
tại chùa Việt Nam, Los Angeles, năm 2019 





Hòa Thượng Thích Như Minh (góc trái trên) và Ni sư Giới Hương 
(ngoài cùng bên trái áo lam) trong Hội Nghị Phật Giáo Liên Hữu 
tại Hội Trường Anaheim, California, ngày 15/12/2019 


62 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.6. TRĂNG THEO ĐƯỜNG SAO 
Bậc hiển sĩ, trí tuệ 

Bậc nghe nhiều, trì giới, 

Bậc tự chế, Thánh nhân; 
Hãy gần gũi, thân cận 
Thiện nhân, trí giả ấy, 

Như trăng theo đường sao. 
(Kinh Pháp Cú - bài kệ 208)! 





Nhân dịp Chùa Hương Sen làm tuyển tập kỷ niệm “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư 
Giới Hương,” Thầy và tứ chúng chùa Bát Nhã xin chúc Ni sư Giới Hương, chư Ni chúng và quý Phật 
tử Hương Sen tu tập tỉnh tấn, thúc liễm oai nghi, sống an tịnh giải thoát để luôn sáng ngời giữa thế 
gian này. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Santa Ana, tiễn Nam California, ngày 27 tháng 02 năm 2020 
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí 
Viện Chủ Chùa Bát Nhã 
batnhacali@yahoo.com 





Cắt bánh mừng Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Nguyên Trí 
trong ngày Khánh Đản tại chùa Bát Nhã ngày 19/05/2019 





1. Kinh Pháp Cú. Kệ 208. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
TpHCM. Năm 1991. hftp://www.Duddhistmtoday.com/viet/kinh/pali/phapcul.him 


63 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Trái: Sư cô Viên Tiến, Ni sự Giới Hương, Hòa thượng Nguyên Trí, 
Sự cô Liên Hiếu tại Chùa Bát Nhã ngày 04/01/2020 


64 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.7. LỒI HUẤN TỪ ĐẦU NĂM 


Trong quá trình xuất gia và tu học 40 năm qua, Ni sư xuất gia ở Việt Nam, rồi qua Ấn Độ du học, 
vì mục đích mở mang kiến thức, truyền thừa mạng mạch Phật pháp, đem giáo pháp của Đức Phật ban 
rải khắp nơi trên thế giới này, hầu báo ơn cho Tam bảo, Thầy tổ, đàn na tín thí và những người đã nuôi 
dưỡng cũng như hai đẫng sinh thành. Sau đó, nhân duyên mở ra, Ni sư Giới Hương đã đến xứ sở Hoa 
Kỳ này hoằng pháp và tùy duyên hóa độ “Phật bổ xứ” tại các trụ xứ, nhất là vùng Perris bán sa mạc Ít 
người lui tới, nhưng vì hạnh nguyện độ sinh, ngay cả vùng xa, Ni sư cũng không từ khó nhọc mà hy sinh. 





Theo tôi biết, Ni sư rất năng động, chịu khó học hỏi, sáng tác, dấn thân xây dựng nuôi chúng lập 
chùa, nhưng hãy giữ gìn sức khỏe và làm những gì trong khả năng của mình. Là con Phật, ở nơi nào 
thì đều phải chấp lao phục dịch cho chúng sanh nơi đó, nhưng đừng đi quá tâm tay của mình thì sẽ 
khổ tâm và khổ thân. Còn khỏe ngày nào, nếu thấy có thể giúp ích được cho đời theo khả năng và hiểu 
biết của mình, thì hãy làm ngay, đừng trì hoãn. Vài lời chia sẻ của một người đi trước và đến Mỹ trước 
Ni Sư như vậy. 

Mong rằng Ni sư sẽ là cánh tay đắc lực và giúp nhiều cho đại chúng Ni tại Hoa Kỳ và các vùng 
khác, để Phật pháp được tỏa sáng, cho đời sống của Tăng già Ni giới được nghiêm túc hơn và tỉnh tấn 
hơn ở xứ người. Ni sư còn nhiều Phật sự đa đoan phía trước tại bổn tự và các đạo tràng khác ở ngoài 
nước Hoa Kỳ nữa. Đây là hạnh nguyện đáng quý và rất đáng trân trọng. Ni sư luôn là tấm gương sáng 
cho đàn hậu học. 

Sau cùng, trước thêm năm mới Canh Tý 2020, hoa xuân nước Việt đang nở rộ trong mùa xuân 
Nước Mỹ, tôi chúc mừng Khánh tuế Ni sư và Ni chúng chùa Hương Sen đầu năm mới thêm một tuổi 
đời, thêm nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập, sở cầu sở nguyện đều được thành tựu như ý và nhất là nếp 
sống thiển môn sẽ được thăng hoa ngày một phát triển, để đủ năng lực dấn thân đem đạo vào đời. 


Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc lôn Phật tác đại chứng minh. 


Chùa Huệ Quang, ngày 16 tháng 02 năm 2020 


Viện Chủ Chùa Huệ Quang 
Hòa thượng Thích Minh Mẫn 





Mùa An cư kiết hạ 2017 tại Chùa Huệ Quang 


65 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Giới Hương (thứ hai tử phải) củng chư Ni Hương Sen 
viếng thăm và Chúc Tết Hòa Thượng Minh Mẫn (ngôi) 
vào ngày 16 tháng 02 năm 2020 





Hòa Thượng Minh Mẫn (đứng chính giữa) đang đọc tiêu tướng kiết giới, 
Ni sự Giới Hương đứng hàng đâu bên phải, 
mùa Hạ 2017 tại Chùa Huệ Quang, Miễn Nam California 


ó6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.8.HƯƠNG SEN MÔ PHẠM 
Nam Mô A Di Đà Phật. 





Ni sư Giới Hương kính mến, 

Tôi xin có vài lời khuyến tấn. lôi rất kính quý Ni sư, một vị nữ tu sĩ thân hình ốm yếu gầy gò mà 
đã vươn lên quá vượt bực. Tôi biết ở xứ Mỹ hành đạo rất là khó mà Ni sư đã vươn lên, khiến “Hương 
thơm ngát cả trời quê mẹ, ngát cả non cao nối cỏ hèn.” 

Lập được cơ nghiệp Phật đà không phải dễ, mà Ni sư đã không quản ngại làm được nhiều việc 
như: Viết sách, giảng pháp, xây chùa tháp và quảng bá văn hóa Phật giáo tại xứ người. 

Ni sư xây ngôi già lam phạm vũ trang nghiêm, nuôi chúng Ni hầu trả ơn cho Tam bảo. lôi nghĩ 
Ni sư Giới Hương có lá gan sắt đá và tấm lòng rộng mở, bao bọc cho nhiều Sư cô lớn tuổi, nhỏ tuổi về 
trú nơi Hương Sen; trái tìm của Ni sư tuy nhỏ mà không nhỏ, bởi lẽ Ni chúng Hương Sen năm trọn 
trong bàn tay bao dung to lớn của Ni sư. 

Xem hình chùa Hương Sen, sân sau vườn thiển có hai cái cầu kiểu đỏ xinh xinh, Đài Quan Âm 
uy nghỉ, Phật Thích Ca an tọa trên các tảng đá tự nhiên, xen lẫn bóng cây lớn là các Sư cô già trẻ, 
một đội hùng binh lao động, nào là cuốc xẻng san đất, đập nền, cắt cỏ, quét sân... Cùng dấn thân làm 
như thế, không lo công tác Phật sự xây dựng cơ sở vật chất không gì mà không xong. Tương lai Hương 
Sen sẽ là một ngôi già lam Ni viện hùng vĩ, Hương Sen mô phạm, để cho đàn hậu học tiếp nối. 

Trước thềm năm mới 2020, năm Canh lý, kính chúc Ni sư và chư Ni chúng trọn 365 ngày an lạc 
của người con Phật, và trân trọng chúc mọi Phật sự, Pháp sự thành tựu. 

Văn tắt vài lời cho Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Xuất gia và Hành đạo của Ni sư Giới Hương - Trụ 
Trì Chùa Hương Sen, thành phố Perris. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 


Răằm tháng Giêng California, ngày 08/02/2020 


Hòa Thượng Thích Tâm Vân 
venthichtamvan@yahoo.com 


67 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hòa Thượng Tâm Vân (số 2 từ phải) tại Tu Viện Đại Bi 
Ngày 22 tháng 02 năm 2020 


F “. h 


TẾ ll! MIlI IEIHF I 
vn, #¬ TỶ 





Hàng trên từ trái: Hòa thượng Viên Lý, Hòa thượng Tâm Vân và Hòa thượng lâm Thành. 
Hàng 3 từ trái sang: Ni sự Giới Hương và chư Ni chúng [ương Sen 
tại Hội Trường Rose HH, Los Aneeles, ngày 11/08/2019 


68 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni chúng Hương Sen thiến hành qua câu Kiêu sau chùa Hương Sen 
Ngày 03/02/2020 





Ni chúng Hương Sen san đất Chùa Hương Sen ngày 03/02/2020 


69 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.9.CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH LÀ VĨ ĐẠI HƠN CẢ 
Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành 
những øì chúng ta nghĩ. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn một nghìn lần người chinh phục 
ngàn người trên chiến trường, như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy rằng: 





Dấu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. 
(Kinh Phúc Cú, kệ 103)11 

Nhân dịp ngày 22 tháng 03 năm 2020, Chùa Hương Sen sẽ tổ chức lễ mừng “40 Năm Tu Học Và 
Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” và chư đệ tử Ni chúng Hương Sen có làm một tuyển tập kỷ niệm, 
Thầy xin góp vài lời kính tặng. 

Chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng luôn mạnh mẽ điều phục tâm mình, tự giác-giác tha, 
như Đức Thế lôn sau khi điều ngự được tâm mình dưới cội Bồ đề rối thì nhiều cõi thế giới bao gồm cả 
cõi người đều đến quy ngưỡng, quy y Tam Bảo và học “cách chiến thắng tâm của Ngài” 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, ngày 03/03/2020 


Hòa Thượng Thích Thông Đạt 
Thongdat72@yahoo.com 





1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đúc. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch 
Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 
2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006. 
https://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy- 103 


70 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








cà 


Từ trái: Sư cô Viên Tiến, Hòa Thượng Thông Đạt (chính giữa), 
Ni sự Giới Hương, Quảng Hồng, Quảng Dũng, Quảng Hoa, Quảng Linh, 
và quý Phật tử tại Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose, tháng 5 năm 2018 





Sự cô Viên Trang, Sự cô Viên Chân, Ni sự Giới Hương, Thượng Tọa Thiện Thái, 
Hòa Thượng Thông Đạt, Sư cô Liên Tạng, Sư cô Liên Hiếu và Sư cô Viên Tiến 
tại Chùa Hương Sen, Perris, năm 2019 


71 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





2.10. TẶNG NHAU NÉT CHỮ VÀNG SON 
lặng nhau nét chữ vàng son ấy 
Chùa vắng lên từng tiếng mõ xa 
Hương thơm ngào ngạt cõi Ta bà 
Sen nở nhụy vàng cánh hồng hoa. 
Ni chúng vang lời kinh tiếng kệ 
Sư giảng cho đời pháp nhạc âm 
Giới định thêm phần tăng trí tuệ 
Hương còn phảng phất khắp mười phương. 
Bốn mươi năm đã không còn nữa 
Nháy mắt trôi qua một kiếp người 
Hôm nay viết gửi người tri kỷ 


Còn lại trên môi một nụ cười. 


Garden Grove, Miễn Nam Cali, ngày 21/12/2019 


Trụ trì Chùa Huệ Nghiêm 
HT Thích Minh Trí 
(Chú Tiểu - Cao nguyên) 





Hòa Thượng đội mũ len vàng, đeo kính (ngôi bên phải) 


độ 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.T1. TẤN THÁN CÔNG HẠNH 
CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ni Sư Giới Hương kính mến, 





Từ ngày Ni trưởng nghe tin Giới Hương qua Mỹ (tháng 9 năm 2015) đến nay, con đã hoạt động 
rất năng nỗ như đi học trường đại học, thăm nhà tù, lập chùa, nuôi đệ tử Ni, dẫn đoàn hành hương các 
nước, làm Giới sư Ni trong các giới đàn, giảng pháp, viết sách, làm thơ ca đạo vị... Ni trưởng rất vui 
khi thấy con là một trong những vị Ni chịu khó hoạt động cho đạo Phật ở hải ngoại thêm sinh động. 
Xin tán thán công hạnh của con. 


Ni trưởng đã mời con vài lần về chùa An Lạc, San Jose, hướng dẫn khóa tu và giảng Phật pháp. 
Phật tử chùa An Lạc rất thích vì con giảng rất đơn giản, thực tế trong đời sống. Con cho những ví 
dụ gần gũi để Phật tử dễ hiểu các pháp số và đề tài khó. Năm 2017, con cũng mời Ni trưởng về chùa 
Hương Sen dự lễ Phật đản và làm Hòa thượng Ni trong giới đàn Sadini, Bồ Tát giới tại gia và Ngũ giới 
cho gần 100 vị. Ngày 30/08/2019 mới đây, Ni trưởng đã cùng con và quý Ni sư California sát cánh nhau, 
đồng lòng tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiểu Đàm Di lần đần tiên. Buối lễ đã thành công đánh dấu 
sự kiện lịch sử của Ni giới ở Hoa Kỳ. Mong răng chúng ta tiếp tục duy trì mỗi năm. Ni trưởng đã lớn 
tuổi, mong con cùng chư Ni nhớ về đảm trách, duy trì và phát triển Ni giới. 

Trưởng tử Như Lai thừa hành Phật sự 

Thay Thế Tôn truyền bá đạo mầu 

Làm Thầy mô phạm mở kho trí tuệ 

Nối dòng giống Thánh dẫn đường chúng sanh. 

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sự Giới Hương, Ni 
trưởng xin chúc Ni sư và chư Ñi chúng Hương Sen đức hạnh vẹn toàn, luôn là những hình ảnh đẹp của 
con cháu Tổ Mẫu Kiều Đàm Di và luôn gặp thuận duyên để ngôi Chánh điện Tam Bảo Chùa Hương 
Sen sớm thành tựu viên mãn như ý nguyện. 

Nam Mô Thánh Tổ Kiểu Đàm Di tác đại chứng minh. 


Chùa An Lạc, San ]ose, ngày 24/11/2019 


Ni Trưởng TN Nguyên Thanh 
anlactu1647@gmail.com 


ắ " "7 - 
j.ư... 
": 'fđứa. 


Ị LẺ 
F 





vc) 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni Trưởng ngồi chính giữa (mũ len vàng) 
cùng Giới sư và giới tử tại Chua [lương Sen ngày 21/05/2017 





Ni Trưởng Nguyên Thanh (chính giữa, tay đeo chuỗi xanh) 
cùng chư Ni tụng kinh ngoài trời ở sân chùa [lương Sen 


/4 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.12. ĐỆ TỬ CỦA THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ni Sư Giới Hương kính mến, 





Năm 1986, Ni trưởng định cư ở Mỹ; năm 1987, Ni trưởng thuê một căn nhà để làm Đạo tràng ở 
thành phố Seatle, tiểu bang Washington và từ năm 1993 đời về chỗ mới thành lập Chùa Vạn Hạnh và 
trú đến nay. Thời gian trôi nhanh, đã 34 năm qua, biết bao thăng trầm lên xuống, Ni trưởng thấy tình 
hình Ni giới lập chùa, đi học, độ chúng, hoằng hóa ở xứ Hoa Kỳ có nhiều khó khăn và trở ngại hơn ở 
Việt Nam. Ni sư Giới Hương là một trong những vị Ni gặp được thuận duyên để hoằng pháp ở Hoa Kỳ. 
Chắc chắn Ni sư Giới Hương phải rất kiên trì, vượt nhiều thử thách để được thành quả như ngày nay. 

Ni trưởng có ấn tượng tốt về Ni sư Giới Hương, vì tên chúng ta có âm giống nhau (Giác Hương 
và Giới Hương) và Ni trưởng cũng mừng khi thấy Ni sư Giới Hương làm rạng danh Ni giới, xứng đáng 
là đệ tử của Ihánh Tổ Kiều Đàm Di. 

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sử Giới Hương, Ni 
trưởng xin chúc Ni sư Giới Hương cũng như chư Tôn Đức Ni khác ở hải ngoại hãy cố gắng giữ tâm 
hạnh xuất gia ban đầu của mình để giữ đạo và hành đạo, dù ở Việt Nam hay hải ngoại vì đây là nhân 
duyên Phật bố xứ cho chúng ta và là hạnh nguyện của chư Phật và chư Tổ. 


Nam Mô Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiểu Đàm Di tác đại chứng minh. 


Xuân Canh tý, Seatle, ngày 19/01/2020 


Trụ trì Chùa Vạn Hạnh 
Ni Trưởng TN Giác Hương 





Từ trái: Sư Thiên Đức, Ni sự Giới Hương và Ni Trưởng Giác Hương 
tại Chùa Vạn Hạnh, Seatle, ngày 19/01/2020 


Mơ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Mặt tiến chánh điện Chùa Vạn Hạnh 


FTIITTI I lị II Ỉ li TIM 


Ỹ + § 
ự 


kẻ 


. 
S' 


§U =4 


_ 448. 


Re = 


Ei 
le 


¬ * 

# ."Ỹ R¿ Fụ T “Sử n ] 

l Na: 0N. _=Í : 

L i ủ J uụ “ j 
_ ` — | Ï 
Ẫ Ñ 


_- ¬ — T 
, k 1 ï 
1k »X 
ï_ 7 





Ni Trưởng Giác Hương (ngối) và Ni sự Giới Hương (qu} cạnh bên) 
tại Chùa Vạn Hạnh, Seatle ngày 19/01/2020 


⁄6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.13. TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 
Tôi gặp NS Giới Hương lần đầu tiên vào ngày 17/4/2008 khi đến giảng pháp tại Chùa Phước Hậu 
do chính Ni Sư Trụ trì ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Hôm đó tôi đến giảng 
pháp cùng với TT Thích Đồng Văn (hiện Trụ trì Chùa Phổ Bảo, Munich, Đức Quốc). 


Hằng năm Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức quốc, 
tổ chức đưa phái đoàn hoàng pháp lưu động đến Hoa Kỳ và Canada. Năm ấy (2008) tôi có duyên tháp 
tùng cùng phái đoàn của Ngài, tổ chức từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 5 năm 2008. Khi Đoàn 
về đến Chicago, lưu trú tại Chùa Trúc Lâm (do cố HT Thích Hạnh Tuấn Trụ trì, Ngài đã viên tịch năm 
2015), từ nơi đây Ôn Phương Trượng cử tôi và TT Đồng Văn đến giảng pháp tại Chùa Phước Hậu, ở 
cách đó khoảng 2 giờ lái xe. 





Chiều hôm ấy, đích thân Ni Sư Giới Hương và 2 đệ tử khác đã lái xe xuống tận Chùa lTrúc Lâm 
để đón tôi và TT Đồng Văn, trên đường về chùa Phước Hậu, Ni Sư tranh thủ đưa 2 chúng tôi đi thăm 
Milwaukee city tour một vòng, trên đường đi, Ni Sư say sưa làm tour guide giới thiệu cảnh vật xung 
quanh và cũng không quên kể lại duyên do tại sao được Phật tử nơi này mời về Trụ trì Chùa Phước 
Hậu, sau khi Ni Sư tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ vào năm 2005. 


Tôi đã có ấn tượng về hạnh khiêm hạ, kính Phật trọng Tăng của Ni Sư Giới Hương trong thời 
pháp thoại 2 tiếng đồng hổ hôm ấy (từ 7pm đến 9pm, LT Đồng Văn giảng một giờ trước và tôi giảng 
giờ sau). Suốt 2 giờ pháp thoại, Ni Sư hoan hỷ ngồi tham dự lắng nghe pháp thoại cùng với quý Phật tử 
địa phương. Đây là công hạnh hiếm có của một vị Trụ trì khi có Giảng sư phương xa đến trụ xứ giảng 
Pháp, vì vị Trụ trì luôn luôn bận sắp xếp tổ chức công việc, ít khi nào chịu ngồi xuống để nghe pháp 
cùng với chúng đệ tử, nhưng ở đây Ni Sư luôn làm việc này, chủ yếu là để khuyến tấn hàng đệ tử phải 
tranh thủ thời gian ngắn ngủi trong đời này để học giáo lý, tỉnh tấn tu tập trước khi quá trễ. 

Tôi nghĩ Ni Sư Giới Hương có phước duyên xuất gia với Sư Bà Hải Triều Âm từ thuở thiếu thời, 
nên được Sư Bà dạy dỗ, đào luyện mà giờ đây Ni Sư đã trở thành một hành giả như thế, một vị Ni đức 
hạnh làm rạng danh tông phong của cố Sư Bà. Iuy đến năm 2008 tôi mới có dịp gặp mặt Ni Sư, nhưng 
từ năm 1999, Ni Sư đã liên lạc và đã gởi bài cộng tác với Irang Nhà Quảng Đức, lúc ấy Ni Sư còn du 
học bên Ấn Độ. Kính mời xem trang tác phẩm của Ni Sư ở tại link này: 





https://quangduc.com/author/post/40/1/ns-thich-nu-gioi-huong?o=0 


Có thể nói Ni Sư là một trong số ít nữ tu Phật Giáo VN có tài viết lách, viết rất khỏe và dịch thuật 
cũng rất nhiều, Ni Sư có nhiều tác phẩm ấn hành nhất hiện nay. Có lẽ chính vì thế, mới đây Ni Sư đã 
được Tổ chức Kỷ Lục người Việt toàn cẩu- VietWorld chính thức trao tặng Kỷ lục “Nữ tiến sĩ người Mỹ 


Vi: 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





sốc Việt viết và dịch nhiễu ấn phẩm Phật giáo nhất”, đây là niềm tự hào và vinh dự chung cho Phật Giáo 
Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Quả thật vậy, Ni Sư Giới Hương xứng đáng được trao tặng danh hiệu trên, vì dù ở bất cứ nơi đâu 
và lúc nào, Ni Sư Giới Hương cũng ôm ấp ước mơ  “fhức dậy ải làm văn hóa”, và niềm ao ước đó nay đã 
trở thành hiện thực, với 2 ngôi Chùa Hương Sen do chính Ni Sư khai sơn, một ở Bình Chánh, Sài Gòn, 
Việt Nam và một ở thành phố Perris, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đặc biệt là Ni Sư thành lập tủ sách 
Bảo Anh Lạc để phổ biến giáo lý Phật Đà. 

Tháng 11 năm 2012, Ni Sư Giới Hương sang Úc Châu dự Đại Lễ Hiệp Ky Lịch Đại Tổ Sư - Ngày 
Về Nguồn kỳ 6 tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc. Nhân dịp này, TT Viện Chủ Thích Tâm 
Phương và bản thân tôi đã mời Ni Sư về thăm và thuyết giảng Khóa tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng 
Đức, chúng đệ tử nơi đây rất hoan hỷ tiếp nhận 2 thời Pháp thoại của Ni Sư và càng hạnh phúc hơn khi 
được Ni Sư trao tặng nhiều quà pháp bảo như kinh sách, DVD giảng pháp và đĩa nhạc PG do chính 
NS sáng tác. 

Nay nhân dịp chúng đệ tử Chùa Hương Sen tổ chức mừng “Chu niên 40 năm tu học và hoằng 
Pháp của Ni Sư Giới Hương): tôi xin viết đôi dòng này để tán thán công đức hoảng Pháp lợi sinh mà Ni 
Sư Giới Hương đã dẫn thân cống hiến trong cuộc đời này. Ngạn ngữ Tây Phương có câu “ Được xem là 
thiên tài, người ấy chỉ có một phần trăm của cẩm hứng, nhưng có đến chín mươi chín phân trăm đổ mồ 
hôi” (Genius 1s one percent inspiration and ninety-rine Dercent perspirafion), thật đúng với trường hợp 
của Ni Sư. Chỉ mới 40 năm “biến nhập trấn lao tác Phật sự” mà Ni Sư đã làm quá nhiều việc như vậy, 
quả là đáng ngả mũ nể phục, Ni sư vừa xây chùa, vừa nuôi dạy đệ tử, vừa dịch sách, viết văn, làm thơ, 
sáng tác nhạc, vừa đi giảng pháp khắp nơi, và hướng dẫn hành hương chiêm bái v.v... Sư Bà Hải Triều 
Âm có lẽ ở nơi cõi giới xa xăm kia đang mỉm cười hoan hỷ khi nhìn thấy một người đệ tử của mình 
thành tựu được đạo nghiệp như thế. 

Một lần nữa, xin thành tâm chúc mừng và tán thán công đức đóng góp lăn chuyển bánh xe Pháp 
của Ni Sư trong cuộc đời này. Cầu Phật gia hộ cho Ni Sư luôn vui khỏe, an lạc và có nhiều tác phẩm 
cống hiến cho văn đàn Phật Giáo Việt Nam. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 


Viết tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne 


TK. 1hích Nguyên Tạng 
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức 
Tổng Thư Ký Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL 


78 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





ị 





“.. 76c 


TT Nguyên Tạng @ NS Giới Hương tại Chùa Phước Hiệu ở Wiscousin năm 2008 


đt? 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








TT Nguyên Tạng giảng pháp tại Chua Phước Hiệu (2008) 
do Ni Sự Giới Hương Trụ Trì 


S0 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








ð] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








ö2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Thăm Hòa Thượng Thích Huyễn Tôn 
ở Chùa Bảo Vương Lăng Nghiêm, Úc-äại-lợi, năm 2012 


NỈ.---⁄7⁄⁄4 ⁄⁄ v—„ 


L7 ˆ.<..< 





Thăm Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chùa Diệu Âm, Úc-đạï-lợi, năm 2012 


ö3 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.14. TƯƠNG LAI ĐANG ĐỢI 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ni Sư Giới Hương và Chư Ni Chúng Chùa Hương Sen mến, 





Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng 
tiếng Anh và Việt, Tâm Đức xin kính chúc Ni sư và Chư Ni Chúng được nhiều thuận duyên trên đường 
độ sanh và mang triết lý Phật đà đến với mọi người, nhất là hải ngoại, nơi văn hóa và ngôn ngữ khác 
với chúng ta. 

“Dont be afraid of moving forward. Ihe future is brightˆ” 


Hãy mạnh dạn bước tiếp. Tương lai đang đợi! 


Thiên Viện Vạn Hạnh, ngày 28/10/2019 
Kính mến, 
Thượng Tọa lâm Đức 
thaytamduc@gmail.com 
Phó Viện Trưởng Thường Trực VNCPHVN, TPHCM 
Phó Viện Trưởng HVPGVN tại TPHCM 
Kiêm Trưởng Khoa Anh Văn Phật Pháp 


TRAI SINH VIÊN CÁC KHOA 
CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM 
Ý cHÀ0 MÙNG QUY QUAN KHÁCH, PHẬT TỬ QUANG Ê 


Ủ 
' 
| 
Í 


= 





TT Tâm Đúc, quý Thấy và Ni sư Giới Hương 
Chụp ngày 06/12/2019 nhân ngày Kỷ Niệm 35 năm thành lập HVPGVN 


ð4 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





“ 


L _ lx+ \ -..° " x*v' 
Nhà. 
by là WỆ ~. ^ 


1”. v1 ˆ Wˆ _ “c Xe >. .... “| l bi n 4 <. ˆ. { —_ = 
_ : V = == sư "m; Bộ. - ` 
kụ ñ s ri : [ x#rt in á *u»a.- = kbnớ ¬"“<“= Ll ! #SG (ic đhedkccám #rS x T K c -Š " “... h.. À4 





Thượng lọa lâm Đức, Ni sư Giới Hương (đứng thứ 11 và 9 từ trái, hàng 2) 
cùng các Giảng viên và Tăng Ni sinh Khoa Anh Văn Phật Pháp tháng 12- 2018 





Cát bánh chia nhau 





Viễng Chùa Hương Sen 


B5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.15. HÀNH TRÌNH CUA Ý 

Bất cứ ai sinh ra và lớn lên cũng phải cất bước chân đi trong cuộc hành trình miên viễn của dòng 
đời tương tục. Thế nên, giới thi nhân tự xem mình là những lữ khách dạo chơi trên mọi nẻo đường, để 
rồi tương phùng trong cái thế giới mộng ảo trần ai: “Lang thang từ muôn kiếp, gặp nhau từ thuở luân 
hổi.” 

Huynh đệ tỷ muội chúng tôi ở ba miền (Nam, Trung và Bắc) từ lâu đã: “Vĩnh vi lãng đãng phong 
trần khách, Nhật viễn gia hương vạn lý trình” trên dải đất chữ S nước Việt, duyên đến cũng cùng nhau 
hội ngộ dưới mái trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại thành phố Hổ Chí Minh - Khóa II (1988 - 
1992) thật là vui mừng biết bao! 





2 (CC_ _A^ 


Trải qua một chặng đường dài gần 5 năm tu học để “yêu thương và hiểu biết, ngày mãn trường 
lại đến. Ai cũng tự nhận biết đây chỉ là một chặng đường kết thúc của một hành trình chưa có điểm 
kết. Học xong chương trình Cử nhân dưới mái trường Vạn Hạnh này, anh em tự nhủ, tùy theo thiện 
duyên mà mỗi người tiếp tục cuộc hành đi về nẻo ý riêng biệt của mình. 

Thế nhưng cuộc đời bao giờ cũng có những giá trị được xuất hiện từ trong sự vận động diệu kỳ 
vốn có của cuộc sống. Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa kia mở ra. Trước mắt là một viễn cảnh 
mới đón chào, trên đầu là bầu trời mênh mông bát ngát, dưới đất là muôn vạn đường lối rẽ cho những 
bước chân vững chãi của mỗi người. 

Thời ấy thông qua mối giao hữu hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, cùng với uy tín của cố Hòa 
thượng Viện trưởng Thích Minh Châu và Hòa thượng Viện phó Thường trực lIhích Chơn Thiện 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, các Tăng Ni sinh Khóa II, HH, lần lượt được phép xuất ngoại đi về 
xứ Phật - Ấn Độ du học ở cấp cao hơn như là Thạc sĩ, Tiến sĩ và Hậu tiến sĩ Phật học. 


Có lẽ vậy, trong số huynh đệ tỷ muội hổi ấy, có Sư Thích nữ Giới Hương Khóa II lên đường du 
học sang Ấn Độ tu học như bao người khác. Trước đó, Sư cô là người trong lớp ai cũng biết. Đó là mẫu 
người cần mẫn siêng năng học mọi lúc mọi nơi, tranh thủ cả giờ ra nghỉ để tìm kiếm từng con chữ (Sư 
cô không tham dự các tour đi Đạt Lạt hay tour nghỉ do trường tổ chức, để có thời gian học I1 lúc hai 
đại học: Văn khoa và Phật học). 


Như con ong chăm chỉ miệt mài tìm hoa - hút mật - rồi tỏa hương cho đời sau này, Sư cô nhiệt 
tâm tinh cần hoàn thành Cử nhân Phật học vào năm 1992, rồi đến Cử nhân Văn chương Việt Nam vào 
1994. Có một nền tảng khá vững chắc, Sư cô tự tin lên đường du học ở xứ Ấn với khát khao mong cầu 
được tiếp thu tri thức Phật học, thực hành giáo điển của Phật. Đó là sự khởi đầu mới cho một lộ trình 
mới trong cuộc hành trình bất tận đến một thế giới tự do - an lạc - giải thoát mà bất cứ ai là đệ tử của 
Phật cũng phải hy vọng và đợi chờ. 

Mười năm sống và trải nghiệm trên đất nước Ấn Độ, xứ sở cội rễ - mạch nguồn Phật giáo, là thời 
gian không phải dài, cũng không phải ngắn, nhưng thiết nghĩ, có khi nó cực kỳ quan trọng cho một 
đời người. Chính thời gian này làm cho Sư cô “lớn lên và trưởng thành” hơn, để rồi vào năm 2003, Sư 
cô tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi. Có lẽ đây cũng là thời gian, Sư cô hạnh phúc nhất, chỉ 
chuyên tâm học Phật, tu theo Phật như sở nguyện của mình. 

Chưa dừng lại đó, cuộc đời còn có nhiều lối đi và cũng khó biết trước được. Cái duyên đến vùng 
đất mới để hành đạo sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học. Sư cô định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2005. Ở đất 
khách quê người, từ những ngày đầu tiên, Sư cô cũng tinh cần vượt khó vừa học, vừa thuyết giảng, vừa 
tu tập để rồi hương hoa quả ngọt cũng trổ đầy. Vào năm 2015, Sư cô tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại 
học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường. Xem ra, dù ở phương 


S6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





trời nào, chí nguyện sở cầu của Sư cô cứ mãi thắp lên soi sáng con đường Duy Tuệ Thị Nghiệp như là 
hành trang để cất bước chân vững chãi vào đời. 

Có lẽ đây là hạnh nguyện, là đặc trưng con người của Sư cô trong hành trình miên viễn hướng 
tâm về miền đất an lạc đầy hương thơm của Giới bay tỏa, quả ngọt của Định từ bi và ánh nắng mặt 
trời Tuệ giác rọi chiếu. Chính vì vậy, nhiều khi ngẫm lại, cuộc hành trình này, đối với Sư cô là không 
có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc. 

Mà kết thúc sao được, trong 40 năm xuất gia học đạo cũng là 40 năm nghiên tầm kinh điển, tùy 
duyên hóa đạo. Năm 2000, Sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 
2010 - đến nay, Sư đã khai sơn thành lập và là Trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang 
Cali, Hoa Kỳ. Cho đến giờ này một mình qua lại 2 ngôi chùa, cách nhau nửa vòng trái đất, ấy vậy pháp 
âm vẫn vang mãi 2 đạo tràng ở 2 hai chùa xa cách nhau. Lý thú hơn nữa, Sư cô còn tích cực tham gia 
giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nữa. Có lẽ, nhiều khi Phật cũng mỉm 
cười, Bồ tát thì hoan hỷ, Hộ pháp thường ủng hộ, nên Sư cô “tùy duyên vui với đạo” mà làm Phật sự 
không dừng nghi. 

Bao nhiêu công đức, bấy nhiêu thành quả của Sư cô đều được hóa hiện trong tủ sách Bảo Anh 
Lạc, trong đó có 40 công trình nghiên cứu về văn hóa, văn học, Phật học, âm nhạc Phật giáo đã được 
xuất bản và tái bản nhiều lần bằng Anh ngữ và Việt ngữ đến tay bạn đọc. Thời gian 40 năm trong dòng 
sống sinh tử này quả là quý báu, quý báu hơn lại có 40 tác phẩm chào đời, thật ấn tượng biết bao. 

Có lẽ đây là lý do vì sao mọi người sống trong đạo, yêu mến đạo, trên hết là những đệ tử, học trò 
của Sư cô, quý mến Sư cô muốn thỉnh cầu Sư cô thực thi ấn phẩm thứ 41 ra mắt độc giả gần xa với nhan 
đề: Tuyển tập “40 Năm tu học và Hoằng pháp của Ni sư Giới Hương”, như kết thúc một chặng đường 
trong cuộc hành trình bất tận của người học Phật và tu theo Phật. 


Bất chợt tôi nhớ như ¡n lời dạy của Ihiền sư Nhất Hạnh: 
“Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ, 
Làm người một kiếp cũng không xong." 


Học Viện Phật Giáo Việt Nam, ngày 18/11/2019 
Thân mến, 


TK. Thích Phước Đạt 
minhdang0112@yahoo.com 
- Phó Viện Trưởng VNCPHVN, TPHCM kiêm 
Giám đốc Trung lâm Nghiên Cứu Văn Học PGVN 
- Phó Viện Trưởng HVPGVN, TPHCM 
Kiêm Trưởng Khoa Phật Giáo Việt Nam 
- Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Nghiên Cứu Văn Học VN 
tại IpHCM 


Š/ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





"` củ VU lê 
` Nho T 


| Tả 





TT Phước Đạt và Ni Sự Giới Hương 
ngày gặp nhau của lớp, ngày 14/4/2019 





Cả lớp khóa II cùng về thăm Cố HT Viện Trưởng Thích Minh Châu 
tại FIIVPGVN, cơ sở 1 


öö 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





2.16. NI SƯ GIỚI HƯƠNG - MỘT VỊ NI NĂNG NỔ 
PHỤC VỤ ĐẠO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI 


Thích Nhật Từ 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Ni Sư Giới Hương mến, 

Tôi được biết Ni sư trong thời gian du học 
ở Delhi Ấn Độ (1995-2005) trong thời gian này, 
chúng tôi các lăng Ni sinh viên (khoảng 100 
vị), mỗi nửa tháng thường tập trung tụng giới 
ở Chùa Tây Tạng (gần Redford) và sinh hoạt hội 
thảo Phật pháp nhóm (khoảng 10 vị). Nhóm hội 
thảo gồm có Sư Minh Thành, Sư Bửu Chánh, Tôi 
(Thầy Nhật Từ), Ihây Thiện Hữu, Ni sư Tường 
Liên, NS Giới Hương, NS Vân Liên, NS Hằng 
Liên, NS Liễu Pháp, cô Tâm Phật tử..., thường 
tập thuyết trình từng chương của luận án để 
nhóm góp ý và bắt đầu tập tễnh làm webside 
và soạn tự điển... Sau khi tốt nghiệp tôi về VN 
hoằng pháp, còn Ni sư tiếp du học và lập nghiệp 
ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

Tôi thỉnh thoảng qua Mỹ hoằng pháp, có 
đến chùa Ni sư Giới Hương thuyết pháp và được 
biết Ni sư nỗ lực đi học tiếp Đại Học California 
Riverside, tốt nghiệp Cử nhân Văn chương. Thi 
đậu vô trường Mỹ và để có học bổng của Mỹ là 
I điều thử thách lớn mà Ni sư đã vượt qua. Bên 
cạnh đi học, Ni sư cũng dẫn thân đi giảng ở nhà 
tù, nhà thờ, trường học, các chùa và nơi công 
cộng... để truyền đạt giáo pháp của Đức Phật 
Thích Ca cũng như giới thiệu văn hóa Châu Á, 
cụ thể là Việt Nam cho cộng đồng Việt - Mỹ hải 
ngoại hay người Mỹ địa phương. 





TT Nhật Tư và Ni Sự Giới Hương 
vào vay 06/12/2019 
Ngày Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập HVPGVN 


Ni sư cũng nỗ lực trong việc viết lách, đã thành lập tủ sách Bảo Anh Lạc (mời xem website: 
huongsentemple.com) có 40 tác phẩm Anh Việt tính đến cuối năm 2019 này và bản tin Hương Sen (1 
năm 3 tờ), song ngữ Anh- Việt. Ni sư còn mua đất khai sơn lập chùa Hương Sen và độ Ni Chúng đệ tử 
ở Mỹ gần I0 vị và nhiều Phật tử tại gia. Từ năm 2016 đến nay, năm nào Ni sư cũng dành 4 tháng cuối 
năm về Việt Nam dạy học một khóa về Anh Văn Phật Pháp ở Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Ip HCM, 
để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm tu học cho Tăng Ni sinh trẻ. 

Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng 
tiếng Anh và Việt, tôi xin viết vài lời giới thiệu về Ni sư. Ni sư là một vị Ni tích cực dẫn thân hành đạo 
ở Mỹ và Việt Nam trong thời hiện đại, một vị Ni tương đối thành tựu chút ít về sở học và sở hành, 
rồi đem những tâm đắc thành tựu của mình nhiệt tình cống hiến cho đạo và đời. Thành ngữ có câu: 
“Success comes only to those who strongly believe in themselves and are prepared to win. Good Luck." 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


Thành tựu chỉ đến cho những ai mạnh mẽ tin vào mình và nỗ lực để cống hiến 
Tôi xin kính chúc Ni sư cũng như Chư Ni Chúng được nhiều sức khỏe và có nhiều cống hiến nữa 


cho Phật giáo nói chung và Ni giới nói riêng 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Chùa Giác Noộ, ngày 10/12/2019 
Kính mến, 
Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Từ 
thichnhattu@gmail.com 
- lrụ trì Chùa Giác Ngộ, Q3 
- Phó Viện Irưởng HVPGVN, TPHCM 
Kiêm Trưởng Khoa PG Quốc lế HVPGVN 
- Tổng 1hư Ký VNCPHVN 
- Phó lổng Ihư Ký Hội Đồng Trị Sự GHPGVN 
kiêm Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN tại IpHCM 


- Phó Chủ Tịch Liên Minh Ihế Giới về 
Giao Lưu Văn Hóa Phật Giáo 


"ải Hổ sượn =—: “gửi dể danh 1ì. 


—Ỷ—renp=t=== mm. =———T—— ` 
1 ⁄ __. ln”“Ỷ: mm =— mm” h— 
>>: E=ẽi-. KT T5ÑNN.-. J kL ` =eN§-- 
: ¬ 1 i ) 
Ỉ an mini n8 =,.= Lam mÍ m |m| min" 
= + cm]. -LHmh= 1) H1. JÐ NÌ TT, 
¿“BS ĩ s. 


MH_Ắ.* 
'. 1X». "an Đ H1 “HH hi 
Ằ “ “ý #ụ Hợ Í Fu Fấ | mỦ mm.) m m4 mHị (Em) mÌ= —.: ri mm " 
đài SG LÍ... Em izI-4sl~i=leleL-4-lelnlal=i= NI 1Ì | vs iyunxux 
XI G0 pc = nsÌ =Ệ mm led s.2sdl2sbm mm m.—.-- 
n | __ em 
š bị 7 11... "G: = - “Hee CEO + eeceerceieeieeieieee 
“N6 II 5. ————" L — Mh : ¡ IMiRfBIS161571 1A. 
Xị NNHENRNR t„ — L 
& : 1ï“ TS | 
(1.1. 1.5 -§ 


J.W./ 1.” s mh 
W'....,. 
È‹ FÁ . 


N/ 1i 





Thượng Tọa Nhật Từ đang giới thiệu về Ni sự Giới Hương 


90 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





trong buối thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ 2018 





nỈ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.17. VƯỢT QUA GIAN KHÓ 
Nam Mô Bổn Sư Ihích Ca Mâu Ni Phật 
Ni Sư Giới Hương kính mến, 





Từ những năm 2010 đến nay, tôi có duyên đi cùng đoàn với Ni sư Giới Hương qua dự lễ Về 
Nguồn lần thứ VI, tại Tu Viện Viên Đức (Ravensburg, Germany), cùng nhập hạ với Ni sư Giới Hương 
tại Phật Học Viện Quốc Tế, Niệm Phật Đường Fremont, Chùa Huệ Quang, Chùa Bảo Quang, Chùa 
Điều Ngự, và cùng tham dự các Khóa Tu Bắc Mỹ, các đại lễ Phật đản, Vu Lan cộng đồng hay các chùa 
miền Nam Cali, nên chúng tôi cũng như nhiều chư Tôn Đức đã biết Ni Sư Giới Hương có nhiều năng 
lực học hàm cao như Tiến sĩ Phật học, Cử Nhân văn chương và có sự tu tập cùng chí nguyện hoăng 
dương Phật Pháp rất đáng khuyến khích. 


Tính từ năm 1975 đến nay, thế hệ Ni giới thứ nhất như: Ni trưởng Nguyên Thanh (Chùa An 
lạc), Sư Bà Diệu Từ (Chùa Diệu Quang), Ni trưởng Như Hòa (Chùa Dược Sư), Ni trưởng Giác Hương 
(Chùa Vạn Hạnh)... lôi thấy Ni sư Giới Hương (chùa Hương Sen) là một vị Ni thuộc thế hệ thứ hai 
cùng với những vị Ni sư khác ở Mỹ như Ni sư Giới Châu (Chùa Quang Minh), Ni sư Nguyên Thiện 
(Chùa Huyền Không), Ni sư Thanh Lương (Chùa Viên Thông), Ni sư Như Phước (Chùa Đức Viên), Ni 
sư Tiến Liên (Tịnh Xá Ngọc Hòa)...có nhiều ưu điểm năng nỗ chịu dẫn thân hội nhập vào văn hóa và 
trường học Mỹ để thích nghỉ trong môi trường mới. 

Trong bối cảnh ở Mỹ, những người mới nhập cư được đi học là khó, lập chùa là khó, duy trì được 
chùa là khó, độ Ni chúng là khó, hoảng pháp xa gần cũng khó, trong tù hay ngoài xã hội, trong hay 
ngoài nước, đảm đang dẫn đoàn hành hương... vô vàn cái khó mà quý Ni sư thân nữ đã dấn thân làm 
và vượt qua. 

Chúng tôi rất hân hạnh xin được có lời chúc mừng Ni sư Giới Hương đã trải qua thời gian dài 40 
năm cống hiến cho Phật pháp. Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của 
Ni Sự Giới Hương” này, xin kính chúc Ni sư có nhiều sức khỏe và giữ vẹn chí nguyện, tiếp tục vượt qua 
mọi khó khăn thử thách để thành tựu ý chí trượng phu độ sanh của mình. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 


Sftanton, California, ngày 18/12/2019 


Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, 
ly Kheo T Tâm Thành 
thichtamthanh@gmail.com 


Đi 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Bên phải sang: Hòa thượng lâm Thành, Hòa Thượng Quảng Thanh, Sự Bà Diệu Từ, 
Ni sư Giới Hương (sóc phải) trong lễ Vụ Lan, Phật Quan Âm Thiển Tự, năm 2017 





Hòa thượng Tâm Thành, Thấy Tín Mãn, Thấy Thiện Đạo cùng 
Ni sự Giới Hương làm Giám Khảo cuộc thi 
của Hội Phật Tử Lạc Pháp, California, năm 2012 


93 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hòa thượng lâm Thành đứng giảng, 
cạnh Thầy Thanh Nguyên, Thây Ấn Minh và Ni sự Giới Hương 
Lễ Vụ Lan, Chùa Điễu Ngự ngày 12 tháng 08 năm 2019 


94 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.18. VỊ NI SƯ VIỆT NAM KHẢ KÍNH 


lân dương công hạnh Tỳ kheo Ni thích Nữ Giới Hương 
đã hoàn thành 40 năm tu học, phục vụ và cống hiến cho đạo pháp 


Chúng tôi là Chư Tăng của Hiệp hội Phật giáo Tích Lan - Ấn Độ Quốc Tế (Indo-Sri Lanka 
international Buddhist Association) tại Lộc Uyển (Sarnath) vùng Thánh địa linh thiêng của Ấn Độ, 
xin chân thành gửi lời chúc mừng và khen ngợi Ni sư Tiến sĩ thích Nữ Giới Hương về việc hoàn thành 
40 năm tu học và đóng góp cho việc truyền bá chánh pháp, không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở Việt Nam cùng 
nhiều nơi khác trên toàn thế giới, thật đáng ca ngợi. Ni sư đã mở rộng phương tiện hoằng pháp qua 
40 ấn phẩm sách, nhạc, MP3 Phật giáo. Trong đó có nhiều tác phẩm bằng Anh ngữ nói về các triết lý 
Phật giáo. Sở trường của Ni Sư về các trường phái Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa là một thành 
tựu lớn. Bên cạnh đó, Ni sư có nhiều kiến thức về ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, 
tiếng Pali và tiếng Phạn để giúp đào sâu vô lãnh vực nghiên cứu học thuật. Sự dấn thân học cả cổ ngữ 
và sinh ngữ để phục vụ việc hoằng pháp là một tấm gương cho các tu sĩ Phật giáo, Ni giới và các thế 
hệ trẻ trên khắp thế giới. Ni sư cũng đã tổ chức nhiều chuyến hành hương đến Ấn Độ, Tích Lan, Miến 
Điện, Tây Tạng, Cam-pu-chia... để chiêm bái cúng dường và làm phước thiện, tạo điều kiện cho Phật 
tử tăng trưởng phước báu và niềm tin Tam bảo. Ni sư cũng thành lập chùa Chùa Hương Sen ở Việt nam 
và Chùa Hương Sen ở Hoa Kỳ, v.v... để có đất dụng võ, có cơ ngơi độ Ni chúng và hoằng pháp. Đây là 
những dấu mốc nổi bật của Ni sư trong lịch sử Phật giáo. Thế giới Phật giáo mang ơn một vị Ni sư đã 
hết lòng đóng góp cho đạo pháp và thành tựu. 





Nói về cá nhân, tôi đã gặp Ni Sư Giới Hương vào năm 1996 trong chuyến hành hương đầu tiên 
của Ni sư đến Bồ Đề đạo tràng và Lộc Uyển cùng với 20 vị Tăng Ni sinh trường Đại học Delhi do 
Thượng Tọa Hạnh lẫn và Thượng Tọa Bửu Chánh làm Trưởng đoàn; năm 2000 với phái đoàn 100 vị 
do Hòa thượng Thích Trí Quảng (lúc đó là Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN) làm Trưởng đoàn. 
Sau đó, tôi gặp Ni Sư năm 2002 khi Ni Sư hỷ cúng tịnh tài cho bản khắc kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammachakka) bằng đá cẩm thạch bằng tiếng Việt dưới gốc cây Bồ đề ở Lộc Uyển, Sarnath - nơi 
Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên. Một lần nữa, tôi gặp Ni Sư vào năm 2003 trong hội nghị Phật 
giáo Lăng già Quốc tế do Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại New Delhi. Năm 2008 với tư cách là Trụ trì 
chùa Phước Hậu, đã tổ chức lễ Phật đản dưới sự bảo trợ của Hội đồng Phật giáo Việt Mỹ, thành phố 
Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, Ni Sư đã mời tôi từ Ấn Độ đến tham dự; Ni sư cũng giới thiệu tôi 
đến giảng pháp tại Chùa Quang Minh, Iinois, do Thượng Tọa Minh Hạnh, người đã từng học tiếng 
Phạn tại trường Đại học Banaras Hindu University (cùng thành phố với chúng tôi) làm Trụ trì. Sau đó 
vào năm 2015, Ni sư mời tôi tham dự khóa tu tại chùa Hương Sen ở Perris California, Hoa Kỳ, do Ni sư 
khai sơn và thành lập. Một tuần sau đó, Ni Sư cũng giới thiệu tôi đến Irung tâm Quảng Đức lemple, 
San Bernadino, California, để tham dự và ban pháp thoại lễ Phật đản. Ngày 17/09/2019, Ni sư đã dẫn 
phái đoàn hành hương từ Mỹ quốc sang Ấn Độ chiêm bái Thánh tích và đến chùa chúng tôi để phát 
chẩn: Thực phẩm, bột chapati, gạo, mền, tịnh tài cho 150 gia đình nghèo trong làng, v.v... Tôi rất hân 
hạnh và tràn ngập niềm vui khi tham dự các sự kiện long trọng và hỗ trợ các Phật sự từ thiện của Chùa 
Hương Sen. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ và giao tiếp với Ni Sư Giới Hương, tôi đã biết Ni Sư là một 
người có lòng rộng mở, niềm nở, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ và học hỏi với người khác không kể thân 
sơ, da màu, tông phái... 

Để tán dương công hạnh 40 năm tu học và dấn thân cho Phật giáo của Ni Sư Giới Hương, 
thay mặt Chư Tôn Đức Tăng của Hiệp Hội Ấn Độ-Tích Lan Quốc Tế (Indo-Sri Lanka international 
Buddhist Association), chúng tôi kính cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho Ni Sư Giới Hương và Chư Ni 


95 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





chúng Hương Sen có nhiều sức khỏe và an lạc để phục vụ cho Đạo pháp, hướng dẫn nhân loại trong 
tương lai lâu dài. 
Bhavatu Sabba Mangalam. 


Sarnath, ngày 4 tháng I năm 2020 
Trân trọng, 

Trụ trì Thượng tọa Dr. K. Siri Sumedha 
drsumedhathero@yahoo.in 
Indo-Sri Lanka international Buddhist 
Jambudvipa Sri lanka Buddhist Temple 
Sarnath, Varanasi-India 





Hòa thượng T Trí Quảng (chính giữa), lhượng Tọa Dr. K. Siri Sutnedha Thero (cạnh bên), 
Ni sự Giới Hương (äeo mmắt kiếng và mặc áo nâu đứng thứ ba) in 2000 





96 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Thượng Tọa Tiến Sĩ Dr. K. Siri Sumedha Thero đang thuyết trình 
vào nneày lễ Phật đản tại Trung tâm Quảng Đức 
San Bernadino, California, ngày 7 tháng 6 năm 2015 





nự 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Thượng Tọa Tiến Sĩ Dr. K. Siri Sumnedha Thero 
tại Chua Hương Sen tháng 6 năm 2015 





Từ thiện tại Hiệp hội Phật giáo Tích Lan - Ấn Độ Quốc Tế 
Sarnath, India, ngày 14 tháng 9 năm 2019 


96 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.19. LY TƯỜNG 
Chọn Chánh đạo một đời người trọn vẹn 
Vượt thời gian lẽ sống với tâm từ 
Bước vào đạo để tìm cõi Chân Như 
Sống với đạo không quên đời là đạo. 
Chuyến cuộc đời ngược dòng sông sanh tử 
Bốn mươi năm thử thách với chính mình 
Vì lý tưởng sống cuộc đời vô ngại 
Với bước chân thân hành trong bốn biến. 


Học với hành rãi rãi vẫn là kữm 
Chân lý đó tmmình quyết chí di tìm 
Đường giải thoát cánh chim trời lông lộng 
Như chữm bằng cao rộng giữa trời tây. 


Sứ giả Như Lai trong suốt cuộc đời này 
Bình bát ba y dong đây tâm khao khát 
Cả cuộc đời vì chúng sinh an lạc 
Tấm lòng này nhẹ tợ hạt sương rơi. 


Đem tình thương gieo rắc khắp muôn nơi 
Trong ba cõi là nơi tình thuyết giáo 
Nguyện hy sinh tấm thân này vì đạo 
Mong cho đời cải tạo cõi nhân sinh. 


Dẫu ngày mai trong cuối cuộc hành trình 
Làm ngọn đuốc soi đêm trường tăm tối 
Mở trời quang mong ngày vận hội 
Phân thân khắp cõi đơn côi nắng chiễu. 


Thân tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương 
Cho Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” 
Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng gặt hái nhiều kết quả 
trên đường tu học và hoằng pháp tại hải ngoại. 
Chớm Đông, Đà Nẵng, 2/12/2019 
l1hích Đức Trí 
Trụ Trì Chùa Tường Quang 
Thanhduc2615@gmail.com 
(sdt 0236 3572 093) 
Một Người bạn đồng học Khóa II Cao Cấp Phật học và 

Khoa Cử Nhân Văn Chương Đại Học Tổng Hợp, Sài Gòn 


99 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hòa Thượng Đúc Trí và Ni sự Giới Hương 
tại Học Viện Phật Giáo VN, tức trường Cao Cấp (1989-2019) ngày xưa 
sau 30 năm, ngày 13/04/2019 





Toàn lóp Cao Cấp Phật Học khóa II hợp mặt lần đầu 
tại Chùa Vĩnh Nghiêm ngày 14/04/2019 


100 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





2.20. MÂY TRẮNG HỎI ĐƯỜNG QUA 


“Nhút bát thiên gia phạn, 
Cô thân vạn lý du. 
Kỹ vì sanh tử sự, 
Thuyết pháp độ xuân thu”. 


Tạm dịch là: 


Một bát cơm ngàn nhà, 
Thân chơi muôn dặm xa, 
Mắt xanh xem trần thế, 
Mây trắng hỏi đường qua. 
(Như Hạnh dịch trong Thiền đạo tu tập) 


Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen bảo trọng. 
Kính chúc hoằng pháp tốt đẹp nơi xứ người. 
Nam-Mô Hoa- Tạng Giáo-Chủ Tỳ-Lô-Œiá-Na Phật tác đại chứng mình. 


Đấu xuân Canh Tý, ngày 01/01/2020 
Trụ Trì Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu 
Sa môn Thích Minh Thường 





Thượng Tọa Minh Thường và Thượng Tọa Giác Tín 
Chúc mừng Ni sự Giới Hương tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học năm 1993 


I01 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Giỗ Sư ông Tịnh Viên, Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu, ngày 28/10/2016 


102 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





À 


t4 





Thượng Tọa Minh Thường đang chỉ cho xem Tuyển Tập Vụ Lan 
có hình và bài của TT Minh Thường và Thân Mẫu của Ngài 


103 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








$C Viên Quang, Sc Viên Nhuận, Sc Viên Tiến, Sc Tâm An, Ni sử Hạnh Quang, Thây Thiện Phước, Ni sư 
Giới Hương, Tịnh lâm Giải (chị hai của NS Giới Hương), mẹ của Sc Viên Quang (tử trái) 
Phái đoàn chùa Hương Sen tham dự lễ Giỗ Sư ông ngày 28/10/2016 





Mỹ Linh, em gái LT] Minh Thường và Ni sự Giới Hương 
qu) trước tượng và bàn thờ của Sư ông 


104 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





2.21. TIẾNG VE KÊU 


Quay về nhặt mảnh hư không, 
Cất vào vũ trụ để “phòng” ngắm chơi. 
Long bong suốt vạn cuộc đời, 
Tìm đâu, chẳng thấy một thời sát na. 
Quay về tìm Phật trong lòng, 
Tìm thêm dưới gõi, trong phòng, ngoài hiên, 
Chợt kìa giọt nắng nghiêng nghiêng, 
Sơi vào đáy mắt an nhiên bầu trời. 
Quay về lắng đọng tâm tủ, 
Mong rằng tiếng Pháp Chân Như hiện tiễn. 
In đâu náo động chữ Thiên, 
Ngàn đây phiến não phược triển thoáng không. 
Quay về giặt áo Cả sa, 
Bờ vai nhuộm gió, tù và trẫm vang. 
Tròn tròn sắp thẳng một hàng, 
Tĩnh sương chậm bưóc rổ ràng phương lây. 


Chợt đâu đây tiếng chuông buổi sớm, 
Xua hồn tôi về lại xác thân, 
Mở mắt ra vẫn thấy ngỡ ngàng, 
Vẫn còn lưu lạc chớ đâu quay vẽl!!! 


Viết cho Tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương. 
Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen luôn “Quay vể” tu tập tính tấn. 


Tụ viện Vô Lượng Thọ, Đức Quốc, Ngày 2/11/2019 


Vô Thức Tỳ Kheo - Ihích Hạnh Tấn 
thichhanhtan@gmail.com 





105 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





2.22. HƯƠNG THƠM TỎA NGÁT 


Ni chúng hải ngoại sáng ngời 
Sư cùng đệ tử sống đời bình yên 
Giới luật gìn giữ trang nghiêm 
Hương thơm tỏa ngát tâm linh nhiệm mầu 
Trụ thế vững chãi bền lâu 
Trì Kinh, niệm Phật nguyện cầu khắp nơi 
Chùa Ni thành lập giúp đời 
Hương người đức hạnh sáng ngời nhân thiên 
Sen nở tươi tốt tròn viên 
lại đây là chốn linh thiêng tu hành 
Mỹ - Việt hoằng pháp lợi sanh 
Quốc gia rộng mở thênh thang con đường. 


Austin, Tx, December 21, 2019 
Thân mến, 


1hích Trừng Sỹ 
Trụ trì Chùa Pháp Nhãn 
136 1he Ranch Road, Del Valle, TX 78617, USA. 
Phone: 512-366-2686 
Email: phapnhantemple123@gmail.com 
thichtrungsy123@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/phapnhantemplesite 
www.phapnhan.net/ www.phapnhantemple.com 


106 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





.....-ˆ 
TH. - 





Thượng Tọa Trừng Sỹ và Thầy Quảng Đạo 
thăm Chùa Hương Sen này 8 tháng 1 năm 2020 


107 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Cầu Kiểu Hương Sen 


108 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.23. HƯƠNG SEN ĐẠI TÒNG LÂM 
Nam Mô A Di Đà Phật. 





Kính gởi Ni sư Giới Hương, 
Chùa Hương Sen phát triển nhanh chóng về nhiều mặt là việc đáng mừng cho Phật giáo Nam 
Cali nói chung và cho hàng Ni Giới nói riêng. Với sự tích cực hoạt động của Ni sư, biết đâu trong tương 
lai, Hương Sen Tự sẽ trở thành Hương Sen Đại lòng Lâm.Minh Chí xin thành thật hết lòng hoan hỷ 
tán thán. 
Kính chúc Hương Sen luôn tỏa hương ngào ngạt khắp mười phương. 
Nam Mô Thường Tĩnh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Los Aneeles, ngày 22/12/2019 
Trân kính, 


TK Thích Minh Chí 
Trụ Trì Phật Học Viện Quốc Tế 
thichminhchi@yahoo.com 


+ : 
KẾ s 
Ï_Ÿ. 





[MH- u09 ao si - 0Ï: 


Khóa An cư tại Phật Học Viện Quốc Tế năm 2016 
TT Trụ Trì Minh Chí đứng chính giữa hàng thứ 3 


109 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Thấy Minh Thông, Thầy Minh Chánh, Thượng Tọa Minh Chí (đứng), 
Ni sự Giới Hương, Sc Phưóc Quang, Sc Diệu Tịnh và Sc Huệ Tâm (từ phải sang) 
rong khóa tu tại Niệm Phật Đường Fremort, San ]ose, 2016 





Nhóm thuyết trình được lãnh thưởng 


110 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.24. CHÂN DUNG MỘT BẬC NI SƯ KHẢ KÍNH 





Tôi được gặp Ni sư Giới Hương lân đầu tiên khi đón tiếp Ni sư đến thuyết giảng cho một khóa 
tu tại chùa Giác Ngộ, có hơn ngàn người tham dự. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là 1 Ni sư dáng người 
mảnh khảnh, gương mặt toát lên nét rạng ngời an lạc với nụ cười luôn an trú trên môi. Hôm đó, buổi 
thuyết giảng của Ni sư khiến cả hội trường nín lặng, từng lời, từng chữ rót vào tai họ an lạc vô cùng. 
Khi cung thỉnh Ni sư trở về phòng khách, dòng người xếp hàng dài để được vấn an và cúng dường gieo 
duyên với Ni sư. Dẫu chỉ là lễ bạc lòng thành, nhưng ánh mắt Ni sư rạng ngời hạnh phúc. Tôi hiểu đó 
là cảm giác hạnh phúc tột cùng của người sứ giả Như Lai, khi chân lý nhiệm mẫu của đức Ihế Tôn đã 
được mình tiếp nối thành công, đem đến niềm hỷ lạc vô cùng cho thính chúng. 

Một vài lần sau đó, chúng _ 
_ theo trách nhiệm của mình, ( Ù ạ 6l sIC N GỘ 

ại cung thỉnh Ni sư đến thuyết 
pháp tại chùa mỗi khi Ni sư về 
Việt Nam. Lớp giáo lý Bát Chánh 
Đạo tại chùa Giác Ngộ do tôi Chủ 
nhiệm cũng may mắn được Ni sư 
đến thuyết giảng một lần với bài 
pháp thoại khó quên “Lý tưởng 
Bồ tát trong con đường tu tập của 
hàng Phật tử”. 


Cốt cách bậc tu hành hiện 
rõ nơi từng cử chỉ, lời nói của Ni 
sư, thể hiện đúng nghĩa thân giáo và khẩu giáo viên dung. Một vị Ni sư Trú trì một ngôi chùa có tên 
tuổi tại Hoa Kỳ, đã xuất bản 41 đầu sách, lại có một tâm nguyện dấn thân, cống hiến cho Phật giáo Việt 
Nam đến đáng khâm phục. Mỗi năm, Ni sư dành ra 6 tháng để trở về Việt Nam, giảng dạy, truyền đạt 
những tri thức uyên tâm, động lực tu tập cho Tăng Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành 
phố Hồ Chí Minh. 


Khi biết tôi sắp đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, Ni sư khẩn khoản mời tôi ghé thăm chùa Hương Sen 
của Sư với sự nhiệt thành đến xúc động: “Kính bạch Thầy, chùa Hương Sen của con năm cách xa vùng 
trung tâm, gần như nằm giữa Sa mạc, ít người Việt, Ni chúng trong chùa có hơn 7 vị, mỗi ngày đều 
cùng nhau tu tập và hoằng pháp, xin thiết tha kính thỉnh Thầy ghé thăm và dùng với mấy Thầy trò một 


Ị 


bữa cơm, chúng con sẽ vô cùng hạnh phúc được đón tiếp Thầy”! 





Tôi đã rất xúc động và muốn ghé thăm, nhưng rồi Lịch Phật sự dày đặc suốt 5 tiểu bang chỉ vẻn 
vẹn trong 3 tuần, đã không cho phép tôi được ghé thăm chùa Hương Sen ấm tình đạo vị ấy. 
Hẹn một ngày gần nhất được ghé thăm Hương Sen, ghé thăm Ni sư và dùng bữa cơm chan đây 
tình đạo. 
Tp Hồ Chí Minh, 8/12/2019 
Thân kính, 
Đại đức Thích Quảng Tịnh 
Giảng sư tại Chùa Giác Ngộ, Ip Hồ Chí Minh 
thichquangtinh@gmail.com 


III 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.25.CHIẾC LÁ RƠI 


Chùa Hoa Nghiêm có duyên lành được Ni Sư Giới Hương chiếu cố đến viếng thăm vài lần và 
thuyết pháp cho hàng Phật tử với những đề tài như Chiếc Lá Rơi, Nghệ Thuật Sống-Chết, Tứ Niệm Xứ, 
Vòng Luân Hồi... Bài giảng Chiếc Lá Rơi rất ấn tượng. Ni sư nói về chiếc lá vàng khô bao giờ cũng nổi 
trên mặt nước, ví như lòng kiên trì của chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn thử thách. Đầu năm 2017, 
Ni sư giảng bài này khi đạo hữu Trưởng ban hộ trì tam bảo, Bác Sĩ Nguyên Tu còn sống, ông rất thích 
và hay cười đắc chí khi nghe giảng, nay ông đã về cõi Phật rồi. 





Ni sư cũng đặc biệt có vài bài nói chuyện tiếng Anh với lớp trẻ chùa Hoa Nghiêm. Thế hệ sanh 
nên các buổi thuyết giảng có hữu hiện cho lớp trẻ, hay các sách viết và dịch ra tiếng Anh của Ni sư rất 
hữu dụng ở xứ Mỹ này. Cũng nhờ khả năng sinh ngữ xứ người mà Ni sư đã giúp cho nhiều người bản 
xứ hiểu biết Phật pháp. Ni Sư đã có công giúp các tù nhân trong các trại giam hiểu Phật pháp và nhận 
thấy được tội lỗi để hối cải, sống an lạc trong giáo Pháp của Đức Phật. Nói chung ở hải ngoại rất cần 
những người như Ni Sư, vừa am hiểu sâu Phật pháp, lại có khả năng sinh ngữ để truyền bá đạo Phật và 
làm lợi ích cho chúng sinh ở Hoa Kỳ này. 

Nhân dịp kỷ niệm làm tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương.” tôi và 
chư tăng cùng Phật tử chùa Hoa Nghiêm thành tâm kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen sức 
khỏe tăng trưởng, Phật sự, Pháp sự sớm viên thành, mãi mãi là cây Bổ đề tỏa bóng mát cho chúng sanh 
được nương nhờ giải thoát. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 


Giáng sinh tại Virginia, ngày 25/12/2019 
Kính mến, 
Hòa Thượng Thích Kiến Khai 
Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm 
thichkienkhai@hoanghiem.org 


112 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Hòa Thượng Kiến Khai giới thiệu Ni sự Giới Hương 
tại Chùa Hoa Nghiêm ngày 4/4/2019 





Hòa Thượng Kiến Khai ngôi ghế (phải bìa) 
chứng trïnh buối đàm đạo của Ns Giới Hương 
tại Chùa Hoa Nghiêm ngày 4/4/2019 


113 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.26. HƯƠNG SEN TÔI ĐÃ ĐẾN 


Sinh ra giữa cuộc đời này có được thân người là một phước duyên lớn. Gặp nhau, biết và kính 
quý nhau là một nhân duyên khác nữa, càng cao quý hơn là gặp nhau trong sự thiện lành, cùng chung 
chí hướng, trong ngôi nhà Phật pháp nhiệm màu. Sự hội ngộ đó, thật đặc biệt, cần có trong tất cả chúng 
ta. lôi biết về Ni sư Thích Nữ Giới Hương như trong muôn trùng nhân duyên khác nhau. Thông qua 
những tác phẩm nhiều giá trị tư liệu nghiên cứu, những bài viết chuyển tải sự thấy nghe đạo đời ở đó 
đây, các ca khúc chứa đây vị ngọt đậm chất chân tình, ân nghĩa, và luôn thảnh thơi trong hương vị đạo, 
đã được nghe, đọc trước khi tôi có cơ duyên hội kiến với Ni sư. 





Có những tác phẩm khảo luận giá 
trị trong giáo pháp của đức Phật như: 
Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh 
lạng Pali và Đại Thừa; A-Hàm: Mưa 
pháp chuyến hóa phiến não, (2 tập); 
Pháp Ngữ của Kinh Kừn Cang; Tập 
Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm..., v.v.và 
còn nhiều tác phẩm, nhiều thể loại, 
ngôn ngữ khác nữa (mời đọc ở www. 
huongsentemple.com), đó là một thành 
quả lớn lao, đánh dấu một thời gian dài 
khắc niệm, nỗ lực tu học của Ni sư mà 
tôi đã được đọc. Qua những tác phẩm 
chứa đựng nhiều nguồn tư liệu nghiên 
cứu quý báu đó, tôi được biết thêm 
chặng đường tầm sư học đạo, những øì Ni Sư đã dẫn thân trong suốt hơn 40 năm qua, giữa đường đạo 
thênh thang, có hoa trái giác ngộ, nhưng cũng chứa chan nhiều chông gai này. Rất hân hạnh, chúng tôi 
có lần diện kiến, viếng chùa Hương sen, tại thành phố Perris đầy gió, dư nắng và luôn khô căn, trong 
một địp lễ Vu Lan, an vị hồng chung, thánh tượng Quán Thế Âm lộ thiên và một số kiến trúc khác. 
Ni sư mới bước chân về đây mới hơn I năm mà đã kiến tạo xây dựng một đạo tràng tương đối khang 
trang, để có nơi chốn cho Ni chúng và phật tử đến tu học. 





Điều chúng tôi muốn nói ở đây, Tôi và Ni Sư không đồng môn, đồng lớp, và càng không nhiều 
cơ hội làm việc chung, chỉ có chung là cùng sống trong ngôi nhà chánh pháp bao la, cùng nhìn về một 
hướng và là hàng xóm của nhau (Chùa Bảo Sơn cách Chùa Hương Sen khoảng 30 phút lái xe). Tuy 
nhiên, chúng tôi có một sự quý kính đặc biệt dành cho Ni sư và hội chúng Chùa Hương Sen. Tôi muốn 
liệt kê ở đây vài điểm sở trường về Ni sư Giới Hương: 

1.SỞ HỌC- để có được kiến thức mênh mông là một chuyện cũng không dễ dàng với rất nhiều 
người, ngoài bẩm tính thông minh, những căn cơ thiên phú, người học cần có nhứt là sự kiên trì và 
cần cù, quyết tâm nỗ lực đeo đuổi. Thiên tài chính là sự cần cù bền bỉ học hỏi. Thời gian đầu tư việc 
học của Ni sư rất nhiều, cho đến hôm nay đã là giảng viên đại học, nhưng Ni sư vẫn không bỏ sự đeo 
đuối việc học ở trường lớp, để đào sâu kiến thức Đông Tây. Đây là một điều đáng được kính trọng. Có 
rất nhiều Tăng Ni cũng có tâm huyết và điều kiện để đến trường lớp, tuy nhiên vì hoàn cảnh Phật sự, 
chùa chiền dở dang, và nhiều nhân duyên khác ảnh hưởng, cho nên không thể tiếp tục bền bỉ đeo đuổi 
ước muốn của mình. Đây là một cái gương cho nhiều tầng lớp Tăng Ni trẻ soi rọi, cũng là cách mà Ni 
Sư sẽ hướng dẫn lại cho Tăng Ni sinh và đệ tử của mình trong hiện tại và tương lai. Bởi lẽ, chim đủ hai 


114 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





cánh để bay xa, người có hai chân để đi lại. Người xuất gia học đạo có nhiều trí và đức thì mới có thể 
thành tựu được nhiều Phật sự. 


2.DẨN THÂN- phụng sự là một hạnh lớn trong muôn hạnh của người xuất gia. Người xuất gia 
mà không thường xuyên nuôi dưỡng tâm hạnh này mọi lúc, và phát nguyện thực hiện hạnh lớn này thì 
quả là thiếu xót. Phụng sự Tam bảo và dẫn thấn độ đời làm lợi lạc quần sanh, trang nghiêm Phật giới là 
trách nhiệm và sự nghiệp của người xuất gia học đạo. Nếu không làm được thì chỉ là củi mục, tro lạnh 
trong ngôi nhà Phật pháp. Từ khi rời Ấn Độ sau nhiều năm nghiên tầm học hỏi tại đó, Ni sư đã dấn 
thân phụng sự, đi từ chùa này sang chùa khác, nơi này nơi kia ở hải ngoại để truyền tải thông điệp giải 
thoát của Đức Phật. Ngôi chùa Hương Sen ngụ ở vùng bán sa mạc, một nơi chưa có nhiều người Việt, 
ít cộng đồng Phật tử, mà dẫn thân tạo dựng, gióng trống pháp, rung chuông Thiền đó là một việc rất 
khó, nhất là đối với một nữ nhi như Ni sư. Tâm hạnh này đáng kính trọng biết bao! 

3.NĂNG ĐỘNG - âm thầm là mẫu người tôi nhận thấy ngay từ ban đầu khi gặp được Ni sư. Sự 
năng động này không câu nệ, bất chấp thời gian, xa gần, lúc nào có cơ hội để phụng sự thì sẵn sàng, 
dù là chuyện lớn hay nhỏ của chư Tăng Ni, Phật tử và Giáo hội giao phó. Lính năng động này, rất cần 
có trong mẫu người xuất gia- hoằng pháp thời hiện đại. Với sự biến chuyển nhanh của xã hội hôm 
nay, khó cho phép người xuất gia ngối yên trong tự viện để phụng sự và hành Phật đạo. Tâm hạnh này 
chính là những cốt lõi mà đức Phật đã từng hướng dẫn cho hàng đệ tử của Ngài, đặc biệt trong công 
tác hoảng pháp.. 

4.KHIÊM CUNG- cầu tiến là một đức tính đặc biệt nữa của Ni sư, một tính hạnh cần có của 
người xuất gia, mà không phải ai cũng có thể thực hạnh được, nhất là những vị có được học vị cao, 
có sự thông tuệ hơn người. Người có giới hạnh, có hiểu biết thì mới có đủ khả năng để thực hiện tâm 
hạnh khiêm cung cầu tiến này. 

Rất nhiều và rất nhiều điều, chúng tôi muốn nói về Ni sư Giới Hương, có thể nói một mẫu người 
xuất gia trong thời hiện đại, cần phải có Hạnh- Trí hơn người. Tôi luôn quý trọng và thiết nghĩ rằng, 
Ni sư là một tấm gương cho nhiều người xuất gia trẻ tuổi cần học hỏi và noi theo tâm hạnh này, thì 
chúng sanh lợi lạc biết bao. Việc được học nhiều, có nhiều kiến thức chưa hẳn đã giúp cho một người 
sớm viên thành đạo quả. Ngược lại học mà không hành thì kết quả gặt hái được trên đường đạo rất 
khó, không khéo chỉ thêm chướng đạo. Tri hành hợp nhất là nền tảng tiến tu và một quy trình phải có 
để đi trên con đường giác ngộ. 

Kỷ niệm một chặng đường hành đạo, ghi lại những gì đã qua, thiết nghĩ là không cần thiết đối với 
sự giải thoát chứng ngộ, tuy nhiên để đánh dấu một chặng đường đã đi và có một hướng đi cho thế hệ 
mai sau, quả thật cần thiết biết baol 

Với lòng tri ân những gì có được trên con đường thênh thang học đạo, chúng tôi mạo muội viết 
đôi tâm tình đầy ngưỡng mộ, góp sắc hương trong tuyển tập kỷ niệm 40 năm xuất gia và hành đạo của 
Ni sư, như món quà gửi tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương và toàn thể Ni chúng, Phật tử chùa Hương 
Sen vào mùa Xuân năm Canh Tý- 2020. 


Mùa Đông Cali, ngày 27 tháng 12 năm 2019 
Viện chủ Chùa Bảo Sơn 
Thích Huệ giáo 
chuabaoson@gmail.com 


115 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Sử cô Viên Chân, Ni sự Giới Hương và Thượng Tọa Huệ Giáo (chính giữa) 
Thấy Quảng Đạo... tụng kinh Phật đản tại San Dieeo Park, ngày 11/5/2014 








í XÀ*“. * 
lác« <« 
Thượng Tọa Huệ Giáo (trái), Thấy Quảng Đạo, Thấy Ân Giao 


Hòa Thượng Phước Thuận, Ni sự Diệu Tánh đang làm lễ 
Vu Lan tại Chua [lương Sen ngày 24/8/2014 


116 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.27. SỐNG VUI HIỆN TẠI 





Thân Gửi Ni Sư Giới Hương, 

Xin chúc mừng Ni Sư đã trọn 40 năm xuất gia tu học. Thật vui khi đã cùng học chung trong mái 
Trường Cao Cấp Phật Học và rồi lại gặp nhau ở Hải Ngoại cùng chia sẻ trên đất nước Hoa Kỳ gần 20 
năm nay. 

Kính chúc Ni Sư Giới Hương cùng chư Ni chúng tâm nguyện xây dựng Đạo Tràng Hương Sen 
sớm thành tựu và công trình tu tập, hoằng pháp giáo hóa chúng sanh luôn thăng tiến. 


Thân tặng Ni Sư bài thơ của Nhuận Hải mới làm. 


Thơ Mùa PHẬT THÀNH ĐẠO 


Bạn hiển ơi! Hãy sống vui hiện tại, 
Bận lòng ơì quá khứ với tương lai, 
Hạnh phúc thật đến từ hơi thỏ nhẹ, 
Từ cõi lòng thanh thản an nhiên. 
Hãy xả ly tất cả mọi tu phiên, 
Sống trọn vẹn những ngày ta dang có, 
Mai xa tối lòng không chút ăn năn, 
Nở nụ cười ta dâng tặng cho nhau. 
Bằng tình yêu và trái tỉm nguyên vẹn, 
Bằng tâm hôn thật thanh khiết tỉnh khôi, 
Chúc bạn hiên bỗn mùa thường an lạc, 
Với nụ cười luôn nở trên Ôi. 


Đón mừng Phật Thành Đạo hoan hỉ vô biên. 
Viên Ngộ Monastery, 


Atlanta, USA, ngày 27.12.2019 


TK. Tuệ Đức tức Thích Nhuận Hải 
Địa chỉ 
Tu Viện Viên Ngộ. 
3254 Rosebud Rd SW 
Loganville Ga 30052. 
Tel: 404.944.5751. 
Facebook: Thích Nhuận Hải 


l]7 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





NHÀ HÀNG 
si 


h k7 L1 
Í 5.E.liiEt ,ä ng: ầ 
ä b ˆ 





Ni sự Giới Hương (bìa phải), cạnh bên là Thượng Tọa Nhuận Hải 
và quý Thây cô khóa 2. 
Chụp ngày họp mặt của lóp ngày 14/4/2019 





TT Nhuận Hải đang đứng hấu chuyện với Hòa Thượng Viện Trưởng T Trí Quảng 
cùng quý thây cô khóa 2 tại Chua Huê Nghiêm, Quận 2, ngày 14/4/2019 


115 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.28. XUÂN NÀY, SEN LẠI TƯƠI THÊM... 





Xuân sang nhưng sen chẳng nở trái mùa vì hương an lành và giải thoát khiến mùa Xuân giữ 
nguyên vẹn mùa của phước lộc như ý. Như lúc đất trời vào hội, người con Phật ai mà không cảm thấy 
vui lây khi biết có một người bạn đồng tu cùng đi chung đường tìm về giác ngộ hơn 40 năm, đã vượt 
qua sóng gió, tìm được chân hạnh phúc trong hạnh nguyện xuất gia, mang lại an lạc thân tâm cho 
không ít người cầu học. Ni sư Giới Hương, Trú trì chùa Hương Sen ở miền Nam Cali, chính là người 
Pháp lữ lỗi lạc trong đường tu, đạt được những thành tựu khiến con đường hoằng hóa tại xứ người 
thêm rộng mở, ánh sáng từ bi thêm được đón nhận khát khao. 


Năm xưa, tôi tình cờ quen biết Ni sư và được tặng mấy tác phẩm do Ni sư chấp bút, trong đó có 
quyển “Ban Mai Xứ Ấn, thuật lại bước đường du học của Ni sư ở Ấn độ. Tác phẩm này, khi tái bản, 
được Ôn Hội chủ Thích Mãn Giác, tức thi sĩ Huyền Không, ân cần giới thiệu con người và mảnh đất 
phát tích dòng Từ như cội nguồn của chân lý giải thoát 

Hãy mở mắt nhìn người ơi 
Ban mai Ấn độ tuyệt vời đẹp tươi 
Lưu trang Phật sử sáng đời 
Sông Hằng nước chảy rạng ngời bóng ai 
Nghìn năm Phật tổ Như Lai 
Sông Hằng lấp lánh bóng Ngài hiện 1a. 

Tôi đọc quyển sách và nhận ra ngay trong con người mẫu mực của kiên trì, hiến dâng cho lý 
tưởng, còn ẩn chứa một tâm hồn và trực giác nhạy bén trước ngoại giới, nhận thức nhanh chóng và 
khát khao tìm đến cái đẹp tiểm tàng trong thế giới bên ngoài và nơi mỗi tha nhân. Cái đẹp được chắt 
lọc, dung đị, quen thuộc nhưng vẫn có khả năng làm lay động lòng người chính là những hình ảnh, và 
cảm xúc lặng lẽ bám chặt lấy tâm hồn người Ni sư cầm bút. Đó là tiếng chim khắc khoải ban trưa tại 
khu nội trú đại học Delhi, gợi lại tiếng chim vườn cũ tưởng như đã chìm sâu trong ký ức quê nhà. Đó 
là dấu vết nhẹ nhàng nhưng sâu đậm của tình cảm dấy lên từ kẻ xa nhà, một trong những bước đầu mà 
người xa quê phải đương đầu một cách chật vật dù ít được người bàng quan chia sẻ. 


Nhớ lại thuở trước, khi quý Ngài Minh Châu, Huyền Vi du học trên xứ Phật, trải qua rất nhiều 
phức tạp, khó khăn, cực khổ thì những cố gắng để hội nhập xứ người của Ni sư và chư Tăng Ni của 
thế hệ bây giờ cũng đáng được ghi nhận, dẫu cho thân phận, hoàn cảnh người nữ tu không còn là điều 
gây ái ngại nữa. 

Trong giới Tăng già, không chỉ nhắc đến “Tăng Ni nhị bộ” như để chỉ cơ cấu bất khả phân của 
một tập đoàn, mà còn chính thức ghi nhận vai trò đáng kể và vị thế đồng đẳng của Ni giới trong tổ 
chức. Và nhất là từ khi biết đến Sư bà Đàm Lựu ở chùa Đức Viên, San Jose, rồi qua những sinh hoạt 
chung ở miền Bắc Cali, tôi vẫn luôn tin tưởng sự đóng góp của quý Sư Cô trẻ tuổi và nỗ lực chung góp 
phần vào việc phát triển, thăng tiến đạo pháp và lợi ích liên quan đến nhân quần xã hội. 


Quả thật, trước sau Ni chúng vẫn là một nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành tựu trong 
quá khứ, cũng như là một trong những giểng mối của mọi kế hoạch trong tương lai. Sự đồng tâm hợp 
lực được thể hiện trước mọi thử thách và được phát huy mạnh mẽ trong các công tác giáo dục, văn hoá, 
xã hội mà những thành phần trong Ni giới là những biểu hiện xuất sắc, đã đáp ứng và nói lên đây đủ 
tinh thần hợp tác rộng rãi giữa tứ chúng của nhà Phật. 

Từ đây, tôi nghĩ tinh thân phụng sự và hành trạng của Ni sư Giới Hương còn là sự mời gọi thiết 
tha cho một hướng đi, một mô thức hoạt động, phù hợp với suy nghĩ cùng hoài bão của thời đại. Con 


119 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





đường tâm linh ngày thêm rộng mở chẳng những cho những tâm hồn mộ đạo ưu thời, mà còn rộng rãi 
đón nhận những ước mơ mới mẻ hình thành trong hoàn cảnh và điều kiện hoàn toàn khác biệt với thế 
hệ trước. Tôi nghĩ răng, một vài Sư cô ở Chùa Phổ Từ với kiến thức và khả năng Anh ngữ đáp ứng được 
nhu cầu, có thể phần nào chia sẻ suy nghĩ và quan niệm trên. Sư cô Phổ Châu còn cho biết thêm, tổ 
chức Sakyadhita International Association of Buddhist Women (Hội Phụ nữ Phật giáo Thế giới) được 
thành lập từ năm 1987 tuy chưa cho thấy sự chuyển mình rõ rệt nhưng là sự khởi đầu nhiều hứa hẹn, 
đặc biệt vì xã hội Tây phương vốn tỏ ra không có thành kiến rõ rệt đối với nữ phái. 

Thật thế, đóng góp của Ni sư Giới Hương thật đa dạng trên nhiều lãnh vực, hoạt động có phương 
pháp, chương trình rõ rệt, và theo trình tự phát triển quen thuộc, nghĩa là từ bước đầu khiêm tốn nhưng 
vững chắc. Vừ một ngôi nhà nhỏ khi tôi đến thăm lần đầu, giờ đã chuyển thành một cơ sở khang trang 
10 mẫu, có cây cảnh với các pho tượng được tôn trí quanh vườn, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm 
và thiền vị. Sinh hoạt tu tập hàng ngày tại đây đã tiến dẫn đến nền nếp quy mô, Ni chúng thường trú 
quy tụ hơn 10 vị. Người Ni trưởng còn tỏ ra quen thuộc trong lãnh vực hoằng dương và xuất bản. Riêng 
thư viện Chùa Phổ Từ đang lưu trữ trên 10 tác phẩm làm tài liệu tu học cho chúng xuất gia và tại gia. 
Có đạo, tôi nghe nói, Ni sư còn ghi tên học môn Văn chương ở đại học Riverside nữa. Ihời gian khác, 
Ni sư còn đi thăm khám đường để ủy lạo, giảng pháp cho những người không may trong vòng lao lý. 
Nghĩa là trong hướng đi tâm linh, người nữ tu này đã mở thêm được cánh cửa cần thiết. 

Sinh hoạt bên ngoài thật rất tích cực, hăng say mà Ni sư hiếm khi vắng mặt trong các giới đàn, 
đại hội hay lễ lạc quan trọng ở các chùa tại nhiều nơi. Ni sư luôn hiện diện với nụ cười khoan hòa, độ 
lượng. 


Nhưng trên hết, vẫn là tâm hạnh cao quí của một người nữ tu có tâm hướng thượng về con 
đường Giác ngộ, giải thoát. Sau hơn 40 năm, Ni sư Giới Hương đã vượt qua những khó khăn, nghịch 
duyên tất yếu trên đường tu, để có thể tạo lập Đạo tràng, nuôi dưỡng đồ chúng, làm trọn vai trò, trách 
nhiệm người lIhích nữ của đức Như lai và Tôn giả Kiều Đàm Di. 

Nhân ngày đầu năm Canh Tý 2020, tôi xin được góp đôi lời. Trước hết, thành tâm cầu nguyện 
hồng ân Tam Bảo gia hộ Ni sư được nhiều sức khoẻ, duyên lành đầy đủ, tiếp tục gánh vác Phật sự, xây 
dựng Ni chúng ở chùa Hương Sen ngày thêm vững mạnh, đem lại lợi lạc chung. Sau nữa, trong tình 
Pháp lữ, kính chúc Ni sư đạo quả sớm viên thành để làm gương mẫu cho hậu học. Xin chúc mừng hạnh 
nguyện xuất gia của Ni sư! Trước nắng Xuân mới, thành tâm dâng ngát hương thơm mang phương 
danh ngôi tự viện Hương Sen, mùi hương bất tận của vườn thiển. 


Trước thêm Xuân mới, Hayward, miễn Bắc California 
Trụ trì Chùa Phổ Từ và Chùa Phổ Trí, 


lhích Từ-Lực 
thichtuluc@yahoo.com 


120 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Thượng Tọa Từ Lực (bên phải) và Ni sự Giới Hương (bên trái) 
Chùa Phổ Từ ngày 3 tháng 3 năm 2013 





Từ phải sang: Sư cô Phổ Châu, sự cô Thanh Nguyên, Thượng Tọa Từ Lực và Ni sự Giới Hương (đeo 
kiếng) tại Chùa Phổ Từ ngày 3 tháng 3 năm 2013 


Tội] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





1x 
— 


“——==~ 





Thượng Tọa Từ Lực (thứ ba bên trái) viễng thăm Sư Bà Như Hương và Ni Sư Giới Hương (phải) 
tại Chua ương Sen cũ ngày 20 tháng 12 năm 2012 


l2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


2.29. ĐỆ TỬ ĐỨC THÊ TÔN 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu giao lưu truyền bá Phật pháp vào đời ngày càng trở nên 
cần thiết. Bởi lẽ, nếu không có những kiến thức Phật pháp, trải nghiệm tu tập và đạo đức sống, con 
người sẽ mãi lặn hụp trong biển khổ trầm luân. Với mục đích hoảng pháp lợi sanh, mong muốn đem 
Phật pháp vào đời để cứu khổ mọi chúng sanh, Ni sư Giới Hương đã trải qua 40 năm chịu khó dấn 
thân tu học, lập chùa độ chúng và đem giáo lý của Đức Ihế Tôn đến những vùng sâu vùng xa trong và 
ngoài nước: 





Đệ tử Đức thế tôn 
Đem mưa pháp hải triễu 
Khiến chúng sanh giác ngộ 
Cảm niệm đức hồng ân. 
Nhân dịp kỷ niệm “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sự Giới Hương, Thầy xin kính chúc Ni 
sư và chư Ni Chúng Hương Sen luôn là những Sứ giả Như Lai mang ánh sáng Phật Pháp đến với mọi 
chúng sanh ở mọi lúc và mọi nơi. 


Nam Mô Hoan Hỷ lạng Bồ Tát. 


Chùa Bảo Tích, lexas, USA, ngày 18/12/2019 
Thân kính, 


1y Kheo Thích Mật Hạnh 
thichmathanh@gmail.com 


jJ 


“la 





v. - li 






lu Ƒ 


`“. w  #‹-t, 
men 


lở &_. 


—_J MS" Ra 


Lẻ 


125 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


2.30. LÂM DÃ LÀ CẢNH RẤT VUI 


Hôm nay ngày I tháng 3 năm 2020, tôi cùng bạn học pháp danh Pháp Hạnh (sinh viên Việt Nam) 
ở trường Cao đẳng Cộng đồng Riverside đến thăm chùa Hương Sen và tìm hiểu thêm về Phật giáo 
trong một môi trường rộng lớn. Chúng tôi rất vui khi thấy Ni Sư Thích Nữ Giới Hương và các Ni chúng 
rất nồng nhiệt chào đón chúng tôi. Chúng tôi tụng kinh và ăn trưa cùng nhau. Đây là ngôi chùa đẹp, 
yên tĩnh, là một nơi tốt để phát triển Phật giáo. Tôi cầu nguyện ước nguyện của Ni sư sẽ thành công và 
hoàn hảo trong tương lai gần. 





Chúng tôi là huynh đệ trong đạo; tôi là một tu sĩ Thái Lan theo truyền thống Nam tông trong khi 
Ni sư đến từ truyền thống Đại thừa, nhưng sứ mệnh hoằng pháp của chúng tôi sẽ tạo nên sự đa dạng 
năng động trong cộng đồng Mỹ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn để phục vụ cộng đồng theo 
cách riêng của từng chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta phải thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau bằng trái 
tim thuần khiết và sự chân thành của chính mình. 

Chúng tôi rất vui được biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 này, chùa Hương Sen sẽ tổ chức một 
bữa tiệc mừng “40 Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương” Nhân dịp này, tôi muốn nói 
lời cảm ơn Ni sư Thích Nữ Giới Hương vì những đóng góp và cống hiến của Ni sư để xây dựng nên 
một ngôi chùa Phật giáo xinh đẹp nơi lâm dã này cho thế giới. 

Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A la hán, nhưng người đời chẳng ưa thích; 
Trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A la hán lại lánh xa. 
(Kinh Pháp Cú, kệ 99)! 


Riverside Cottẽmumity College, ngày I tháng 3 năm 2020 
Thân kính, 


Sư Ihái Lan Phar Natthapon Khantiko 
Khantiko.c@gmail.com 





1. Kinh Pháp Cú. Kệ 99. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch 
Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 
2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006. 
hftps://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worfthy-90-99 


124 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





RE ” ..ủ. 'NG ru —NH . T.. 
_ .E , _"rn T —j 5 





Từ phải: Sư cô Viên Tiến, Sư cô Liên Hiếu, Sư Nafthapon, Ni sự Giới Hương, 
Sự cô Viên Chân, Sư cô Viên An, Viên Bảo Sen và Pháp Hạnh 


125 


Phần III 


ÔN MÔN PHÁP LỮ 





40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





3.1. TÂM HẠNH XUẤT GIA 
NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


Thời gian thấm thoát thoi đưa 
Sự Giới Hương Trụ trì chùa [ương sen 
Bốn mươi năm tmột chặng đường 
Hạnh nguyện xuất gia của bậc thượng sĩ. 
Tụ hành đúng như Chánh pháp 
Nhờ thẳng duyên hội ngộ bậc Minh sư 
Hoằng pháp lợi sanh nơi nơi 
Tiếp nối tiễn nhân “xuất gia hoằng Thánh đạo.” 
“Cất bước lên đến phương trời cao rộng” 
lâm hạnh đúng nghĩa xuất gia 
“lâm hình dị tục, độ nhất thế nhân. ˆ 
Cuộc sống tu sĩ Ni Sưi 
Không uống phí một đời ở cửa không 
Ghi lại dẫu ấn thời gian 
Bằng cả tấm lòng trân trọng tán dương. 
Giới đức tỏa khắp muôn phương 
Hương xông bảo đảnh cúng dường Thế tôn 
Đệ tử khắc cốt ghi tâm 
Xuất gia hành đạo công đức 
Hạnh nguyện tự lợi, lợi tha. 
Viên thành tâm nguyện Phật đà chứng tri. 


Chùa Hương Sen, mừng ngày mới 1/1/2020 
Thân mến, 


Ni sư Tâm Nhựt 
thichnutamnhut@yahoo.com 


lóc) 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Tâm Nhật (bìa bên trái), Ni trưởng Nguyên Thanh (đứng) 
và Ni sự Giới Hương giảng Giới Luật cho Ni giới 
Trường hạ chua Điễu Neự tháng 6 năm 2019 





Ni sự Tâm Nhựt (phải) và Ni sự Hiếu Đức (Trụ trì Chùa Linh Quang, PA) 
cùng NS Giới [ương (trái) chụp năm 2013 
tại Chùa Hương Sen cũ đường Fir, Moreno Valley, Cali 


130 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Tâm Nhật (bìa bên phải) cùng phái đoàn HT Như Điển 
dự lễ trai tăng tại Chùa Hương Sen ngày 12 tháng 4 năm 2018 


131 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.2. TÌNH BẠN ĐẠO 





Có câu nói rằng: Bạn thân là không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù 
không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngổi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một tiếng 
“Chào” cũng không cần, vén tay áo tràng lên vừa ăn vừa nói “Xin kể cho bạn nghe..." như thể bao nhiêu 
năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Tình bạn khiến khoảng cách thời gian và 
không gian gần nhau. 

Có tình bạn đạo là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác. 

Nhân dịp ngày 22 tháng 03 năm 2020, Chùa Hương Sen sẽ tổ chức lễ mừng “40 Năm Tu Học Và 
Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương,” Diệu Tánh kính chúc Ni sư Giới Hương và Chư Ni chúng Hương 
Sen luôn khỏe mạnh, nhiều nghị lực để cùng gánh vác Phật Sự chung cho Giáo hội. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Thiên Tịnh Đạo Tràng, tung xuân mới, ngày 02/03/2020 
Thân mến, 
Ni sư Diệu Tánh 
đieutanhthich@yahoo.com 





HT Phước Thuận (ngồi), Ni sự Giới Hương, Ni sự Diệu Tánh, 
Sự cô Thanh Châu và Sư cô Huệ Tâm tại Chùa Hương Sen, năm 2016 


L2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Chư tôn Thiên đức Tăng Ni và Ni sự Diệu Tánh (chính giữa hàng hai), 
dự lễ Vụ Lan Chùa Hương Sen năm 2016 





Ni sự Giới Hương (phải) cung Ni sự Diệu Tánh (trái) 
tại Chua Bát Nhã, Califorria, ngày 04 tháng 01 năm 2020 


133 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.3. SEN THƠM 


Hương thơm tỏa khắp cõi rừng Thiền 
Sen vàng hai nghìn nâng chân Phật 
Tu hành giới thể tịnh thanh nghiêm 

Viện hướng Bồ đề khai tâm Phật 
Trụ nhàn núi rừng chốn tịch viên 
Trì hành Phật sự chẳng ngại ngần 
1hích xứ già lam tỏa đạo mầu 
Nữ lưu tiếp nối Đàm Di Mẫu 
Giới luật trang nghiêm dòng Thích Nữ 
Hương từ phát nguyện độ quần sanh. 


Chùa Bát Nhã, Xuân Canh Tý, ngày 16 tháng 02 năm 2020 
Kính mến, 
Thích Nữ Giới Định 
gioidinh2015@yahoo.com 





“s ị 
"hs ¿i4 


Chính giữa sang phải: Hòa Thượng Nguyên Trí, HT Thiện Long, 
Ni sự Giới Hương (khăn choàng lam) và Ni sự Giới Định, 
tụng kinh xây tăng xá Chùa Bát Nhã, ngày 16/02/2020 


134 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Giới Hương (khăn choàng lam), Ni sự Nguyên Bốn 
và Ni sử Giới Định (thứ ba từ phải) dự lễ Chùa Bát Nhã ngày 16/02/2020 


1L 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.4. TÂM NGUYỆN HOẰNG PHÁP 


Thừa tiếp và thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp, Ni sư Giới Hương đã nỗ lực đem hết tâm huyết của 
mình cho sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. 





Với hạnh tinh tấn, với trí tuệ thẩm thấu lý sắc không, Ni sư Giới Hương đã không ngừng có 
những đóng góp qua sự phiên dịch, biên tập và ấn tống rất nhiều kinh sách. 

Nói đến sự nghiệp hoằng hóa của Ni sư Giới Hương, là nói đến tinh thần nhập thế vì chúng sanh 
mà phát khởi bi nguyện hóa độ. Sau gần mười năm du học tại Ấn Độ, đoạn đường học vị Phật học 
Tiến sĩ đã hoàn tất, Ni sư Giới Hương có nhân duyên qua đất Mỹ, tiếp tục con đường hoằng pháp và 
làm Phật sự. Với sự mến mộ của quý Phật tử, Ni sư đã khai kiến chùa Hương Sen tại tiểu bang Call. 

Hạnh Quang đã có duyên lành gặp Ni sư Giới Hương từ thập niên 1980s, gặp nhau ở những lớp 
Phật học (học Nhị Khóa Hiệp Giải) với Hòa Thượng Kim Cương và (học Quy Sơn Cảnh Sách) với 
Thượng Tọa Lệ Trang tại chùa Hòa Bình (quận Phú Nhuận), bốn năm (1990-1994) Đại học Ngữ Văn 
(Khoa Học Nhân Văn, đường Đinh Tiên Hoàng), cũng như thời gian du học tại Ấn Độ và chúng ta 
cùng nhau qua Mỹ lân đầu tiên vào ngày 19/09/2015 với Thượng Tọa Nhuận Thông và Thầy Nhuận 
Dung để dự tham dự Hội nghị tại The West University (Phật Quang Sơn tại California, USA). Sau đó, 
Giới Hương và Ihầy Nhuận Dung quyết định ở lại Hoa Kỳ, còn Thầy Nhuận Thông và Hạnh Quang 
về lại Việt Nam. Từ năm 2016, Giới Hương mỗi năm đều về Việt Nam dạy Phật học viện và lên chùa 
Diệu Giác để dạy cho Gia đình Phật tử Đức Tâm và nhiều chùa khác. Hạnh Quang cũng qua Mỹ mấy 
lần và đều lên thăm NS Giới Hương và được mời dạy kinh luật cho chúng Ni đệ tử của chùa Hương 
Sen... Chúng ta đã giữ và trân trọng tình thiện hữu Pháp lữ linh sơn và hỗ trợ Phật sự của nhau. Hạnh 
Quang đã học được ở Ni sư Giới Hương gương hạnh tinh tấn và tâm huyết hoằng pháp bắt nguồn từ 
suối nguồn cam lổ từ bi và trí tuệ sáng ngời của Ni sư. 

Hạnh Quang cầu chúc tâm nguyện Bồ để ấy ngày càng tăng trưởng. Hạnh nguyện hoằng pháp 
độ sanh của Ni sư Giới Hương lợi lạc cho chúng sanh và hương giới đức lan tỏa khắp muôn phương. 


Chùa Diệu Giác, Noày 10 tháng 12 năm 2019, 
Thân mến, 
Ni sư Hạnh Quang 
hanhquang012005@yahoo.com 
Giảng viên Irường Trung Cấp Phật Học, Quận 9, TpHCM 


136 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Sự cô Viên Tiến, Ni sự Giới Hương, Ns Hạnh Quang và Sc Liên Hiếu, (tử trái sang phải) 
Ngày 15/12/2019 Hội Nohị PG Liên Hữu tại Anaheim, California, USA 





: —_ ề.s- _ c< 
: ¬.-.. ._ `. . 
. ~.... VÀ „ r1 " “nh Xà. ằ + 
k và "..x. wv.<. 
-ứẤ ˆ = ' ẵ : \ 1 1 N „ "` S =—_: x -. 
=. x”. = = K z ~ .f ” =—_— L ca "NV Xã N . 5 ` : -¬Š 


Ni Sư Hạnh Quang œ@ Ni sự Giới Hương tại Suối đá non bộ rất đẹp 
ttưóc khách sạn FuJinobo Kaen, Fuji San, Nhật Bản, ngày 20/10/2017 


157 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.5. GIỚI HƯƠNG LÀ VÔ THƯỢNG 





Hoa chiên đàn già la 
Hoa sen, hoa vũ quý 
Giữa những hương hoa ấy 
Giới Hương là vô thượng. 


Nhân dịp kỷ niệm làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” thần 
chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni Chúng tại Chùa Hương Sen (California, USA) và Hương Sen (Vĩnh 
Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM) thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Chùa Vạn Thiện, Bình Chánh, ngày 19/11/2019 
Thân mến, 
l1 Kheo Ni Tịnh Vân 
thichtinhvan@gmail.com 
- Trụ Trì Chùa Vạn Thiện, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh! 
- Phó Khoa Pali Học Viện PGVN tại Ip HCM 





Thăm Học Viện PGVN, cơ sở 1, Lê Minh Xuân, TpHCM 
(Ni sự Tịnh Vân ngồi ngoài cùng bên trái) 





1. Chùa Hương Sen ở Việt Nam của Nịỉ Sự Giới Hương là Xã Vĩnh Lộc A1, Huyện Bình Cháảnh. Như vậy hai 
chùa Hương Sen và Vạn Thiện là hàng xóm của nhau, cách học Viện Phát Giáo Việt Nam, Bình Chánh, Lê 
Minh Xuân, khoảng 20 phút mãi xe hon đa, nên chúng tôi đi dạy cũng gán. 


138 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





: 

hư —— Kcờ v.. 

/ Wn ` : ¬——- _—a 
đi LÊ. — ` k 


Ân: 


¬ ¬ l ^ 





Ni sự Tịnh Vân đứng chào quý Phật tử nhân chuyến cùng Tăng đoàn hải ngoại 
viếng thăm Chùa [ương Sen ngày 12/04/2016. 


1” 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.6. ĐÈN KHUYA SÁNG MÃI! 





Hương các loài hoa 
Không bay ngược chiễu gió. 
Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay. 
Chỉ có bậc chân nhân 
Tổa khắp mợi phương trời 


(Kinh Pháp cú 54 - Phẩm Hoa)!" 


Dòng kệ ấy cũng chính là ý nghĩa của pháp danh một người con gái đức Phật: Ni sư thích nữ Giới 
Hương. Một vị Sư chị dễ thương luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng tôi. 

Kể từ ngày được gặp Ni sư Giới Hương tại ký túc xá Nữ Sinh viên Đại học Delhi Ấn Độ (PG. 
Womens Hostel) từ năm 1997, đến bây giờ năm 2019 gặp lại... thấm thoát đã hơn hai mươi năm trôi 
qua. Vẫn là hình ảnh một vị Ni sư với giọng nói nhỏ nhẹ, hiển hòa, nét mặt thật là “an nhi hạnh” Xem 
trẻ trung như thế, nhưng Ni sư lại có một năng lượng lớn trong sự tu tập, một sức mạnh kiên trì trong 
học tập, nghiên cứu, làm Phật sự rất đáng ngưỡng mộ. 

Nhớ lại những năm tháng dưới mái trường Đại học Delhi, các sinh viên ngày ấy không ai không 
biết vị Ni sinh Việt Nam chăm chỉ miệt mài học tập và nghiên cứu trong căn phòng C.2, một căn phòng 
năm ở tầng trệt của tòa nhà đổ sộ của khu Ký Túc Xá Post Graduates Women (P.G. Women Hostel) 
của nữ sinh viên, nhìn ra là những vườn cỏ xanh tươi mát. Ni sư học trên tôi một khóa (4 năm), thỉnh 
thoảng gặp nhau ở thư viện hay những ngày đi Bố tát thì Ni sư luôn vui vẻ mỉm cười: “Chào em Hương 
Nhũ” thật là hồn nhiên và thân ái. Bài vở trên lớp có gì không hiểu, Ni sư luôn tận tình hướng dẫn chỉ 
bảo cho tôi. 

Năm tháng đi qua, Ni sư Giới Hương tốt nghiệp Thạc sĩ rồi Tiến sĩ Phật học và về Việt Nam, 
căn phòng số 2 của ký túc xá từ đó vắng hẳn ánh đèn lặng lẽ lúc đêm khuya. Tuy nhiên, ánh đèn đêm 
khuya ấy có lẽ lại tiếp tục sáng lên ở những vùng trời nào hân hạnh được đón bước chân của Ni sư, bởi 
vì cuộc đời một vị Ni trẻ tuổi như vậy nhưng đã có rất nhiều trước tác và dịch phẩm giá trị xuất hiện 
trên các diễn đàn văn học hay Phật học trong và ngoài nước. 

Mấy năm sau, khi tôi về nước và bắt đầu đi dạy ở Học viện tại TPHCM (năm 2006), không thấy 
Ni sư Giới Hương giảng dạy ở trường. Hỏi ra, mới biết Ni sư đã qua Mỹ tiếp tục tu học và làm Phật sự. 
Ni sư cũng là một trong những vị Ni hiếm hoi thành công tại hải ngoại trong việc thành lập chùa và 
giáo hóa Ni chúng cùng Phật tử. 

...Rồi một ngày kia, tình cờ tôi nghe tiếng Sư giảng pháp tại Chùa Giác Ngộ, TPHCM và sau đó 
là dạy học cho Tăng Ni sinh học viện Phật giáo VN tại TPHCM. lôi thầm cảm phục nhiệt huyết và từ 
tâm của Sư chị. Vậy là Sư chị đã bắt đầu dấn thân trên bước đường hoằng pháp tại quê hương. 


Gặp lại Ni sư vào ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM 
(ngày 08 tháng 12 năm 2019), chị em vui mừng ngồi bên nhau và được nghe Ni sư tâm sự, vẫn với 
giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, đôi mắt trong sáng ngây thơ của ngày xưa.: “Hương Nhũ biết không? Hạnh 
1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đúc. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch 
Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 
2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006. 
hftps://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy-54 





140 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





phúc của chị là được đi khắp mọi nơi để chia sẻ những dòng pháp vi diệu của đức Phật. Thật không 
còn gì hạnh phúc hơn khi đủ nhân duyên góp một chút sức mọn vào sự nghiệp hoàng pháp và giáo 
dục Phật giáo. 

Hiểu được tâm nguyện của những người con gái dòng họ Thích, qua trang bài viết bé nhỏ này, 
chúng ta cùng thành tâm nguyện cầu cho hương giới hạnh, hương trí tuệ, hương từ bi, hương phúc đức 
của Ni giới Việt Nam luôn được sự hộ trì của Tam Bảo mười phương mà lan xa mãi... 


Thiên Quang Ni Tự, Bình Dương, ngày 03/03/2020 
Nay kính, 
Ni sư Hương Nhũ 


huongnhu9@gmail.com 
Giảng Viên Khoa Triết - Học Viện PGVN, IpHCM 





Ni Sư Giới Hương (ngối có nón lá), Sư cô Nguyên Hương (cạnh bên) 
và Ni sự Hương Nhũ (hàng sau tặc áo len nâu) 
trong Hội trường của Trường Đại Học Delhi, Ân Độ, năm 1999 


141 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 













NT 
` ñ 
_ J ý 












Ñcc xụ, `8 _ 
Vịụk.. “Š! 
TẠI THỊ PHẬxg tà 
LẦNH Phố Kể YỊ Hàn 
¬. `... S.. 
tt. Hồ chị ` “c MIN, 
ÔTÔ an 


20 năm sau: Ni Sự Giới Hương (trái) và Ni sự Hương Nhũ (phải) 
Trong Hội trường của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM, năm 2019 





Ni sự Giới Hương (bìa phải) và Ni sự Hương Nhũ (thứ ba từ phải) 
vào ngày lễ kỷ niêm 35 năm thành lập Học Viện Phật giáo Việt Nam 
TPHCM ngày 08 tháng 12 năm 2019 


142 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





3.7.PHÁP LỮ GIỚI HƯƠNG 


Giới rèn luyện đạo đức, chuyên cần Như Lai sứ, tác Như Lai sự 
Hương tôi đúc tinh thần, tỉnh tấn dưỡng Đại sĩ tâm, tu Đại sĩ nhân. 
Giới xây định tuệ, thắp Hương Bát Nhã triển khai đạo pháp 
Hương bày phẩm hạnh, gìn Giới Tỳ kheo phòng hộ thân. 


Thân tặng Ni sư Thích Nữ Giới Hương cho Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp 
của Ni Sư Giới Hương.” Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng thành tựu chí nguyện tu học 
và hoằng pháp tại hải ngoại. 


Đấu Đông, 22/12/2019 
Thích Nữ Tuệ Liên 
Một Người bạn đồng học Khóa II Cao Cấp Phật học. 
Giảng viên Khoa Hán Văn HVPGVN 





Toàn lóp Cao Cấp Phật Học khóa II (1989-1993) hợp mặt lân đâu 
và thăm Hòa Thượng Viện Trưởng Trí Quảng, tại Chua Huê Nghiêm, Quận 2 ngày 14/04/2019 
(Ni sư Tuệ Liên đeo mmắt kiếng ngoài cùng bên trái) 


143 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Tuệ Liên ngoài cùng bên trái 
tại Chánh điện Tu Viện Phước Sơn, Đồng Nai, ngày 14/04/2019 


144 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





3.8. VẦNG DƯƠNG HIỆN GIỮA TRỜI XANH 


Mấy ai thành Phật ở tu hành 
Chỉ trói cùm thêm trí óc mình 
Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng 
Là vâng dương hiện giữa trời xanh. 
(Thiền sư Bảo Giám) 


Kính dâng Ni Sư Giới Hương trong dịp 
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp của NS. 
Thất Tịnh Tâm Đà Lạt, ngày 21 tháng I1 năm 2019 
Kính bút, 
Sư cô Trí Minh 
Em gái thứ bảy của Ni sư Giới Hương 
tlphapdung@gmail.com 





Thượng lọa Thông Phương (phía trên), Sư cô Giới Hương (từ trái trở qua), 
Sử cô Viên Bảo, Sư cô Trí Minh, Viên Hậu và Viên Tuệ 
Thiên viện Trúc Lâm, Đà Lạt, năm 2016 


145 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Sử cô Trí Minh và bé Chơn An Thiện (thứ hai và ba bên trái) 
thăm Chùa Hương Sen năm 2017 





Sự cô Trí Minh (chính giữa) Sử cô Trí Minh năm 2019 
và Thân phụ Chánh Đúc Minh (bên phải), Canada, 2018 


146 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.9. GIA ĐÌNH DÒNG HỌ CỦA NI SƯ GIớI HƯƠNG CÓ NĂM NGƯỜI XUẤT GIA 


Nhân dịp Chùa Hương Sen làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 Năm Xuất Gia & Hoằng Pháp của NS 
Giới Hương, tôi là Tịnh Tâm Giải (Chị Hai Phương) thay mặt cho bà con dòng họ nội ngoại hai bên và 
các anh chị em trong gia đình gồm Đào, Đức, Hải, Uyên, Bách, Chi; vợ chống các cháu... của Ns Giới 
Hương, xin viết vài lời chúc nguyện và chia sẻ. 





Quay ngược về quá khứ của những năm 1976-80, từ Bình Tuy (nay là Bình Thuận) chúng tôi 
theo mẹ chuyển về Bàn Cờ, Ngã Bảy, Sài gòn, ở tạm nhà chị Trúc Mai để mẹ đi làm. Lúc đó, Ni sư Giới 
Hương khoảng 13, 14 tuổi có mái tóc mây rất dài (thường thắt bím hai bên) và hiếu học. Nhóm chúng 
tôi (Dì Út Mỹ Lệ, tôi, chị Ánh Hồng (con Má Ba), NS Giới Hương và Thanh Đức -cơn Dì Mười) mỗi tối 
thường đến chùa Ấn Quang và chùa Linh Chưởng gần đó để làm công quả, tụng kinh, thọ Bát quan 
trai, gần gũi quý Thầy Cô, thơ tả ghi chép các kinh Phật ra tập sách để tụng (như Kinh Pháp Hoa, Phổ 
Môn)... Những việc Phật nho nhỏ này như là những hạt giống lành gieo trong tâm thức của chúng tôi. 
Nên sau đó, không lâu Ni sư Giới Hương và Ni sư Thanh Đức đi xuất gia với Sư Bà Hải Triểu Âm ở Liên 
Hoa Tịnh Thất (quận Bình Thạnh), tôi lập gia đình có hai cháu gái. Sau này, cháu lớn cũng xuất gia ở 
Chùa Viên Chiếu (Bà Rịa) với pháp hiệu là Sư cô Viên Khuông và em gái thứ bảy của chúng tôi cũng 
xuất gia với Hòa Ihượng Thanh Từ (Đà Lạt) với pháp danh là Sư cô Trí Minh. Rồi Dì Mười Nhung (em 
gái của mẹ NS Giới Hương và Mẹ của Ns Ihanh Đức) cũng xuất gia với Hòa thượng Thích Trí Hiếu, 
Chùa Bảo An (Long Điền) và được Ngài đặt pháp hiệu là Sư cô Tâm Diệu. 

Trong kinh dạy rắng: “Một người xuất gia là 
cứu bảy đời cha mẹ.” Một người xuất gia đã quý, nay 
lại có cả năm người nên chúng tôi rất mừng và ủng 
hộ rất nhiều. Những người còn lại trong gia đình vì 
gia duyên vợ chồng con cái ràng buộc, chưa vô chùa 
ở được, nhưng chúng tôi luôn là Phật tử thuần thành 
ủng hộ Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, ăn chay và 
làm lành. Thân phụ tôi là Chánh Đức Minh (quy 
y với Hòa Ihượng lIhanh Từ) là người có duyên 
với Ni sư Giới Hương nhất, vì cụ theo Ni sư Giới 
Hương ở và đứng ra phụ xây dựng chùa Hương Sen 
ở Bình Chánh (Việt Nam) và ở California (Hoa Kỳ) 
cho đến ngày cụ từ giã cõi đời và về với Phật (ngày 
6/10/2018). 





Nói về năm vị xuất gia đáng quý này, mỗi 
người một hạnh đóng góp trong vườn hoa Phật 
gIảO: 


Chánh Đức Minh làm hâm câu 
cho chua [ương Sen 


Sư cô Trí Minh ít thích giao tiếp, thường tu thiền nội quán. 

Ni cô Viên Khuông còn nhỏ đang học kinh kệ để thấm lời Phật tổ. 

Sư cô Tâm Diệu lớn tuổi chỉ chuyên Niệm Phật và cầu vãng sanh. 

Ni sư Thanh Đức thích làm phước thiện, bố thí người nghèo bịnh và kém phước. 


Ni sư Giới Hương đi du học Ấn Độ và Mỹ quốc, chuyên về văn hóa, học thuật, giảng dạy, viết 
sách, giảng pháp, làm thơ nhạc, xây chùa, tạo tượng, nuôi chúng, độ Phật tử... rất hoạt bát, tích cực dẫn 
thân đem đạo Phật vào xã hội cả ở Việt Nam và Mỹ. 


147 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Dút bỏ thế gian xa cõi tục 
Thị phi phiến não nhẹ buông tơi 
Tĩnh tâm thanh tịnh tiếng chuông ngân 
Về nơi cảnh Phật huyễn vì cõi. 

Thay mặt đại gia đình, tôi có vài lời kính dâng trong địp Kỷ miệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp 
của Ni Sự Giới Hương. Kính chúc Ni Sư Giới Hương, NS Thanh Đức, Sư cô Trí Minh, Ni cô Viên 
Khuông và Ni cô lâm Diệu cùng quý sư cô Chùa Hương Sen ở Việt Nam và Hoa Kỳ dối dào sức khỏe, 
tu học tinh tấn, giữ gìn phẩm hạnh và luôn hoằng dương chánh pháp để xứng đáng là đệ tử Phật: “Bậc 


~3 


xuất trần thượng sĩ. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Cư Xá Đường Sắt, Ngã bảy, Sài gòn, 11-12-2019 
Kính bút, 
Tịnh Tâm Giải (chị Hai Phương) 
và toàn gia đình của Ni sư Giới Hương 
vanhong19660@gmail.com 


==<...--..-... 


K , li c >> 





Thân phụ Chánh Đúc Minh (đội mũ vải chính giữa) và gia đình chụp trước nhà Thân Phụ 


148 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





, 


“ | - 2 
Ï L L- ¬ 5 
|. ủ : ——= 
- LỂ” l ' | 
ũ : l mẽ 
t “ “ 
Am SƯ : h á 
/ 1 A Xu - Ũ 
F, !A 3 
Ể _=— ị . a 
„ : SA. uiL fˆ _- 
š X IÑ 
Ẻ 
¬# vẽ 


Ñ F4 





Chị hai Phương (bên phải), Ni Sử Giới Hương và Sư cô Trí Minh 


149 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hai thế hệ gia đình của Ni sự Giới Hương đang lạy Phật và tụng kinh 


150 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.10. NUÔI HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ TỪ NHỎ 





Ni sư Giới Hương thương kính, 


Con kính chúc mừng “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sử Giới Hương” Thời gian thấm 
thoát trôi qua nhanh, từ ngày con vừa bé tí theo Ni sư đi chùa, lễ Phật rồi sau đó Ni sư đi Ấn Độ và 
Mỹ, còn con xuất gia ở Việt Nam... Con có duyên lành được sanh ra trong gia đình dòng họ có nhiều 
vị xuất gia. Lúc còn nhỏ 6, 7 tuổi chưa biết gì về đạo Phật, nhưng con nhớ cứ khi nào Ni sư ghé thăm 
mẹ của con (tức chị hai của Ni sư. Ni sư là thứ ba trong gia đình) là bé Đen (tên trong nhà của con) lẽo 
đẽo theo Sư đi các chùa, trong khi em Nâu của con (3,4 tuổi) cứ vừa thấy Ni sư bước vô nhà là khóc ré 
lên (vì cái đầu trọc lóc, không tóc giống ông kẹ của Ni sư). Tuổi thơ thật trong sáng, cứ mỗi độ Hè về, 
trường đóng cửa, là Ni sư ghé rước “cô bạn Đen tí hon” ra chùa Linh Sơn Cổ Tự (Vũng Tàu, Bà Rịa) để 
ngổi nghe sư giảng pháp và đi tắm biển với Ni sư (mỗi lần Ni sư tắm biển là 4 tiếng đồng hổ vì Sài gòn 
và Delhi không có biển). Dọc đường đi mấy ngày có khi cả tuần là Ni sư nhỏ nhẹ giới thiệu Phật, Pháp, 
Tăng vào cái đầu óc non nớt của con và chỉ dạy cho con từng chút về lễ lạy và nghi thức nhà chùa. Theo 
Ni sư được ăn chay ngon và lân nào về cũng được một bịch trái cây: Mãng cầu, xoài, chuối... (lộc của 
Phật), nên con rất thích. Ni sư là người đầu tiên đã gieo hạt giống thánh Bổ-để trong lòng con từ nhỏ. 
Đó là một kỷ niệm đẹp, con không bao giờ quên. 

Cứ thế, hình ảnh bậc xuất gia 
và ngôi lam Bảo đã len lõi vào trong 
tàng thức của con lúc nào không hay 
biết. Rồi lớn lên đi học, đi làm, ai làm 
việc nấy. Con lao vào công việc túi bụi, 
khoảng một thời gian không còn nhớ 
đến Phật pháp, còn Ni sư âm thầm xuất 
dương tu học ở Delhi và Mỹ quốc, mở 
rộng kiến thức hoằng pháp, cống hiến 
cho việc giáo dục. Đến một ngày, bỗng 
nhiên một niềm kính quý ngôi Tam Bảo 
vô cùng khởi lên trong lòng của con, 
muốn mỗi ngày được ở chùa nghe pháp 
học đạo thanh tịnh và tâm nguyện xuất 

TXMN Viên Khuông (ngoài cùng bên phải) gia giải thoát cũng được nuôi dưỡng từ 
đó. 

Cuối cùng, con quyết định theo dấu chân hai Dì là Ni sư Giới Hương và Sư Cô Trí Minh đã đi vô 
chùa ở trước. Ba mẹ và gia đình con là Phật tử thuần thành nên đã ủng hộ cho chí nguyện xuất thế này 
của con. Bởi vậy mới thấy, những hạt giống thánh chúng ta gieo trồng từ nhỏ sẽ không mất, khi đến 
thời tiết, đủ nhân, đủ duyên thì nó sẽ nảy mầm và phát triển. Con cảm thấy hạnh phúc khi được làm 
người xuất gia, không có hạnh phúc nào cao hơn. Đó là con đường duy nhất đưa đến an lạc giải thoát 
lâu dài, lợi ích cho mình và người. 





Con thành kính đảnh lễ Tri ân Ni sư Giới Hương - Bậc Thầy tỉnh thần- một người Dì đáng quý- 
đã từ bi gieo cho con những hạt giống Bổ để từ nhỏ. Mặc dù, Ni sư không nói gì cả, nhưng hình ảnh 
của Ni sư -người xuất gia giản dị, trong sáng với đầu tròn áo vuông đã âm thầm nuôi lớn tâm trí con. 
Con xin nguyện hết lòng tu học và tiếp nối con đường Phật sự mà Sư để lại - Chùa Hương Sen tại Bình 


l5] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Chánh, Sài gòn. Con sẽ cố gắng hoàn thành và phát triển trong khả năng có thể. Nguyện cầu hồng ân 
Tam Bảo gia hộ cho Ni sư Giới Hương, sư cô Trí Minh và chư huynh đệ Ni chúng ở hai chùa Hương 
Sen (Việt Nam và Mỹ Quốc) thân tâm khinh an và sống lâu nơi đời để lợi lạc chúng sanh. Cũng nguyện 
hai ngôi lam Bảo Hương Sen 1 & 2 được phát triển thành Đại Tùng Lâm Ni viện - thành những ngôi 
nhà tâm linh lý tưởng để Ni chúng và Phật tử nương nhờ giải thoát, không cô phụ bao công lao khổ 
nhọc, khai sơn lập địa gầy dựng buổi ban đầu của Ni sư Trụ Trì TN Giới Hương. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Kính dâng Ni Sư Giới Hương trong dịp 
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp của Ngài. 
Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 22-11-2019 
Cấn bút, 
Đệ tử TXMN Viên Khuông 
thanh@lenkims-knithat.com 





Sadini Viên Hoàng, IXMN Viên Khuông, Ni sự Giới [ương và Mẹ Phương (từ trái sang phải) 


152 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.T1. NGƯỜI BẠN ĐỒNG GIỚI ĐÀN TỲ KHEO NI 





Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Sáng nay nhận được thư mời của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương bên Mỹ, mời viết vài lời vào tuyển 
tập nhân ngày kỷ niệm xuất gia 40 năm của Ni sư Giới Hương. Ni Sư Giới Hương là người bạn đồng 
giới của đàn giới thọ Cụ túc Tỳ Kheo Ni với tôi (Ns Hồng Phúc) và Ni sư Ihanh Đức (em họ của NS 
Giới Hương) vào năm 1983. Ba chúng tôi đồng sanh năm 1963, đồng thọ giới “một đàn 3 vị” và cũng 
là bạn đồng liêu, đồng sàng tại tịnh Thất Liên Hoa, Bình Thạnh. Nay thì tôi định cư ở Pháp, NS Thanh 
Đức ở Việt Nam còn Ni sư Giới Hương thì ở Mỹ. 

Thật là biết viết gì đây, 40 năm không dài nhưng cũng không ngắn cho cuộc đời của một tu sĩ. Bao 
nhiêu thăng trầm buổn vui xảy ra trong cuộc đời từ hồi còn làm chú tiểu trong đại chúng, cho đến ngày 
ra ngoài lập thất tu hành, độ chúng sanh. Rồi đến lúc vân du ra nước ngoài hành đạo, một mình một 
nẻo chống chỏi với bao phong ba bão táp của cuộc đời. Có lúc như bị đẩy vào bức chân tường, nhưng 
vẫn có một bàn tay vô hình kéo ra. 40 năm trôi qua thật là bao nhiêu kinh nghiệm học hỏi từ những 
cảnh thăng trầm. Những kinh nghiệm này chỉ có thời gian mới so sánh được, chứ không có tiền bạc 
nào có thể mua được. 

Thế nên vào chùa xuất gia tu hành không dễ, nếu không có thiện căn thì không thể ở chùa được. 
Người xuất gia tu hành như nước chảy ngược dòng, nếu không tinh tấn thì sẽ không chảy ngược lên 
được mà sẽ bị trôi lại dòng đời cũ, cho nên tu hành cần lắm phải ép mình vào pháp Phật đã dạy, nếu 
không thì uống phí cả một đời tu, bất quá chỉ là ngày qua ngày cho xong một kiếp. 

Tu có nhiều cách tu, huynh đệ chúng tôi rất là có phước, vì đã gặp được Minh sư Tôn Sư Hải Triều 
Âm dạy bảo, đường lối tu hành đều đã được học qua. Sư bà chúng tôi đã ngày đêm dạy bảo tận tình, 
thật là không chỉ học ngày đêm trên lý thuyết, mà Sư bà đã dạy chúng tôi bằng hành động kỷ cương 
của chính Ngài. Sư bà đã cho chúng tôi một kim chỉ nam chỉ phương hướng, mà chính cái kim chỉ nam 
này mà bây giờ chúng tôi, dù có lạc bước vào chân trời góc biển nào, chúng tôi cũng nhận định được 
phương hướng sáng mà đi. Cho nên mới có câu:Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, 

Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đến. 

Đời này chúng tôi đã được Sư bà hướng dẫn đi đúng đường, thì mãi mãi ở kiếp tương lai, chúng 
tôi cứ thế mà thắng đường tiến lên bờ giải thoát. 

Tiện đây tôi cũng xin sơ lược Giải thích về chữ TU. 

Có nhiều người được nghe câu nói: Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. 


Rồi dựa vào hai câu này, mà cho răng ở nhà báo hiếu cho cha mẹ, đó là đệ nhất tu, không cần phải 
vào chùa đi tu. Nếu nghĩ như vậy, thì gọi là cái hiểu căn bản, nhưng chưa mở rộng. 


Tôi xin được giải thích một ít rằng: 

Tu có nhiều cách tu. Chữ Tu có nghĩa là sửa, là thay đổi. Tu sửa, tu bổ, tu dưỡng và tu chứng. 

Nếu ở nhà báo hiếu cho cha mẹ, thì đây gọi là TU HIỂU. 

Đi làm từ thiện, phóng sanh, ăn chay, giữ gìn giới luật, đây gọi là TU THIỆN. 

Vào chùa cúng dường, giúp đỡ cho người bần cùng, đắp cầu, xây lộ, đây gọi là TU PHƯỚC. 
1° 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Cắt ái, từ thân vào chùa tu học, đây gọi là TU CẨU GIẢI THOÁT. 


Bốn phương pháp này, cách nào cũng là TU, nhưng mỗi cách đều ra quả báo khác nhau, tùy theo 
chúng ta thực hành theo cái nào. 


Phật dạy: “Nếu không ái, thì không sanh Ta bà” (tức là còn lấn quấn trong vòng luân hồi). 


Vì vậy Phật dạy, những ai muốn thoát luân hồi, thì phải cắt ái, từ thân, vào chùa cạo đầu xuất gia 
tu học hạnh xả ly. Cho nên, hạnh của người xuất gia rất là cao quý, mà ít có người có thể thực hành 
được, nếu không có đủ thiện căn. Vào chùa tu không dễ, giống như dòng nước chảy, chảy xuôi theo 
dòng bao giờ cũng nhanh và dễ hơn chảy ngược. Người vào chùa xuất gia tu học, giống như dòng nước 
chảy ngược lên, rất là khó và chậm, nếu không có ý chí kiên nhẫn, sẽ tuột lại theo dòng. 

1) TU HIẾU 


Thế cho nên, nếu ai TU HIẾU, thì kết quả người đó sẽ có một gia đình đầm ấm thuận hòa, con 
cái cháu chắt sống có kỷ cương, thuận trên nhường dưới, biết hiếu thuận, biết ân biết nghĩa, nhưng vẫn 
còn luân hồi tái sanh trong thế giới Ta bà, để chịu thọ thân khổ (vì Phật dạy Thân là gốc của khổ đau). 

2) TU THIỆN 


Người tu thiện nghiệp cuối cùng sẽ được sanh lên cõi Trời, bởi vì cõi Trời là nơi dành cho những 
vị có tâm lành, trong nhân gian thường làm việc lành để tái sanh lên đó sống hưởng một đời sống lâu 
đài và an lành. Nhưng theo lời phật dạy, cõi Trời cũng còn tai nạn, vì lên đó quá đây đủ vật chất, sắc 
đẹp, thọ dụng, nên chỉ hưởng mà không có duyên để tạo, cuối cùng khi hưởng hết phước báo, thì sẽ bị 
đọa trở xuống (hữu phước bất hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng) là ý đây vậy. 


3) TU PHƯỚC 


Người nào thường hay đem công, đem của cải của mình ra để làm phước cúng chùa, tạo tượng, 
in kinh, đắp đường, xây cầu, giúp cho mọi người bớt cơ cực. Thì kết quả sẽ được đời đời sanh ra trong 
gia đình giàu sang phú quý, danh gia vọng tộc, được mọi người kính nể. Nhưng dù có giàu sang phú 
quý đến đâu cũng là của phù vân, thế gian là giả tạm, rồi cuối cùng cũng sẽ xuôi tay nhắm mắt ra đi, 
buông bỏ lại tất cả, nào nhà cửa, xe cộ, vợ, (chồng) con cháu, tiền bạc. Nên phật dạy tối thượng nhất 
là tu cầu giải thoát. 

4) TU GIẢI THOÁT 


Xuất gia vào chùa tu tập hạnh xả ly, cầu được giải thoát sanh tử khổ. Còn luân hồi tái sanh là còn 
đau khổ. Trong kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Phật dạy: “Sanh tử là bì lao. Tức sanh tử là khổ nhọc” 
nghĩa là mỗi một lần sanh ra là trùng trùng sự khổ, khổ vì chồng (vợ), khổ vì con, khổ vì tình cảm, khổ 
vì tiền bạc, nhà cửa, luật lệ, quan trên đè ép, chủ tớ bức bách câu xé dành giựt lẫn nhau vì cơm gạo, 
danh tiếng, địa vị, tình cảm... Trong đời hiện tại nhan nhãn trước mắt chúng ta. Vui đâu chẳng thấy, 
chỉ thấy buồn phiền. Trong cuộc đời nước mắt chảy nhiều hơn nụ cười. Đó là chưa kể đến thân bịnh 
hoạn khổ đau, không thầy, không thuốc, không người trông coi. 

Thế nên, Đức Phật dạy còn luân hối còn thọ thân là còn đau khổ, muốn thoát luân hổi khổ thì hãy 
mau tìm cách thoát ra ba cõi. Mà muốn thoát tam giới, chỉ có một con đường duy nhất, là vâng theo 
lời phật dạy xuất gia tu học hạnh viễn ly. Xuất gia có ba nghĩa:Xuất thế tục gia tức ra khỏi nhà thế tục 
và vào chùa ở tu học. 

Xuất phiền não gia tức là buông bỏ phiền não tham sân sĩ và an trú nơi thanh tịnh ngày ngày 
thiền quán tụng kinh để dân dân xả được ba độc tham sân si nơi tâm mình. 


154 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Xuất tam giới gia tức ra khỏi ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Ba độc tham sân sĩ có hết, 
thì luân hổi sanh tử mới chấm dứt, mới ra được ba cõi nhà lửa của sự vô thường sanh tử. 

Trong bốn cách TU trên, tu cách nào cũng tốt, nhưng từng bậc thứ lớp thì quả báo muôn lân sai 
biệt. Hỡi ai ơi! Đừng vội đem cái hiểu biết thiển cận của mình mà phê phán. 

Vài lời xin gởi đến người huynh đệ đồng đàn thọ đại giới, hy vọng những dòng chữ này, sẽ làm tô 
điểm một chút trong cuốn kỷ yếu 40 năm xuất gia của chúng ta. Kính chúc Ni sư Giới Hương và chư 
Ni chúng trên đoạn đường còn lại của cuộc đời, sự tu đạo và hành đạo muôn phần trôi chảy và tốt đẹp 
hơn. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Paris Pháp Quốc, Mùa Thu năm Kỷ Hợi (2019) 
Kính để, 


Ni Sư TN Hồng Phúc (Thanh Lương) 
Trụ Trì Chùa Liên Hoa Tịnh Độ, Razes, Pháp 
duyenthihuynh63@yahoo.com 


155 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Hồng Phúc (đứng thứ ba tử phải), TKN Viên Chân và Ni sư Giới Hương 
cùng phái đoàn Chùa Hương Sen đang tham quan London năm 2016 





Liên Hoa Tịnh Thất, nơi NS Giới Hương, NS Hồng Phúc 
và NS Thanh Đức đã thế phát xuất gia. 


156 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.12. SƯ TỶ GIỚI HƯƠNG KÍNH YÊU 
(Người chị họ tôn kính thân yêu nhất) 





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Sáng nay ngày cuối Thu năm Kỷ Hợi (2019) vừa nhận thư mời viết vài lời vào Tuyển tập kỷ niệm 
40 năm xuất gia hành đạo của Ni Sư Giới Hương (người chị kính yêu của tôi). 

Thấm thoát ấy vậy là 40 năm trôi qua. Nhớ lại ngày đầu xuất gia và thọ giới, tôi (nhỏ nhất) thường 
cùng Ni sư Giới Hương (lớn nhất), Ni sư Hồng Phúc (chính giữa) (mặc dù 3 chúng tôi cùng sanh năm 
1963) được đứng chung 1 đàn 3 vị để thọ Tỳ Kheo Ni Giới. Thọ giới xong, Ni sư Giới Hương (aka 
Thanh Hương) và 19 vị Tỳ Kheo Ni xuất chúng khác (từ chúng hơn 100 vị ở chùa Liên Hoa) được Thầy 
Hải Triểu Âm tuyển chọn vào lớp chuyên tu Phản văn (nhĩ căn viên thông) của đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát và qua chùa Vĩnh Nghiêm trình pháp Quan Âm Quảng Trần với Đệ Nhất Pháp Chủ Hòa Thượng 
Thích Đức Nhuận (nhân dịp Sư Ông từ Bắc vào Nam năm 1983, có Phật sự ở Chùa Vĩnh Nghiêm). 


Ni sư Giới Hương lúc ấy còn trẻ, rất nghiêm nghị (ít thấy cười hay nói), nên được bầu làm giám 
luật uy nghĩ, còn tôi hay đi lăng xăng nói cười giúp người nên được bầu làm khán bịnh (cho thuốc men, 
cạo gió, chăm sóc quý Sư cô bịnh nhân và đưa đi bác sĩ). Ni sư Giới Hương được dự trong lớp tu Phản 
Văn, lúc ấy Ni sư và các Sư cô khác đã nỗ lực hết tâm trí, buông xả 6 trần không thiết gì cái thân tứ đại, 
để ngày đêm nhập vào dòng thánh Phản Văn Phản Sắc. Lúc đó, quý Sư tỷ là thần tượng của nhóm nhỏ 
chúng tôi. Sự tu hành khổ hạnh ấy qua 20 năm sau, Ni sư được chánh báo y báo nên nay thành một 
Giảng sư nhạo thuyết biện tài khéo nói, khéo viết và khéo độ sanh. Ni sư theo hạnh Quan Thế Âm Bồ 
Tát Phản Văn 6 trần nay lại dùng âm thanh của nhĩ căn hằng nghe đó mà hóa độ lại chúng sanh hàng 
hậu lai. 


Tôi là Ihanh Đức vừa là em họ của Ni sư Giới Hương và vừa là huynh đệ đồng đạo, đồng rủ nhau 
đi tu và đồng giới đàn với Ni sư. lôi rất ngưỡng mộ Ni sư Giới Hương luôn học kinh Phật và chân 
thành thực hành theo. Ni sư rất sáng dạ và có trí tuệ. Ni sư đã viết nhiều sách Phật bằng tiếng Anh- 
Việt, dạy học nhiều nơi, xây chùa độ chúng Nị, v.v... Hôm nay viết lời này, thành tâm chắp tay tùy hỷ 
công đức Ni sư Giới Hương đã thay Phật tiếp Tổ hoằng truyền giáo pháp của Như Lai để chúng sanh 
đạt được trí tuệ đi về con đường chánh pháp. Còn phần tôi phải cố gắng xây dựng chùa chiến, bố thí từ 
thiện, chăm sóc bịnh nhân hay người kém phước, tùy thuận chúng sanh học theo hạnh Ngài Phổ Hiển. 
Như vậy, chị em tôi (một người con bác Sáu và một người con bà Mười) và chị em bạn đạo (cùng là đệ 
tử Sư bà Hải Triểu Âm đã gieo hạt giống TRÍ - PHƯỚC song tu để bổ sung trọn vẹn cho nhau. 


Thất Linh Quang, ngày 30/10/2019 
Cấn bút 
1ÿ-kheo-ni Thanh Đức 
hoanglinh6297@gmail.com 


_5- 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 









"` 





"3 


Hình Ni sư Thanh Đức (quỳ hàng thứ 2 sau lưng Ni sự Giới Hương) 


158 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.13. CUỘC ĐỜI THOÁNG QUA 





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Kính bạch Ni Sư Giới Hương, 

Tôi, Ihích Nữ Tâm Diệu là dì thứ mười của Ni Sư Giới Hương (Thân mẫu của NS Giới Hương là 
thứ sáu) và cũng là Thân mẫu của Ni sư Thanh Đức (người sanh cùng năm và đã cùng đi xuất gia với 
Ni sư Giới Hương). Tôi trang nghiêm kính tặng vài lời đến với Ni sư Giới Hương, để góp mặt trong 
Tuyển tập 40 năm Xuất gia và Hoàng pháp đầy ý nghĩa này của Ni Sư Giới Hương. 

Năm tháng dẫn trôi theo dòng đời: Sanh ra, trưởng thành, lấy chồng, sanh con, bươn chải mưu 
sinh, già bịnh và chuẩn bị nằm xuống, tiếp nối vở kịch sanh tử tái sanh. Tất cả trôi qua như một chớp 
mắt, cho nên xuất gia là hạnh phúc nhất, bởi lẽ cuộc đời ai cũng trôi qua, nhưng nếu trôi qua với nếp 
sống thanh tịnh trong sáng là hay hơn cả. Tôi ngộ được hai chữ Vô Thường, từ đó tôi tập buông xả 
hướng về Phật Pháp, xuất gia sống trong nhà Như Lai, nương cửa Phật, dù “bán thế xuất gia, nhưng 
trễ cũng còn hơn không. 

Hình ảnh cô Ni trẻ (Ni Sư Giới Hương) đang đi du học ở trường đại học Delhi (Ấn Độ) và Mỹ 
Quốc lân nào về Việt Nam cũng ghé thăm tôi, lần nào cũng thuyết giảng khuyến khích tôi xuất gia, Ni 
sư giảng pháp rất hay và dễ hiểu. Tôi nhìn Ni sư lúc nào cũng thấy thương thương, vì tôi nhận ra được 
Ni sư rất hiếu thảo, Ni sư Giới Hương quyết tâm bỏ tục theo Phật, xuất gia để báo hiếu cha mẹ bà con, 
sống nếp sống giải thoát thanh tịnh và hướng người khác cũng được thanh tịnh như vậy. Vì vậy, cho 
nên, tôi rất ngưỡng mộ lòng hiếu thảo của Ni sư, từ khi Sư còn trẻ “đồng chơn xuất gia. Còn về phần 
tôi, già mới nương được cửa từ bi của Phật và chí nguyện này nay cũng đã được như ý nguyện. lôi được 
đầu tròn và khoác y cà sa vàng thanh cao, chính thức làm đệ tử Phật. Tôi lớn tuổi rồi không đủ phước 
duyên hành đạo, thuyết pháp, dịch kinh như Ni sư Giới Hương hay lăn xả làm phước thiện như Ni 
sư Thanh Đức (con gái đầu lòng của tôi), nên tôi cố gắng chỉ chuyên niệm Phật và cần cầu vãng sanh. 

Tôi rất hãnh diện trong gia đình dòng họ của chúng ta có được Ni sư Giới Hương đức hạnh và 
tài giỏi như vậy. Ni sư thuyết giảng, dịch kinh, viết sách, làm thơ nhạc đạo, đi nhiều nơi trên thế giới và 
biết nhiều ngôn ngữ để diễn đạt lời Phật. Ni sư đúng là rường cột Phật Pháp đã cống hiến nhiều cho sự 
nghiệp giáo dục và văn hóa Phật giáo. 

Tôi thành tâm chắp tay cầu nguyện Ni sư Giới Hương cũng như Ni sư Thanh Đức, Sư cô Trí Minh 
(em gái thứ bảy của Ni sư Giới Hương), ni cô Viên Khuông (cháu gái của Ni sư, con người chị thứ hai) 
và chư Ni chúng ở hai chùa Hương Sen (Việt Nam và Hoa Kỳ) mãi mãi là ngọn đuốc Phật tuệ chiếu 
sáng nơi tối tăm và hương thơm giới-định-tuệ của quý Ni sư sẽ lan truyền khắp muôn nơi. 

Nam Mô Hoan HỈ Tạng Bồ lát Ma ha tát. 


Chùa Bảo An, Long Điễn, ngày 22/11/2019 
Kính bút, 


Thích Nữ Tâm Diệu 
hoanglinh6297@gmail.com 


159 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni cô lâm Diệu (đứng) và Ni sự Thanh Đức (qu)) 





| “xế 


Ni cô Tâm Diệu (đứng) và chị Ánh (con Má Tư) 


160 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.14. KẾT NỔI TÌNH HUYNH ĐỆ 





Nam Mô A Di Đà Phật. 


Kính bạch Ni Sư Giới Hương, 

Để kỷ niệm tròn 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni sư, con có vài lời chân thật tận đáy lòng 
kính dâng đến Ni sư. 

Con là Sư đệ của Ni sư và cùng là đệ tử Sư bà Hải Triểu Âm. Trước kia, con nghe nói Thầy mình 
có vài đệ tử bên Mỹ trong đó có Ni Sư Giới Hương. Năm 2015, nhờ Ni sư Bảo Liên giới thiệu, nên Ni 
sư mời con sang Mỹ, cầm thư mời mà con rất cảm động, vì Ni sư chưa biết mặt con ra sao mà cũng 
mời con và còn bảo lãnh nhiều huynh đệ hay không phải huynh đệ đi Mỹ nữa. lấm lòng của Ni sư 
bao dung rộng lớn, thương tất cả các em cho dù chưa biết mặt và ngay các chư Ni khác, Ni sư cũng sẵn 
lòng, dang tay ra giúp đỡ. 

Năm 2016, con cùng vài huynh đệ đi Mỹ I1 tháng, vừa là tham quan vừa là đi thực tế học hỏi và bồi 
dưỡng thêm kiến thức của mình. Cuối năm 2016, Chùa Thiên Long, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, 
huyện Mê Linh, Tp Hà Nội rất hân hạnh tiếp đón Ni sư Giới Hương cùng hai đệ tử của Ni sư là Sư cô 
Viên Nhuận và Sư cô Viên Quý. Được quý Sư viếng thăm, hướng dẫn khóa tu cho quý Phật tử huyện 
Mê Linh (con cháu của Hai Bà Trưng), chúng con vô cùng cảm kích và kính mến Ni sư nhiều hơn. Sau 
khi Thây mất, huynh đệ ai cũng lo tu tập và Phật sự bốn tự, ít ai viếng ai, trong nước còn khó viếng, 
huống chỉ từ xa ở nước ngoài về. Ni sư và chư Ni Hương Sen đã ra tận Hà Nội thăm đàn em nhỏ như 
thăm con (Hải Quang của chùa Thiên Long Tự), Sư muội Kiến Đạo và Phương Tú (Chùa Trung Lư, 
xã Tiền Châu, tỉnh Phúc Yên), Ni Sư TN Từ Ấn (Chùa Hưng Ký, Phố Minh Khai, Hà Nội) và Sư muội 
Nhu Hòa (Tịnh thất ở Đồng Nai). Kỷ niệm này chúng con nhớ mãi. 

Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính chúc Ni sư và chư Ni chúng Hương Sen sức khỏe 
tăng trưởng, Phật sự pháp sự sớm viên thành, mãi mãi là cây Bổ đề tỏa bóng mát cho chị em chúng con 
được nương nhờ. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Thiên Long Tự, ngày 11/11/2019 


Trụ Trì: Sư Thầy TN Hải Quang 
Thichhaiquang1969@gmail.com 


II 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Sau đây là những hình ảnh đẹp đáng nhớ khi Ni sư ra Bắc và chúng con đưa Ni sư và hai Sư cháu TN 
Viên Quý và TÌN Viên Nhuận đi viếng các chùa như sau: 





Ni sự Giới Hương và Sự Thây Hải Quang ở Chùa Cái Bấu, Quảng Ninh 


I2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





'HTTHIUU/(0E81/00719104 


— 





cùng Sư Thấy Thích Trúc Bảo Tú ö Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh 





Chùa Cái Bầu, Quảng Ninh 


163 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








NS Giới Hương, Sự Thầy Hải Quang, St Kiến Đạo, St Phương Tú, St Nhu Hòa 
và hai Sử cháu (Sư cô Viên Nhuận và Sư cô Viên Quý) dùng trà tại phòng khách Thiên Long Tự 


SG OHNNEGTESxẻy để €7 
—... ốc cẽ 6” co ƒ7 
_. X2 mg.” DA Y Ấy SỐ ˆ s3c0/-V5- AM 

"HE H¬ CN. ch Ên Ỏ c KP - ` BE VD»; m 
“ng — 4 SN 6 Ws. xin Ng/—c Km. 





Cùng các cụ chụp hình trưóc Chánh điện Thiên Long Tự 


164 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





ị—— 





= s3. 
= 


xẽ :R 
.xv: 


——== —= ———— L= ..w. =¬....`: 
j —_ HH NUNNHEĐNNECS-NNNNRHUAEE ^¬- 


Trang nghiêm trước Phật đài tại Giảng Đường Chùa Thiên Long 


65 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.15. VÒNG TRÒN GẶP NHAU 





Nam Mô Bổn Sư Ihích Ca Mâu Ni Phật 


Kính bạch Ni Sư Giới Hương, 


Em vừa nhận được thư mời viết bài cho Tuyển tập kỷ niệm 40 năm Xuất gia và Hoằng pháp của 
Ni Sư. 


Trong tình huynh đệ Pháp lữ đồng xuất gia tu học, nhân duyên gặp được Sư chị, Ni Sư Giới 
Hương trong khóa Bối Dưỡng Trụ Trì tại Việt Nam Phật Quốc Tự vào tháng 3/2018. Sau đó, vào tháng 
11/2018, được Ni sư mời về gia đình ở Bà Điểm, Hóc Môn dự lễ Chung thất 49 ngày của Thân phụ Ni 
sư. Vào tháng 12/2018, Ni sư đến giảng pháp cho khóa tu ở chùa Thiền Lâm do em làm Trụ trì. Iình 
thân liên kết giữa Ni giới với nhau, Ni sư mời em, Ni sư Thanh Nhã và Ni sư Thông Tịnh (chị ruột của 
NS Chánh Tuệ và là huynh đệ đồng Sư phụ Hải Triểu Âm) qua chùa Hương Sen, Hoa Kỳ dự lễ Phật 
đản (26/5/2019) và nhập hạ. Riêng em, được Sư giao nhiệm vụ giảng pháp khóa tu và ngày lễ, còn NÑS 
Thông Tịnh thì làm trưởng ban nghỉ lễ. 

Từ đó, tình huynh đệ càng thân thiết hơn. Được cùng nhập hạ với Ni sư ở Chùa Điều Ngự 
(Westminster, California) và Chùa Như Lai Thiên Tự (San Diego, California), cùng trao đối Phật pháp 
và tu học, chị em càng hiểu nhau hơn. Tuy điều kiện hoằng pháp mỗi người mỗi nơi, nhưng luôn thể 
hiện niềm vui hỷ lạc trong chánh pháp; dù chia tay trở về chăm lo Phật sự tại tự viện, nhưng luôn mang 
theo năng lượng hòa hợp tu học, mang theo tỉnh thần Linh sơn Pháp lữ, mang theo đạo tình thắm thiết 
từ công đức tu tập tại hạ trường, tại chùa Hương Sen, theo từng nhịp đập con tim, để mai này dù đối 
điện với cuồng phong bão táp, dù phải đối diện với bao khổ nhọc, trên bước đường tu học và phụng 
sự, em luôn vận dụng năng lượng này để xác quyết niềm tin vững chắc vào chánh pháp và nỗ lực tu học 
chuyển hóa huynh đệ cùng nhau thắp sáng ngọn đèn chánh pháp để lợi lạc quần sanh. 

Xin tán thán công hạnh Ni sư Giới Hương, một đời là Trưởng tử của Như Lai, hướng đến đời 
sống giác ngộ cao thượng. Vị thế một vị Tỳ-kheo-ni dù đi đâu, sống với môi trường nào, hoàn cảnh 
nào cũng mang theo hạnh nguyện: “Nơi nào chúng sanh cần thì chúng con đến” thì công tác phụng sự 
đó có sức lan tỏa rộng hơn. Vì lý tưởng cao cả và đầy lòng từ bi của Đức Thế Tôn đã để lại: “Phụng sự 
chánh pháp là cúng dường Chư Phật.” 

Ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng chùa Hương Sen (Việt Nam và 
Hoa Kỳ) luôn thành tựu Phật sự trên mọi miền đất nước và đây đủ sức khỏe để giáo hóa chúng sanh 
trên bước đường tu học giải thoát. 

Chùa Thiến Lâm, ngày 8/11/2019 
Cấn bút, 
TKN Tường Hạnh 
Chùa Ihiền Lâm 
4/54 Đặng Thúc Vịnh, ấp Nam Thới 
xã Ihới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, IpHCM 
Dt: 0909 185578 
anhtrangmai2012@gmail.com 


ló6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





ve“ 
1 HN), cà 


| 
Ữ . —.. ` œ—=—= : . ị | 
` | - | I | | | 
K=” KHỆNG Tạ j -k „ ' LÍ 
: "- MỘ ẳ 
h 





Khóa Tụ Học Một Ngày An Lạc tại Chùa Thiên Lâm ngày 8/11/2019 


lổ7 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.16. LỜI KHUYẾN TẤN HOẰNG PHÁP THỜI NAY 


Đã là người tu sĩ của Phật Giáo mỗi chúng ta ai cũng mang tâm niệm hoài bão: “Hong Pháp vi 
gia vụ, lợi sanh vỉ sự nghiệp” để báo Phật thâm ân, không cô phụ chí nguyện xuất gia của mình. Việc 
hoằng pháp thời nay là nhu cầu thiết yếu rất cần thiết cho xã hội ngày nay, đòi hỏi mỗi Tăng Ni đều 
phải biết cách ứng dụng linh hoạt thực tế giáo lý của Đức Phật cũng như kết hợp ”fữ bỉ - trí tu” “vô 
ngã - vị tha” “dấn thân phục vụ và hy sinh” nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh môi trường, con người 
địa lý và thời tiết. Có như vậy việc làm đó mới thành tựu viên mãn sự nghiệp hoằng pháp, ngõ hầu làm 
“Tốt đời đẹp đạo” và “Báo Phật thâm ân” trong muôn một. 





Tăng Ni cần phải nâng cao ý thức mình là người xuất gia, cần phải khép mình trong thiền môn 
quy củ, tôn trọng Giới Luật và thực hành theo lời Phật dạy, tìm cho mình một vị Thầy hướng dẫn, sống 
trong đại chúng nương theo một pháp môn tu tập sao cho phù hợp. 


Tích cực học hỏi tại các trường lớp Phật học, tiếp thu lắng nghe trau đổi đạo học lẫn thế học, 
tham gia các hoạt động Phật sự tại địa phương, phát huy sôi nổi đẩy nhanh, đẩy mạnh phong trào giảng 
dạy giáo lý cho Phật tử, kết hợp mở các khóa tu trên địa bàn đang cư ngụ, ứng dụng kịp thời giáo lý 
Phật đà vào cuộc sống, làm cho đời sống tâm linh ngày một thăng hoa. Với giá trị nhân văn ấm lòng 
nhân đạo mang bản sắc văn hóa Việt, khi tu sĩ truyền đạo dù ở nơi đâu cũng hướng tới làm việc thiện, 
nghĩ điều thiện, hành động đi đôi với việc làm “Nghìn lời nói hay cũng không bằng một việc làm dù 
nhổ” và “Tất cả đều vì Phật Pháp”. Vì vậy ứng dụng tư tưởng giáo lý Phật Giáo vào đời sống xã hội ngày 
nay là một điều cần thiết cho ngành giáo dục cũng như hoằng pháp. 

Với ngành hoăng pháp, khi chúng ta nhường cơm sẻ áo, phát quà từ thiện giúp người là việc làm 
thể hiện tinh thần “Từ bị - cứu khổ - ban vui” của Đạo Phật. Nhưng “Tài thí” chỉ mang lại lợi lạc hiện 
đời cho nhu cầu sinh tổn của con người, còn “Pháp thí” mang lại lợi lạc tỉnh thần, gieo duyên lành, 
không những trong đời này mà nhiều kiếp đời sau nữa, nên Pháp thí có giá trị rất lớn trong việc hoảng 
pháp lợi sanh. Vì Đức Phật đã dạy rằng: “ Trong tất cả sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không 
có công đức nào sánh bằng” 

Đất nước Việt Nam đã và đang hội nhập môi trường toàn cầu hóa, không những cả về văn hóa mà 
cả về kinh tế với nhiều thách thức của thời đại. Chính vì vậy để hòa nhập cùng xã hội, Tăng Ni ngoài 
việc nhận thức đúng đắn vấn đề tu học, chúng ta phải năng động để tạo ra những thay đổi phù hợp đón 
nhận những cơ hội đây thách thức này. 

Ngày nay việc hoằng pháp của thế hệ Tăng Ni đang được để cao và xã hội hưởng ứng vì giáo lý 
của Đức Phật rất không rời xa thực tế, dễ gần gũi cảm thông và nó còn đem lại suối nguồn an lạc thiết 
thực cho mỗi con người trong thời đại văn minh tiến bộ này. Vì vậy Tăng Ni cần dấn thân phục vụ và 
nhập thế truyền bá giáo lý tùy theo căn cơ trình độ, vùng miền của người dân ngày càng sâu rộng hơn 
nữa, để giúp con người vượt qua bao nổi khổ bi thương cám dỗ của cuộc đời. 

Tương lai Phật giáo Việt Nam còn tồn tại đậm màu sắc dân tộc và phát triển bền vững hay không 
là phụ thuộc vào giáo dục Phật giáo thông qua việc hoằng pháp. Vì vậy chương trình giáo dục cho Tăng 
Ni ở các cấp phải phù hợp với thời đại được giảng dạy dưới nhiều hình thức, chuyên sâu việc thực hành 
cọ sát thực tế nhiều hơn là lý thuyết trên bục giảng. Bậc cổ đức có dạy rằng “Đức là gốc, tải là ngọn, 
thế nên giáo dục Phật giáo phải để cao đạo đức, chất lượng hơn là số lượng. Dù nền kinh tế có phát 
triển, văn minh văn hóa có hội nhập nhưng cũng không thể chạy theo cái gì đó mà quên đi nguồn cội, 
vì đạo đức là nền tảng căn bản hình thành nhân cách của con người. 

Hãy quay ngược lại trang sử vàng của Phật Giáo Việt Nam nhiều thế kỷ trước, biết bao nhiêu 


1ó8 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





hình ảnh Chư Tôn Thiền Đức nhị bộ đã ghi lại những tấm gương sáng về đạo hạnh và tinh thần tu học 
nghiêm trì giới luật, đã để lại nhiều tác phẩm Kinh- Luật- Luận có giá trị bất diệt cho giáo dục Phật giáo 
Việt Nam như: Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Minh Châu... 
Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh, Ni Trưởng TN Diệu Không, Ni trưởng Hải Triểu Âm, Ni Trưởng TN 
Diệu Nhân, ...mà không sao có nét bút mực ngôn từ nào có thể kể hết và sánh kịp. So với quý Ngài thì 
Tăng Ni trẻ bây giờ, quý vị học hành rất nhiều, bằng cấp trong ngoài nước không thiếu, ngoại ngữ cũng 
lưu loát nhưng lắm lúc nội lực và kết quả của việc hành đạo thì không khả quan, mau chán nản dễ bực 
tức và cáu giận, bỏ ngang hay đi sai đường lạc lối. Đây là nghịch lý mà mỗi một chúng ta nên đặt câu 
hỏi và cần phải lưu tâm khắc phục để có câu trả lời chính xác nhằm đưa ra giải pháp tối ưu cho những 
vấn nạn của thế hệ Tăng Ni ngày nay. 

Đạo Phật là Tôn giáo của “Chân- Thiện- Mỹ, vì vậy yếu tố căn bản để hình thành một người tu 
sĩ làm tốt đời đẹp đạo cũng xuất phát từ ba yếu tố đó và song hành với việc tự giác và ý thức tầm quan 
trọng của “Giới- Định- Tuệ” để thực hành sao cho phù hợp. 

Công tác quản lý con người và sự nghiệp giáo dục con người cho thế hệ tương lai là một công tác 
cực kỳ quan trọng ở tất cả mọi thời đại. Nó luôn mang trên mình một sứ mệnh sống còn hay hủy diệt 
của cả một thế hệ, từ cái không đến cái biết, cái chưa hoàn thiện đến cái hoàn thiện. Vì thế ở bất kỳ một 
không gian, thời gian, quốc gia hay xứ sở môi trường nào thì việc quản lý con người và giáo dục con 
người, đặc biệt là vai trò hoăng pháp của người tu sĩ luôn đặt trọng trách hàng đầu và luôn sống trong 
tinh thần lục hòa, hết sức đoàn kết thì dù có khó khăn đến cách mấy cũng có cách giải quyết. Điều này 
cũng đòi hỏi các cấp Giáo Hội nên quan tâm đúng mức và có kế hoạch đào tạo hướng cho Tăng Ni đi 
đúng con đường chánh pháp nhất là với thế hệ Tăng Ni trẻ hiện nay. 

Vai trò và trách nhiệm của Tăng đoàn Phật giáo là một tổ chức rất quan trọng trong đời sống xã 
hội. Do vậy xã hội rất cần thiết những vị tu sĩ dấn thân phục vụ, những mẫu người có đạo hạnh và trình 
độ nội cũng như ngoại điển thực sự, biết thức tỉnh lòng người, lắng nghe thấu hiểu nỗi khổ niềm đau 
và biết cảm thông chia sẻ, biết thực hành giáo lý “vô ngã vị tha” mà Đức Phật đã dạy. Người làm công 
tác giáo dục hay hoàng pháp phải luôn học hỏi kinh nghiệm, cập nhật thông tin thường xuyên, đổi mới 
cách thức để phù hợp với thực tế, truyền thông cho mọi người biết để cùng tham gia, đổi mới chính là 
khắc phục những tổn tại trong thực tế, mở ra cái mới cho tương lai, gạn đục khơi trong để thuyết phục 
lòng người giúp họ có cuộc sống an lành giải thoát trong Pháp Phật. Thật đúng là: “Tăng là đoàn thể 
đẹp cừng đi trên đường vui, cùng tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời”. 

Thay lời kết cho bài viết này, tác giả xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất dâng lên Ni Sư Thích Nữ 
Giới Hương, kính mừng ”40 năm xuất gia tầm Sư học Đạo- lập chí xuất trần thượng sĩ và cứu nhân độ 
thế- báo Phật thâm ân” của Sư. Ni Sư cũng như là vị Sư Tỷ người đi trước, bậc mô phạm với đời sống 
giản dị thanh bạch và phạm hạnh, tâm luôn hoan hỉ từ bi và luôn là tấm gương sáng cho chúng con 
noi theo. Ni Sư thật đúng là bậc Ni lưu xứng đáng để được tán thán khen ngợi cả trong và ngoài nước: 

Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước 
Cõi Ta bà đâu cũng nhà ta 
Một tình đi với bình bát, Ca sa 
Trong khắp chốn muôn nhà là quyến thuộc. " 
Học viện PGVN TpHCM, ngày 27/11/2019 
Ni sư Tâm Thảo 
Giảng Viên Khoa Anh Văn Phật Pháp 
tamthaovn@gmail.com 


169 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Ni sự Giới Hương và Ni sự lâm Thảo ngày 06-9/12/2019 
nhân ngày lễ Kỷ Niệm 35 Năm thành lập Học Viện PGVN 


lÌ 


ÂJAHẮr 


TP e - . z 


` “Ñ _.- xã “..: d „ 
- ` .# =7 |. R - 
: ¿ ” v. š ~ => k ˆ °› 
hở =-- “- lun. co. 
: 1 - WwW'^¬*-:t 





\ 
. ..= lữ r ˆ l l 
ố 1 b 


“ “¿0 =—+ — 


Sc Viên Trang, Sc Viên Chân, Ni sự Chánh Tuệ, Ns Giới Hương, 
Ns Tâm Thảo, Sc Viên An và Sc Viên Tiến (tử trái sang) 


170 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Trước cống chùa Hương Sen 


J7] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.17. XÂY CHÙA LẬP HẠNH TỪ BI 





lóc xanh một thuở phải rồi, 
Vượt bao phiên não trên đời thị phi. 
Xây chùa lập hạnh từ bị, 
Hương Sen dạy Chúng tu trì tỉnh chuyên. 

Nhân dịp tất cả chư lôn Đức, huynh đệ, thân hữu cùng quý Phật tử quen biết cả ở Việt Nam và 
Hoa Hỳ rộn rịp viết bài và gởi hình để góp mặt Tuyển Tập Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của 
Ni sư Giới Hương, Con cũng kính tặng Ni Sư Giới Hương nhân ngày kỷ niệm 40 năm tu học và hoăng 
pháp của Ni Sư. Cảm ơn những tình yêu thương và sự nhiệt tình của Ni sư và chư Ni chúng. 

Kính chúc Ni sư và chư Ni chúng luôn mạnh khỏe và vững chãi để lèo lái con thuyền Phật pháp 
đến với mọi nơi. 

Chùa Hương Sen, ngày 24/11/2019 
Khế Thủ, 
l1hích Nữ Liên Tạng 
điemtang2020@gmail.com 


| "cv ˆ 


cà ^ SyS: hs” “` 





A xi ` ..ẾN - 


SC Liên Tạng (thứ ba tử trái) 


T2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


TH 





Re. 
+“ 
` 
b7 
1 
= 
_% 
_ ©& 


Ù 2: 


` 


Sử cô Liên Tạng (bưng khay lễ) trong khóa lễ Tam Bộ Nhất Bái của Chùa Hương Sen 
ngày 21 tháng 5 năm 2019 


75 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.18. NHẠC THƯƠNG VỀ HƯƠNG SEN 


Hương Sen nở rộ giữa Hoa Kỳ 
NI sư Giới Hương vị Trụ trì 
Chúng con hãnh diện có Ni chúng 
Giữa chốn sa mạc đây thiết thi 
Kỷ niệm Tuyển tập 40 năm 
Hoằng dương Chánh pháp nơi xa xăm 
Chẳng ngại khó khăn Sư vẫn tiến 
Dẫn dắt chúng sanh thoát mê lầm 
Viết thư thăm hỏi những tù nhân 
Giúp trẻ mổ côi có mùa Xuân 
Giúp người cơ hàn được ấm no 
Hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm 
Hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm 


Kính tặng Ni Sư Giới Hương nhân dịp kỷ niệm 
40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương. 
Chùa Pháp Nhãn, Tustin, Ix, ngày 18/12/2019 


Thích Nữ Hạnh Minh 
hanhminh122@gmail.com 





S cô Hạnh Minh, Sc Nguyên Ý, Ns Giới Hương và Ns Minh Huệ (từ phải sang) 
trong I buối thuyết trình tại Trường hạ Chùa Điễu Ngự ngày 12 tháng 6 năm 2019 


174 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.19. CHÍ CẦU NIỆM PHẬT 





Nam Mô A Di Đà Phật 


Kính bạch Ni Sư Giới Hương, 

Con là Sadini Diệu Hải, Sư đệ cùng Thầy Hải Triểu Âm với Ni sư Giới Hương. Con là đứa em 
hậu học, lớn tuổi, lại suốt ngày ở trong tịnh thất, quê mùa, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Theo cảm 
nghĩ của con, Ni Sư là một người đàn chị, Sư tỷ, rất thương các đàn em nhỏ, đệ tử, Phật tử; Ni sư luôn 
luôn làm thỏa mãn mọi mong cầu tâm linh, mỗi khi ai có việc cần nhờ, Ni Sư, không bao giờ từ chối và 
cũng không nề mệt mỏi. Ni Sư lại là người tu hành rất cương quyết dứt khoát, nhẫn lại, quyết chí thực 
hiện, vượt qua mọi khó khăn để đạt được ý nguyện của mình. 


Kính bạch Ni Sư, nay vâng lời Ni Sư, con xin chép lại một đoạn Kinh dạy Niệm Phật của Đại Sư 
Hán Sơn (Trích trong quyển “Quê Hương Cực Lạc” của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm) mà Thầy Hải 
Triểu Âm hay đọc, để kính tặng Ni sư: 


HÁM SƠN ĐẠI SƯ KHAI THỊ 

“Mỗi ngày trừ hai thời công phu chỉ đem câu A Di Đà Phật đặt ngay ngực, niệm niệm chẳng quên, 
tâm tâm chẳng mê, hết thảy sự đời chẳng nghĩ ngợi đến. Chỉ lấy câu niệm Phật làm mạng sống của 
mình, cắn chặt hàm răng quyết chẳng buông bỏ, thậm chí ăn uống, cử động, đi đứng, nằm ngồi một 
tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền. 

Nếu gặp cảnh thuận nghịch, vui giận, phiển não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem tiếng niệm Phật 
nhiều lên, liên thấy phiền não khi ấy tiêu diệt. Bởi phiền não là gốc sanh tử, nay dùng niệm Phật tiêu 
điệt phiên não chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu trừ phiền não, liền có thì khỏi 
sanh tử, không có pháp gì khác. 

Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm chủ được mộng du, nếu trong mộng đã 
kiểm soát được thì khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được “bản thân” trong khi bệnh 
tật, thì khi mạng chung liền biết chỗ sanh về. 

Sự này chẳng khi cần, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết chỉ cần dựa vào một 
mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên được đạo an lạc, được 
đại thọ dụng.” 

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư, chúng con kính chúc Ni sư và chư 
Ni chúng chùa Hương Sen thân thương sức khỏe đổi dào, luôn niệm Phật và chia sẻ pháp môn Tịnh 
Độ này đến với mọi chúng sanh như công hạnh của Tổ Hán Sơn và Thầy Hải Triểu Âm. 

Con thành tâm kính lễ, 

Tịnh Thất Giác Huệ, TX, ngày 18/11/2019 
Sadini Diệu Hải 
lieunguyen@yahoo.com 


J/£S 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hình Sadimi Diệu Hải (phía trái) 
phía sau: Ni sự Giới Hương, Sư cô Viên Chân và Sadi Huệ Đức 


176 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.20. ƯƠM HẠT BỒ ĐỀ 





Giáo pháp chư Phật, quả đạo mẫu 
Im lặng đúng thời, nói đúng pháp 
Ngán cảnh hư huyễn chốn trần ai 
In dấu chân vào dòng Thích tử. 
Học đức khiêm cung, hạnh dung thông 
Uơm hạt Bồ đề tâm vững chãi 
Ơn Thây, cha mẹ, ởn đàn na 
Nohe - suy - tu tập luôn tỉnh tấn 
GIỚI HƯƠNG ngược gió khắp muôn phương. 


Kính gởi tặng Ni sư Giới Hương 1 bài thơ đơn giản nhân kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp 
của Ni sư và kính chúc Ni sư thành tựu sự nghiệp. 


Chùa Diệu Giác, ngày 14/12/2019 
Cấn bút, 


Thích Nữ Hạnh Bảo 
hanhbao.dg@gmail.com 


¿4# 





s . 4 
_: : - 


Tôn chứng sư Bhikkhuni Hạnh Bảo (ngôi ngoài cùng bên phải) 
trong giới đàn Sadimi tại Chùa Hương Sen ngày 20 tháng 5 năm 2017 


J7 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





>~ 2x (6, Ñ âm: trụ 
nh .. = ' bá 


M:4'” TNN TỊ 


NỤ VI, HH: II T00 Tú 
vđ ư || 
vã” |Ì 


ñ TY 





Ni sự Hạnh Bảo (người thứ hai bên phải) trong buổi neo trai 
tại Lễ Phật đản Chùa Hương Sen ngày 21 tháng 5 năm 2017 


178 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.21. NGÔI SAO TỎA SÁNG 





GIỚI thể trang nghiêm tục điệm Ni lưu xương minh dòng Thích tử 

HƯƠNG tâm thanh tịnh truyền đăng Thánh chủng hưng thịnh chúng Trung tôn. 

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương là một bậc Ni tài trong hàng Ni lưu Thích tử hiện nay tại Mỹ cũng 
như Việt Nam. Chúng con có duyên được biết Ni Sư lúc chúng con sang du học xứ Ấn (2004). Gặp Ni 
Sư chỉ được một năm thì Ni Sư đã rời Ấn Độ, vì Ni Sư đã hoàn tất chương trình Tiến sĩ Phật học và đi 
đến xứ Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Tuy thời gian rất ngắn nhưng chúng con được biết Ni Sư là một 
vị Ni tài giỏi, hài hòa và năng nỗ. Ni Sư vừa học, vừa nghiên cứu, viết sách. Khi sang Ấn, lần đầu tiên 
chúng con đến thăm Ni Sư, đã được Ni Sư tặng cho bộ sách “Ban Mai Xứ Ấn” gồm ba tập. Chúng con 
vô cùng khâm phục, vì Sinh viên sang du học nơi đây đều rất căng thẳng, đối phó bài vở, những kỳ thị, 
rổi tìm tài liệu cho những bài viết của mình. Vậy mà Ni Sư ngoài việc học, còn tranh thủ thời gian để 
viết sách... thật đáng khâm phục! 

Nhân duyên hội ngộ, khi sang Mỹ, chúng con gặp lại Ni Sư. Bản tính năng động, hoạt bác của Ni 
Sư như càng tăng hơn nhiều. Ni Sư vừa Trụ trì, lo Phật sự, tiếp Ni độ chúng, vừa đi học thêm chương 
trình ở Mỹ, vừa viết sách, dịch kinh, vừa đi giảng trong các nhà tù, bệnh viện... Không những Phật sự 
nơi hải ngoại, mà Ni Sư còn tham gia giảng dạy tại Học viện Vạn Hạnh, cũng như thuyết giảng Phật 
Pháp tại nhiều chùa ở quê hương Việt Nam. Ni Sư tuy thân nữ nhi mà ý chí trượng phu. Mặc dù chân 
yếu tay mềm nhưng vì Phật pháp, vì chúng sanh, Ni Sư đã vượt qua mọi “nữ nhi thường tình” mà dẫn 
thân vào đời với tinh thần Bồ-tát đạo, lăn xả, cống hiến cho đời, cho đạo. Đây là điều mà chư Ni hậu 
học chúng con cần noi gương, học hỏi. 

Đặc biệt hơn, Ni Sư là người sống rất gần gũi, hài hòa với mọi người, nhất là với chư Ni đàn em. 
Ni Sư rất nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ mỗi khi đàn Sư em hậu học có việc cần giúp đỡ. Đúng như ý 
nghĩa Phật đạo, Ni Sư không hề phân biệt Pháp phái, Mỹ, Việt Nam... Vì lợi ích chung cho đời, cho 
đạo... nơi nào cần, Ni Sư đều nhiệt tình tham gia và cống hiến. Chúng con có nhân duyên, từng làm 
việc chung với Ni Sư. Mỗi khi có việc cần, chúng con kính nhờ, Ni Sư chưa bao giờ từ chối, mà luôn sẵn 
lòng, nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ. Chúng con thiết nghĩ rằng: Thời đại ngày nay thật sự rất cần những 
mẫu Ni vừa tài năng, đức hạnh và lăn xả, cống hiến như Ni Sư. 

Nói đến Ni Sư thật khó dùng bút mực để nói hết được. Chúng con chỉ thầm thán phục, kính mến 
và học hỏi, noi theo gương. 

Kính chúc Ni Sư vạn nguyện như ý, luôn là ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời Ni giới, đóng góp 
nhiều lợi lạc cho Phật Pháp, nhân sinh nơi hải ngoại cũng như quê nhà Việt Nam. 


Los Angeles, Chua Diệu Pháp, ngày 22/12/2019 
Kính bút 


Sư em - Thích Nữ Minh Huệ 
thichnuminhhue@gmail.com 


179 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Minh Huệ (đứng thú ba tử phải sang) cung Ni sự Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen 
nhân lễ Phật đản 2019 tại Chùa Diệu Pháp 





Ni sự Minh Huệ (thứ năm tử trái sang) cạnh Ni sự Giới Hương và chư Ni chúng 


180 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.22. GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA SỰ HÒA HỢP 





Mỗi năm sau ngày Rằm tháng Tư Âm lịch, Chư Tăng Ni tại California tập trung tại trụ xứ cấm 
túc an cư. Tôi đã gặp Ni Sư Giới Hương khi thì ở Phật Học Viện Quốc Tế, North HilIs; khi thì ở trụ xứ 
an cư Chùa Huệ Quang, Santa Ana; khi thì Niệm Phật Đường Fremont, San Jose; khi thì Như Lai Ihiểền 
Tự, San Jose, khi thì các Đại lễ vía hay khóa tu Bắc Mỹ... 

Ni Sư Giới Hương vào “tốp” các Sư chị lớn có tuổi hạ cao trong khi tuổi đời trẻ (vì Ni sư xuất 
gia từ lúc 15 tuổi và thọ giới Tỳ Kheo Ni sớm), nên Ni sư thường năm trong danh sách Ban chức sự và 
Ban giảng sư đại diện Chư Ni thuyết trình, nhưng điều tỏa sáng trong mắt chúng tôi là sự giản dị và 
hòa đồng của Sư. Ni sư cũng tham gia hành đường chấp tác cùng chúng “nhỏ, tham dự các thời khóa 
tụng kinh theo chúng. Ni sư giữ nhiều bằng cấp học vị cao mà coi như không, có hạ lạp lớn mà làm 
việc hành đường chấp tác dọn dẹp như vị tân Tỳ Kheo Ni, chưa kể việc Ni sư xuống ở chung các lều 
rạp với chúng nhỏ (như tại Irường hạ Phật Học Viện Quốc Tế năm 2013), chứ không ở phòng riêng 
dành cho chư Ni lớn. 


Có lần Ni Sư làm chúng trưởng Ni, ngày ra hạ có chương trình văn nghệ, Ni Sư đã vận động 
huynh đệ tập bài “Về mái chùa xưa” của Thầy Trường Khánh, rối đứng ra hát với chúng nhỏ góp vui 
cho chương trình. Sự tận tụy với công việc, hòa với chúng nhỏ, mới thấy Ni Sư không quan tâm là việc 
lớn hay nhỏ, không có vị trí cao hay thấp, không có ít hay nhiều tuổi hạ, khi gặp việc là hết mình làm, 
để có hiệu quả cúng dường đại chúng. Ni sư thể hiện đức hòa hợp mà chư Phật đã dạy Kinh Đại Bát- 
Niết- Bàn, số 16. Irường Bộ Kinh: 

“Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người 
và vắng người, gìn giữ thân, khẩu và ý nghiệp từ hòa. Thời này các Iỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm.” 

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư, xin kính chúc Ni sư và chư Ni chúng 
chùa Hương Sen thân tâm thường an lạc và luôn gặp các thắng duyên thành tựu trong mùa Xuân 2020 
sắp đến. 


Mùa Đông Cali, Chùa Đại Bi, Ngày 27/12/2019 
Sư muội - Tỳ Kheo Ni Phước Từ 


I81 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





ñ 4 k 'HB: "1ñ _siệ xã 
-' NLT+1 ï MI E1 | T 
p l <®# Ï “7< r1 _“I - 
"xe: VAFB UũNH ¿XI 
“N, ` \ H “ 1 
« ..~ 
§ 5 " ru 


AXAHEHM£P'LEXTIOMIEE.DIECEAIHEERISSG — 
kẻ” Sao ế„ lR DÀ,CẤT 24C In: NÀ k5” he ¡7 MỤ” Ni dụ, 2C .: 7 


".... ..” ^ 





Sự cô Phưóc Tư (đứng bên phải ngoài cùng) 
và Ni sự Giới Hương đứng chính giữa (thứ 6 từ trái) 
tại Hội Nohị Liên Hữu Mỹ- Việt, Anahen, California, 15/12/2019 


182 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.23. VÀI DÒNG CÙNG BẠN 


Mới đó mà đã hơn 30 năm từ ngày chúng ta cùng ngổi dưới mái trường Cao Cấp Phật Học, Cơ 
sở 2 (1988 - 1992), và sau đó gần 10 năm cùng học chung khoa Phật Học ở Đại Học Delhi, cùng ở 
chung một ký túc xá (Womens Hostel Delhi University - Delhi 7 - India) và cùng khu building C. Giới 
Hương ở phòng C-2, còn Trí Liên phòng C- 51. Chúng ta có nhiều kỷ niệm của thời sinh viên, thời 
nghiên cứu sinh. 





Giới Hương là một Ni Sinh chăm học, siêng tu. Lúc ở chung Ký Túc Xá Womens Hostel, những 
khi Trí Liên xuống phòng Giới Hương đều thấy Giới Hương với cuốn sách trên tay miệt mài học tập 
nghiên cứu, viết lách... 

Giới Hương hầu hết thời gian dành cho việc nghiên cứu, thật mến thương người bạn cùng lớp, 
với tinh thần cầu học, nghiên cứu và phục vụ. 

Thân chúc Giới Hương thân khỏe, tâm an để cống hiến cho Giáo Hội Phật Giáo và phục vụ chúng 
sanh xứng với câu Pháp Cú (số 54) mà Đức Phật dạy: 

Mùi hương hoa quý tiết ra, 
Khó bề ngược gió bay xa khắp cùng. 
Mùi hương đức hạnh ngát lừng, 
Mặc dâu ngược gió bay cùng bốn phương. 


Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Học viện PGVN 
6-8/12/2019 


l1hích Nữ Trí Liên 
Giảng viên khoa Pali HVPGVN 


183 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








| GIÁO HỘI PHÁT GIÁO VIỆT HAM 
—. HỌC VIỆN PHẮT SN NAM TẠI TP. HỖ CHÍ MINH 





Ni sự Trí Liên, Ns Huệ Liên, Proƒ. Sarao (Giáo sự Khoa Lịch sử của Delhi University), 
Ns Giới Hương và sư cô Liên Đạt (từ phải sang) 





Ni sự Giới Hương and Ni sự Trí Liên (đứng thứ bảy và sáu tử phải) 
với quý sư cô bạn học tại Trường Cao Cấp Phật Học năm 1990 


184 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.24. ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ 





Ngược dòng thời gian cách đây khoảng 15 năm (2004-2005), khi tôi còn là một học Ni tại Việt 
Nam. Thời đó mạng lưới truyền thông Internet chưa được phổ biến như bây giờ. Chúng tôi muốn tìm 
tài liệu øì cho đề tài nghiên cứu, liên quan đến bài học của mình đều phải ra tiệm Internet thuê và tính 
giờ. Một hôm tôi vào trang web “”Irang Nhà Quảng Đức” tìm tài liệu, tình cờ thấy hình của Ni Sư Giới 
Hương và tác phẩm của Người. lôi bấm chuột vào đọc. Những bài viết rất thiết thực và sâu sắc. Tôi 
thầm ngưỡng mộ về Sư. Tôi cũng tự hào rằng trong hàng Ni giới cũng có người tài giỏi, đóng góp bài 
vở, tài liệu trên trang mạng Quảng Đức và nhiều trang web phổ biến toàn cầu khác. Từ đó, trong lòng 
tôi luôn ấp ủ muốn có dịp được diện kiến Sư. 

Đúng thật “Quả đất tròn” không sai, rồi tôi có cơ duyên đi Mỹ và định cư tại Mỹ. Irong một đám 
Tang của Hòa Thượng Ân Sư chúng tôi, tôi rất mừng khi Thầy MC xướng tên phái đoàn do Sư cô Giới 
Hương phúng viếng. Quỳ Trước Giác linh Hòa Thượng, Ni Sư có đọc một bài thơ rất cảm động, cộng 
với chất giọng ngọt ngào làm tôi luôn nhớ mãi. 

Nhân duyên xoay vần, tôi lại về tiếp quản và Phật sự tại ngôi già lam Đại Bi Quan Âm ở vùng San 
Bernardino. Nơi trú xứ này lại là hàng xóm của Sư. Từ đó, tôi có dịp tiếp xúc và hiểu biết thêm về Sư 
nhiều hơn, như: cách làm việc năng nổ, nhiệt tình; cách sống thân thiện, hài hòa của Sư, hỗ trợ nhau 
Phật sự, tham dự lễ của hai chùa... Bên Sư, tôi học hỏi rất nhiều những bài học về tài năng cũng như 
đức hạnh. 

Cảm ơn nhân duyên đã xoay chuyển để tôi trở thành hàng xóm bên Ni Sư Giới Hương mà từ lâu 
tôi kính quý. 

Kính Chúc Ni Sư Giới Hương cùng chư Ni chúng chùa Hương Sen sở nguyện viên thành, đóng 
góp nhiều lợi ích cho Đạo, cho đời; và là rường cột trong hàng Ni lưu Thích tử tại hải ngoại này. 


Năm mới, ngày 2/1/2020 
Kính thư, 
Thích Nữ Minh Duyên 
Trụ trì Chùa Đại Bi Quan Âm, 
nhanduyen2005@yahoo.com 


185 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Minh Duyên đứng lên chào chư tôn đức trong Lễ cầu nguyện của Hòa thượng Như Điển 
và phái đoàn Đúc Quốc tại Chùa Hương Sen, Perris, California, ngày 12/04/2018 





Ni sự Minh Duyên, Ni sự Tâm Nhật, Ni sự Giới lương (hàng trên tử trái qua) 
tại Chùa Đại Bi Quan Âm, San Bernadino, California, ngày 7/7/2019 


186 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.25. CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM 





Ni sư Thích Nữ Giới Hương xuất gia từ nhỏ với Sư bà Hải triểu Âm. Ni sư là một Tiến sĩ Phật học 
tài ba lỗi lạc, khi có đây đủ phước duyên Ni sư sang định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục con đường hoằng 
dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. 

Mặc dù qua Mỹ trong thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tâm nguyện hoăng pháp 
độ sanh nơi xứ Hoa Kỳ này, với bản hoài “tự độ và độ tha” Ni sư đã dấn thân vào đời bằng tấm lòng 
vô ngã vị tha, Ni sư đã đi đến từng nhà tù để mang ánh sáng của giáo lý Phật pháp đến từng tù nhân, 
người mà đang trong tận cùng đau khổ, để xoa dịu những vết thương lòng cho từng người ở trong tù, 
là một bậc Ni xuất chúng, với tâm từ bi rộng lớn thương người, thương chúng sanh đang đau khổ, Ni 
sư đã không chùn bước trước những nghịch cảnh của cuộc đời ở ngoài, cũng như khi đến với những tù 
nhân. Như đứa con thơ muốn gặp mẹ, những người tù nhân cũng vậy, mong có một ai đó đến để nghe, 
hiểu và mang đến cho họ những tấm lòng yêu thương, Ni sư Giới Hương đã làm được những điều mà 
ít có ai làm được, thật là một công hạnh đáng quý trọng. 

Bên cạnh đi vào đời để độ chúng sanh, Ni sư cũng dành thời gian để nghiên cứu Phật pháp, và đã 
xuất bản rất nhiều tác phẩm có giá trị như: 

Ban Mai Xứ Ấn 

Vườn Nai 

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm v.v... và còn nhiều tác phẩm khác nữa. 

Một chặng đường 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni sư Giới Hương đã cho chúng ta thấy Ni 
sư là một bậc Ni tài xuất chúng. Tuy rằng có lúc buồn, lúc vui, lúc thịnh, lúc suy nhưng Ni Sư đã vượt 
qua tất cả và đã được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni sư Giới Hương, Nguyên Ý xin kính chúc 
Ni sư luôn chân cứng đá mềm và phát huy hơn nữa vai trò hoằng pháp độ sanh của Ni giới. 

Kính chúc Ni Sư vô lượng An lạc, thành tựu mọi Phật sự và luôn là điểm tựa cho hàng Ni chúng 
trẻ noi theo. 


Cuối cùng xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng tặng Ni sư. 
“Thưa rằng: Nói nữa là sai 
Mùa Xuân đang đợi bưóc ai đi vào” 


Chùa Việt Nam, Los Angeles, 
Mông 3 Tết Canh Tý, 28/01/2020 
Kính bút, 
Bhikkhuni Thích Nữ Nguyên Ý 
nguyenysakya05@yahoo.com 


187 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Nguyên Ý (thú sáu bên trái hàng trong) cùng Chư tôn đức tăng già 
rong Hội nghị Phật giáo Liên Iữu tại Anaheim, Califorria, ngày 15 tháng 12 năm 2019 





Quang cảnh hội nghị Phật giáo Liên Hữu tại Anahem, California, ngày 15 tháng 12 năm 2019 


188 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Nguyên Ý (thứ hai bên phải) và Ni sư Giới Hương (cạnh bên) 
frong trùa hạ an cư tại Chùa Điêu Ngự, ngày 18 tháng 06 năm 2019 


189 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.26. HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG 


Ni Sư Giới Hương 
là một trong những Ni Sư 
giỏi nhất tại Hải Ngoại. 


Thật đúng là, Hữu Xạ Tự Nhiên Hương! 
lại Hải Ngoại, nơi này có GIới lÏương 
Trí, Đúc, Giới, thơm lưng trong Đạo Pháp 
Hỏi ai mà chẳng kính, chẳng yêu thương? 
Thân Tặng Ni Sư Giới Hương cho tuyển tập 40 Năm Xuất Gia Và Tu Học 


Thiên Viện Sung Nghiêm, 
Ngày 05, tháng 02, năm 2020 
Chào sen búp, 
Thanh Tịnh Liên - Thích Nữ Chân Thiền 
sungnghiem@hotmail.com 





Hòa Thượng lâm Châu (thứ hai tử trái) 
Ni sự Chân Thiên (bên phải, áo nâu) và chư lôn Đức Tăng 


190 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Chân Thiên và Ni sự Chân Diệu (Thứ ba và tư bên phải) 
Ni sự Giới Hương (bên trái ngoài cùng) 
dự lễ Vụ Lan tại Thiến Viện Viện Sùng Nghiêm. 


lộ] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





3.27. SỰ LÝ VIÊN TRÒN 


Hương Sen tỏa khắp cả mười phương hướng 
Lý, Sự vuông tròn, Ai đang làm gương Ÿ 
Khách thập phương lan tràn về chiêm bái 
Cực Lạc đây rối, hỏi Ai không vấn vương. 


Thiên Viện Sung nghiêm, 
Ngày 05, tháng 02, năm 2020 
Nay kính, 
Thanh Diệu Đức - Thích Nữ Chân Diệu 
sungnghiem@hotmail.com 





Ni sự Chân Diệu (thứ hai, áo tràng nâu) 
cùng Sư tỷ Chân Thiên (cạnh bên) và chư tôn đức ni 


5ˆ 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Chân Diệu đang tặng quả cho các em Gia đình Phật Tử Thiên Viện Sung Nghiêm 


195 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


3.28. VỊ NỮ TU ĐỒNG CHÂN NHẬP ĐẠO 





Thật là một vinh dự cao quí với sự kiện tiêu biểu trong cộng đồng nữ tu Phật Giáo Việt Nam, 
chúng ta có một vị nữ tu xứng danh là người “Đồng Chân Nhập Đạo, từ ngay thời niên thiếu, nhờ căn 
duyên hạnh nghiệp, Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã tự phát Bồ đề tâm, nghiêm trì thân tâm trong sáng, 
cắt bỏ thế duyên, khước từ trần lao nghiệp chướng, bước thẳng vào đường tu. Để rồi, với tâm nguyện 
tinh tấn, nhất tâm hành đạo. Ni sư đã thành công rực rỡ qua từng bước vinh quang xán lạn, cả trong 
đạo pháp đến hầu hết các sinh hoạt từ vật chất đến tinh thần trong cuộc sống với nhiều cam go thử 
thách hàng ngày. 

Qua những dòng tiểu sử tóm lược, được 
biết, Ni Sư Giới Hương sinh quán tại Bình Tuy, 
xuất gia năm 15 tuổi với Tôn Sư Hải Triểu Âm 
(Đại Ninh, Việt Nam). Ni sư đã tu học tại Ấn Độ 
10 năm và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 2003 
tại Irường Đại Học Delhi, Ấn Độ. Hiện đang 
Trụ Trì Chùa Hương Sen, thành phố Perris, 
California, Hoa Kỳ và đang theo học khoa Văn 
Chương tại UCR (University of California, 
Riverside). 





Ni sư thích làm thơ, viết văn và trầm tư về 
Phật pháp. Ni sư thành lập tủ sách Bảo Anh Lạc 
và là tác giả của trên dưới 41 bộ sách giá trị như 
sau : 1/ Boddhisattva and Sunyata - 2/ Bồ tát và 
Tánh không trong kinh điển Pali và Đại thừa - 3/ 
Ban Mai Xứ Ấn - 4/ Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật 
giáo - 5/ Xá Lợi của Đức Phật - 6/ Quy Y Tam 
Bảo và Năm Giới - 7/ Vòng Luân Hồi - 8/ Hoa 
Sự Cô Ngọc Liên tức hoa hậu Bích Liên Tuyết Milwaukee - 9/ Luân Hồi trong Lăng Kính 
Lăng Nghiêm - 10/Nghi Thức Hộ Niệm Cầu 
Siêu - I1/ Sen Nở Chốn Tử Tù - 12/ Nữ Tu và Tù 
Nhân Hoa Kỳ - 13/ Quán Âm Quảng Trần - 14/ 
http://www.huongsenternple.com/index.php/ Nếp Sống Tỉnh Ihức của Đức Đạt Lai Lạt Ma 
buddhistm-in-english/222-ƒarmmous-nonks-and- Thứ XIV - 15/ A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa 
xi6 7 0x0ifee-Bicl- lien phiền não - 16/ Góp Từng Hạt Nắng Perris - 17/ 
Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang - 18/ Tập Thơ 
Nhạc Nắng Lăng Nghiêm - 19/ Chùa Việt Nam Hải Ngoại- 20/ Việt Nam Danh Lam Cổ Tự và nhiều tác 
phẩm khác. Xin mời xem chỉ tiết website: www.huongsentemple.com 


Mời xem bài viết Hoa Hậu Bích Liên của Võ Văn 
Tường, chuyến Anh ngữ của Ni sử Giới Hương về 
Ngọc Liên ở Web Hương Sen: 


Bên cạnh đó, cũng phải kể đến khá nhiều thi kệ do Ni sư sáng tác, được nhiều nhạc sĩ danh tiếng 
phố thành nhiều ca khúc, phần lớn đã được thực hiện thành các dĩa CD rất hay, đem lại cho người nghe 
những giây phút thưởng ngoạn trác tuyệt. 

Với tâm nguyện phát huy ánh đạo vàng, phổ biến văn hóa Việt Nam, xiến dương đạo pháp, cho 
nên ngay từ khi đến Mỹ, với hai bàn tay trắng, Ni sư đã can đảm tự thân thành lập chùa Hương Sen 
tọa lạc ngay trên vùng đất hoang sơ giữa vùng bán sa mạc thuộc thành phố Perris, California. Với tâm 


194 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





nguyện là tạo điều kiện thuận tiện để giúp cho giới nữ tu có một nơi chốn trang nghiêm thích hợp để 
an ổn tu hành, đồng thời, giúp cho các cư dân VN cư ngụ quanh vùng có nơi chốn thường xuyên thờ 
tự và đáp ứng nhu cầu tôn giáo. 

Hiện nay ngôi chùa Hương Sen dù đã được thành hình và đã có cơ may mở rộng thêm phần diện 
tích rộng lớn lên tới 10 mẫu tây, nhưng cũng chính vì vậy mà chùa rất cần đến sự tiếp tay tích cực của 
các giới Phật Từ. 

Với tư cách đồng tu, là những người con thuần thành của Đức Phật, chúng con chân thành tán 
thán công đức và tinh thần duy trì và phát huy văn hóa, đạo pháp của Ni Sư Tiến Sĩ Ihích Nữ Giới 
Hương, trụ trì chùa Hương Sen Perris, chân thành cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Ni Sư Tiến Sĩ 
Thích Nữ Giới Hương. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Miễn Nam California, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang 
Thân kính, 

Sư Cô Tiến Sĩ Phật Học Kinh Tế Bích Liên 
bichliendoctorate@yahoo.com 


.- - 


¿ 7 n %: g- 





Sư cô Ngọc Liên (thứ tư bên phải) đang nhận bằng Tưởng Lục Pháp Viện Minh Đăng Quang 
là ngôi Tịnh Xá đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Westtminster, California 


JỆ co 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sự Giới Hương (thứ tư tử trái) và Sư cô Noọc Liên (hàng đối diện thứ hai tử phải) 
tại Hội Nohị Phật Giáo Liên Hữu, Anaheim, ngày 15/12/2019 


196 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.29. KỶ NIỆM THỜI NIÊN THIẾU CÙNG XUẤT GIA TU HỌC 





Nhân dịp Ni chúng Chùa Hương Sen làm Tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư 
Giới Hương,” từ Hoa Kỳ, Sư Hương tha thiết email gởi thư mời: 

“Dear Chánh Tuệ! Em hoan hỉ góp mặt viết bài cho tuyển tập, lưu vài dòng lưu niệm về chúng ta, 
thương em lắm trong ký ức của huynh đệ, từ thời niên thiếu xuất gia tu học ở Chùa Liên Hoa vào thập 
niên 1980 cho đến nay em làm việc ở văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại IpHCM và Sư Giới 
Hương từ Hoa Kỳ về dạy học ở Học Viện. Sư Hương muốn có em hiện diện trong sách như một nét 
son kỷ niệm thuở ban sơ vào đạo, chúng ta cùng nhau gắn bó tu học dưới tình thương che chở của lôn 
Sư fhượng Hải Triểu hạ Âm, bậc Thầy thế độ khả kính đã khai sinh chiếc nôi Phật Pháp cho vài trăm 
Ni chúng trong đó có Sư Giới Hương (pháp hiệu là Thanh Hương), sư chị Thanh Đức (em gái họ của 
Sư Giới Hương) và Sư Chánh Tuệ.” 


Kính thưa Ni sư Giới Hương, 
cho phép em dùng hai từ thân 
thương “Sư chị” và “Sư em” nhé, vì 
trong trí nhớ của em, Sư chị như 
một người chị ruột trong nhà và 
cả trong đạo. Sư chị rất hiền từ, ít 
nói, yêu thương và dịu dàng, dắt 
đìu Sư em từ lúc mới chập chững 
vào chùa tập sự. lrở lại quá khứ, 
vào cuối năm 1981 em bước chân 
vào làm Điệu, có lẽ em là “Điệu” 
đầu tiên của mái chùa Liên Hoa 
thân yêu vì lúc đó em chỉ mới II 
tuổi. Hình ảnh đáng nhớ trong em 
đã được sống chung liêu (phòng) 





Ni sự Chánh Tuệ (thứ ba từ trái) với Sư chị Thanh Hương (Sư Giới 
và Ni Sự Tâm Thảo (thứ năm từ trái) Hương) my chị Thanh Đức tr =. 
viếng Chùa Hương Sen, SA, ngày 16 tháng 06 năm 2018 tầng gác lửng của chùa. Sư Giới 


Hương là một Sư tỷ có hạnh xả ly 

(theo hạnh khổ hạnh của Tổ Ca Diếp) rất lớn. Chiếc áo vạt hò chị mặc sờn vai và nhiều lớp vá chị vẫn 
cứ mặc. Mỗi người trong chúng chỉ được có 3 bộ đồ vạt khách, chị cũng nhín bớt một áo cho em, nó cũ 
kỹ lắm mà em trân quý biết chừng nào. Chị có xâu chuỗi dạ quang đeo tay, ban đêm Chánh điện tắt đèn 
ngổi niệm Phật, xâu chuỗi của Sư chị sáng lên như hào quang, em thích lắm. Vào thời cơ hàn lúc đó, 
xâu chuỗi là cả một tài sản giá trị lớn của Sư chị mà Sư chị cũng dám cho em để em luôn đeo tay khoe 
đẹp với mọi người và mới chịu ngổi yên cạnh bên các Sư tỷ lớn để niệm Phật. Hồi đó, em rất thích niệm 
Phật thông qua xâu chuỗi của Sư chị, nó sẽ bóng sáng hơn nếu em siêng niệm Phật như lời Sư tỷ dặn. 
Năm 1981-1985, những chuỗi ngày tu học gần bên Thầy ở Liên Hoa, nơi Sư chị lộ rõ nét đặc biệt: 

ít nói, chánh niệm và đi đứng: “Có oai khá sợ, có nghi khá kính” (tức rất oai nghi, nghiêm nghị khả 
kính) nên Thầy giao Sư chị giữ chức Giám Luật trong chùa và Sư chị Giới Hương còn được chọn vào 
nhóm chuyên tu (20 vị) miên mật với pháp môn Thiển “Phản văn văn tự tánh” và được trình pháp với 
Sư cụ Đức Nhuận trong vai vế, chị em mình phải gọi là Sư nội. (Ngài từ Bắc vào và trình pháp ở Chùa 
Vĩnh Nghiêm, Quận 3). Em nhớ thời đó hình ảnh chị rất nhỏ, rất trẻ mà phong thái đỉnh đạt, đi đứng 


197 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





uy dũng không khác vị Ihiểền sư hay Pháp sư mới từ sơn khê xuống núi, Sư chị thật khoan thai, nhẹ 
nhàng và tận tụy mọi trách nhiệm mà Thầy giao phó. Trong mắt em, cho đến tận bây giờ, Sư chị đúng 
là tấm gương sáng về sự miên mật và cố gắng: 
HỌC thì học miệt mài, học cho tới cùng. 
TU thì tu rốt ráo khó ai theo kịp. 

Có thể nói Sư chị Giới Hương chính là tấm gương về cố gắng vượt khó để vươn tới thành công 
trên con đường tu tập, xứng đáng là tấm gương sáng cho đàn em và hàng đệ tử Ni noi gương học tập. 

Tùng bách đã tỏa bóng trên mọi nẻo đường. Mùa Thu tháng 08 năm 2016, Sư Giới Hương trở về 
quê hương Việt Nam với kiến thức khoa học, thế học và Phật học uyên thâm. Sư chị làm đơn xin tham 
gia giảng dạy (Môn Anh Văn Phật Pháp mỗi năm 3 tháng) tại Học viện. Em Chánh Tuệ bây giờ là có 
Tịnh IThất Hải Thanh quận Gò Vấp và đang làm việc tại văn phòng Học Viện và như thế em có dịp liên 
hệ mọi thứ thủ tục, quy định ở Học viện để giúp người chị thương của mình tham gia công tác với vai 
trò Giảng viên Học viện cho tới nay. 

Chị em đã không gặp nhau gần 30 năm. Sư chị đã học trong nước (nào là Cử nhân Phật học tại 
Học Viện của Hòa Thượng Minh Châu, Cử Nhân Văn Chương Việt Nam tại Đại học Tống Hợp...) và 
nước ngoài (Tiến Sĩ Triết Học Ấn Độ, Cử Nhân Văn Chương tại trường Đại học Mỹ, ...). Năm 2016, 
ngày gặp lại Sư chị tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, Sư chị đã thành đạt và trưởng thành, là một vị 
Ni sư trưởng. Ôi! nhìn thành tích trí tuệ nội điển và ngoại điển cũng như sự cống hiến phong phú của 
Sư chị cho giáo dục (viết hơn 40 tác phẩm tiếng Anh và Việt, xây chùa trên 10 mẫu đất ở Mỹ, độ 13 đệ 
tử Ni xuất gia...) em chỉ biết cúi đầu thán phục, chứ không sao theo kịp. VỊ trí là thế, kiến giải là vậy, 
nhưng hai huynh đệ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Sư chị vẫn là chị, toát lên sự giản dị, từ hòa, lân mẫn 
và gần gũi với em nhỏ. Còn em luôn hãnh diện tự hào về người Sư tỷ, tấm gương vượt khó trên con 
đường tu học. 

Rồi mùa Hạ nắng ấm tháng 06 năm 2018, nhân duyên đây đủ, Sư chị làm giấy bảo lãnh em và Ni 
sư lâm Thảo (Giảng viên học viện) qua thăm chùa Hương Sen tại Mỹ Quốc. Dù là đi du lịch và nhập 
hạ cho biết các chùa Mỹ, nhưng Sư chị cũng thỉnh chúng em dạy luật cho chúng Ni Hương Sen với lời 
giải thích đầy thuyết phục rằng: 

“Nhà Phật có câu “Tăng đáo Phật lai, nên quý Tăng, Ni nào có duyên đến chùa Hương Sen, Sư chị 
đều thỉnh thuyết giảng dạy học, để chia sẻ kinh nghiệm tu tập quý báu của những vị đi trước cho đệ tử 
xuất gia cũng như tại gia hậu học, nhất là ở nơi khô căn thiếu Phật pháp này” 

Ai gặp Sư chị là Sư khuyên tu, học, đọc sách, tranh thủ mọi thứ để sống hữu ích, cống hiến, chứ 
không bao giờ để lãng phí nhiều thời gian cho việc ăn ngon, ngủ kỹ, đi chơi... một cách thoải mái như 
chúng em. 

Nhìn mảnh đất rộng lớn 10 mẫu (mẫu Anh tức khoảng 4 mẫu Việt Nam) để chuẩn bị sắp khai 
móng xây dựng chùa Hương Sen, Sư nói rằng: “Ước mơ của Sư tỷ Giới Hương, ngôi chùa này sẽ là nơi 
cư trú tu học cho tất cả các Ni chúng ở nơi đất khách quê người. Sư chị chưa có hoạt động sự kiện gì lớn 
lao để có kinh phí, chỉ thường đi giảng, viết sách và tích lũy. Phật tử biết thì góp sức để cùng xây dựng 
một ngôi Ni viện Phật giáo để đời, để ánh sáng Phật pháp của Đức Thế Tôn được hiện hữu khắp nơi, 
nhất là ở những vùng xa vùng sâu tại Hoa Kỳ này. Chúng em kính cầu nguyện chư Phật gia hộ không 
mau thì lâu lâu một chút cũng có ngày mọi Phật sự của Chùa Hương Sen được viên mãn. Em cảm thấy 
lạc quan và tin tưởng vào sự nhiệm mẫu của Tam Bảo sẽ gia hộ cho Hương Sen, một Ni viện tầm cỡ 
sau này như lòng Sư chị mong muốn. 


198 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Một lần nữa, em thành tâm cầu nguyện Ni sư Giới Hương, người chị gương mẫu của em, mãi 
mãi sức khỏe miên trường để tự thân làm bậc Danh Ni mô phạm, bậc gương mẫu rường cột cho Phật 
pháp trong hôm nay và mai sau, để chúng em và thế hệ tương lai, những vị sẽ và sắp sửa đi học xa nhà, 
xa chùa, xa đất nước noi gương Ni sư, để tương lai Phật giáo có thêm những bậc Ni xuất sắc như Sư chị 
mà em hằng ngưỡng nộ, như chính tên “Giới Hương” của Sư chị vậy. 

Cầu chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni Chúng tại Chùa Hương Sen (California, USA) và Hương 
Sen (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp HCM) thân tâm thường lạc, Phật sự viên mãn, hoàn thành tâm 
nguyện phụng sự Chư Phật và chúng sinh cả trong nước và nước ngoài như tâm nguyện của Ni Sư đã 
và đang rất tỏa sáng. 

Tịnh Thất Hải Thanh quận Gò Vấp, ngày 19 tháng 03 năm 2020, 
Kính bút, 


Thích Nữ Chánh Tuệ 
chanhtue81@gmail.com 





Ni sự Chánh Tuệ dạy luật cho chúng Tỳ Kheo Ni (Sư cô Liên Hiếu, Sư cô Viên Tiến, 
$SC Viên Chân, SC Viên Trang và SC Viên An) tại Chùa Hương Sen tháng 06 năm 2018 


199 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








(ñ VIỆT X&M TR- HỖ CHÍ MEN 


nem HT N TRỊ SỰ 





Từ trái: Ns Chánh Tuệ, Ns Tường Hạnh, Sư cô Giới Viên, Ns Giới lương, 
Ni sự Thông Tịnh (chị ruột của NS Chánh Tuệ) và Ns Thanh Nhã, 
tại Hội Nohị Phật Giáo, TpHCM, ngày 03 tháng 11 năm 2018 





Từ trái: Ni sự Thông Tịnh, Ns Thanh Nhã, Ns Tường Hạnh, Ns Giới Hương và Ns Chánh Tuệ 
cùng các đệ tử nhí, tại Tịnh Thất Hải Thanh, quận Gò Vấp, ngày 03 tháng 11 năm 2018 


200 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


3.30. LỒI PHI LỘ ĐẾN NI SƯ GIỚI HƯƠNG - MỘT VIÊN NGỌC QUÝ 


Nam Mô Bổn Sư Ihích Ca Mâu Ni Phật 

Trước hết xin tri ân Ni Sư Giới Hương đã tha thiết mời đóng góp đôi dòng trong tuyển tập về 
cuộc đời 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni Sư. 

Năm 2004, nhớ lại tại Đại Hội Phật Giáo Sakyadhita - Những Người Con Gái Của Đức Phật 
(Sakyadhita International Association of Buddhist Women), lần thứ 8 được tổ chức Tại Nam Hàn 
(Korea), đó là lần đầu tiên chúng tôi có duyên gặp nhau. Ni giới Việt Nam và Ni giới từ các nước trên 
thế giới có dịp sinh hoạt thành một đoàn thể trong một tuần lễ. Ni Sư Giới Hương và một số Ni Sinh 
đang du học tại Ấn Độ đã đóng góp một số bài tham luận về Phật Giáo Việt Nam trong đại hội. Nhờ 
vậy, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau suốt thời gian đó. 





Năm 2005, chúng tôi một lần nữa gặp lại khi Ni Sư Giới Hương đi thăm viếng các Chùa, Tu Viện, 
Thiền Viện tại San Diego. Lúc nây chúng tôi được biết Ni Sư Giới Hương sang Hoa Kỳ và được Hòa 
Thượng Thích Mãn Giác cử Trụ Trì Chùa Phước Hậu, tiểu bang Wisconsin. 

Năm 2010, Ni Sư Giới Hương về Nam California đi học ở trường Cao đẳng Riverside và thành 
lập đạo tràng, xây dựng Chùa Hương Sen. Irong khoảng thời gian nấy, chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ 
và sinh hoạt chung như tham dự các Đại Lễ, An Cư Kiết Hạ v.v... 


Ni Sư Giới Hương là một người rất tinh tấn về mặt giáo dục, Ni Sư chịu khó viết sách, dịch sách. 
Trong ấn tượng của bản thân tôi hình ảnh gặp gỡ với Ni Sư thì hình như lúc nào trên tay của Ni Sư 
cũng cầm cây viết và quyển tập. Ghi nhận tất cả những sự kiện, rồi ngay trong ngày liền có những bài 
viết tường trình các sinh hoạt. Ni Sư sinh ra với sẵn nghiệp cầm viết, nên Ni Sư là một trong những Ni 
trẻ có đóng góp rất nhiều tác phẩm cho Phật Giáo. Là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị như “Bồ 
Tát và Tánh Không trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa, “A Hàm: Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiên Não, 
“Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang” v.v... Ngoài là tác giả nhiều đầu sách, Ni Sư còn sáng tác nhạc, phát 
hành nhiều băng, dĩa. 

Chúng tôi rất thán phục tỉnh thần năng nổ, ý chí kiên định của Ni Sư về phương diện sáng tác. 
Dù Pháp sự xây dựng đạo tràng, hoằng pháp, giáo dục của Ni Sư rất bận rộn, nhưng những việc đó 
không hề làm sao nhãng việc sáng tác. Ni Sư thường xuyên cho ra đời những tác phẩm mới không 
ngừng nghỉ mỗi năm. 

Được hân hạnh đóng góp vài dòng trong tuyển tập này, chúng tôi xin mượn cơ hội bày tỏ sự thán 
phục về Ni Sư Giới Hương trong sự nghiệp sáng tác. Ni sư như viên ngọc quý trong Phật giáo. Tĩnh 
tấn, kiên định cho hướng đi hoằng pháp của mình bằng phương tiện thành lập Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 
Xin tri ân sự đóng góp của Ni Sư làm hãnh diện cho Ni Giới Phật Giáo Việt Nam. 

Đặc biệt giới thiệu (Lời phi lộ) đến quý đọc giả quyển Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp 
Của Ni Sư Giới Hương. Quý vị hãy đọc để trải nghiệm những øì chúng tôi đã giới thiệu về Ni Sư. 

Kính chúc Ni Sư luôn dõng mãnh trên con đường hoằng pháp lợi sinh. 


Tịnh Xá Noọc Hòa, San Jose, ngày 03 tháng 05 năm 2020 
Thân kính, 


1ỳ Kheo Ni Tiến Liên 
ngochoatemple@gmail.com 


201 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





=—. 


sử 
Ẵ 


Ủ `. ` 
Z Ï)N _ÍA RE?) (đà „w» Đụ 
tr xe Í lý ä =— ñ D | li | 





Ni sự Giới Hương (phía phải) và Ni sự Tiến Liên (phía sau) khất thực 
tại Tổ đình Minh Đăng Quang, trong trùa Hạ 27/07/2013 


: ờ 





À2. #` 


¬ 


Ni sự Giới Hương (quỳ hàng hai bên phải) và Ni sự Tiến Liên (hàng hai bên trái) 
tụng kinh tại Chánh điện Tổ đình Minh Đăng Quang, trong tua Hạ 27/07/2013 


202 


Phần IV 





40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.1. THẬT LÀ MỘT DUYÊN LÀNH MAY MẮN CHO CHÚNG CON 





Chúng con là đệ tử xuất gia của Sư phụ Giới Hương gồm IKN Viên Bảo, TKN Viên Như, Thức 
Xoa MaNa Viên Hiếu, Viên Quý, Sadini Viên Hậu, Viên Phương, Viên Hoàng, Viên Từ và Viên Đàm... 
được duyên lành may mắn xuống tóc thế phát xuất gia và tu học với Sư phụ Giới Hương ở Chùa Pháp 
Quang (VN) và chùa Hương Sen (USA). Vì bịnh duyên và muốn an tĩnh chuyên niệm Phật lúc cuối 
đời, nên chúng con đã xin phép rời chúng và ở thất riêng. Tuy ở thất riêng nhưng tâm niệm chúng con 
lúc nào cũng hướng về công hạnh của Sư Nội Hải Triều Âm và Sư phụ mà tinh tấn tu tập. 

Nay nhân dịp Sư phụ làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 năm Tu Học và Hoàng Pháp, chúng con thành 
tâm hướng về ngôi Tam Bảo Chùa Hương Sen, SA, kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư 
phụ có đầy đủ đại hùng, đại lực, đại bi và đại trí để vượt qua mọi khó khăn thử thách hầu đạt được mục 
đích cao cả của Phật pháp: “Trên thành Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh” 


Chúng con thành tâm kính lễ. 


Mùa Đông tại Tịnh Thất Phước An, Wisconsin, 20/12/2019 
Cấn bút, 


TKN Viên Như và chư huynh đệ 





TKN Viên Như ngối bên phải và Sự phụ Giới Hương đang giảng pháp 


205 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





- ii 0), M6: dĩ h d”p Â Ừ 


-  xâh. M-. 


- 


TKN Viên Bảo (đứng phía bên trái) 


và Sư phụ Giới Hương 





Thúc Xoa Ma Na Viên Quý (đứng phía bên trái) 
và Sử phụ Giới Hương 





TXMN Viên Quý 


206 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Sadini Viên Đàm 





Sadinmi Viên Từ 


207 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.2. ƠN THẦY! 





Trong cuộc đời này, từ khi chúng ta sinh ra và lớn lên, ngoài cha mẹ là hai bậc sinh thành cho 
ta thân thể này thì thầy cô là người truyền cho chúng ta ngọn đèn của tri thức. Vì vậy việc giữ gìn 
truyền thống Tôn Sư trọng Đạo là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam và tất cả mọi người trên thế 
ĐIỚI. 

Ông cha ta có những câu nói: “Uống nước nhớ nguồn” “Tôn Sư trọng Đạo? “Một chữ cũng là 
Thầy nửa chữ cũng là Thầy, "Không Thầy đố mày làm nên,... Những câu ca dao, tục ngữ này khiến 
dòng kí ức hoài niệm về thầy cô rất thân thương và không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Khi còn cái 
tuổi cắp sách đến trường, hình ảnh quen thuộc và gần gũi là bóng dáng của thầy cô trên bục giảng trao 
truyền kiến thức cho thế hệ tương lai, học trò cặm cụi học bài và những cánh phượng đỏ thắm rơi đầy 
trên những hàng ghế đá, sân trường mỗi khi hè về,... Những hình ảnh đó đã đi vào trong thơ ca, in sâu 
vào trong trái tim mọi người như là bài “Bụi phấn” hay “Mong ước kỷ niệm xưa, mỗi khi vang lên làm 
cho tâm ta bối hổi, xao xuyến. Đó là nói về những người thầy thế gian. Hôm nay, tôi sẽ nói đến vị thầy 
xuất thế gian (Thầy tu), đặc biệt Sư phụ Giới Hương, người đã dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời để 
đem lại hạnh phúc, an lạc cho mọi người. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào bước chân vào chùa với bao nhiêu bỡ ngỡ thế mà 
tôi đã ở chùa hơn mười năm. Đời người không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Cuộc đời 
giống như một giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vào chùa đi tu, sống một cuộc đời vô 
ưu, không phải lo toan, bôn ba, tính toán, hơn thua được mất trong kiếp con người. Tối ngày chuyên 
sống trong sự thanh tịnh thân khẩu ý, ăn chay, tụng kinh và học kinh Phật để khai mở trí tuệ. Được 
như vậy là nhờ ơn đức cao dày và lòng từ bi độ sinh rộng lớn của nhiều Ân sư, trong đó có Sư phụ 
Giới Hương. 

Từ ngày tôi chọn con đường ởi cho chính mình là xuất gia, tu tập không phải là vì chán đời, trốn 
nợ hay thất tình, như phần nhiều mọi người đều nghĩ. Ngày tôi đi tu cả xóm bàn tán xôn xao với ba 
mẹ rằng: “Tại sao con gái ông bà đang làm ăn lại bỏ đi tu?” Họ nói rằng: “Con ông bà bạc nhược, trốn 
đời vào đạo, núp bóng từ bí nhưng họ đâu hiểu được rằng, mình đi tu là hảo tâm xuất gia, vì đã nhận 
chân ra cuộc đời vô thường, kiếp sống mong manh, hạnh phúc thế gian là tạm bợ. Vậy nên có câu hát: 
“Đường thương đau, đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người: Đúng thật là như vậy, tuy tuổi 
đời tôi chưa lớn nhưng sự trải nghiệm với cuộc đời của tôi thật rất thấm thía. Vì đã trải qua bao nhiêu 
nghịch cảnh đau thương và thăng trầm mà tôi đã nhận ra cuộc đời là bể khổ. Tôi muốn thoát ra cái 
khổ luôn kìm hãm con người trong cái sanh, già, bệnh, chết, và tìm đến hạnh phúc xuất thế bao năm 
qua. Tôi chưa bao giờ ân hận khi cạo bỏ mái tóc xanh và những bộ đồ đẹp, để khoác trên mình chiếc 
áo nâu sòng bình dị và nhẹ nhàng. Được như vậy là nhờ ơn tế độ của nhiều Ân sư, trong đó có Sư phụ 
Giới Hương. 

Bao năm qua, ngày nào trong tâm tôi luôn gọi Người bằng hai từ trìu mến và đây thân thương 
“Sư phự. Là người Thầy mà bao năm qua tôi luôn ngưỡng mộ và quý kính. Vì Người luôn có tấm lòng 
bao la, dùng nhiều phương tiện thiện xảo mang hạnh phúc đến cho mọi người và chỉ cho họ con đường 
ánh sáng và chân lý Phật Đà, hướng dẫn cho mọi người biết tu nhân tích đức, biết làm lành tránh ác, 
biết ha bóng tối bước ra ánh sáng, từ nẻo tà bước vào đường chánh, từ mê lầm bước đến giác ngộ. Nên 
bao nhiêu năm qua, dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Giới Hương, rất nhiều người chìm trong bóng tối 
vô minh đã biết quay về ánh sáng, biết tu học để đạt được hạnh phúc. 


Đức hạnh của người có thể hiểu qua bài kinh Pháp Cú diễn tả như sau: 


208 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





“Hương của các loài hoa, 
Không thể bay ngược gió, 
Gương của người đúc hạnh, 
Ngược gió khắp tung bay”. 

Vì thế, bao năm qua con luôn cố gắng, nỗ lực tu học để không phụ lòng của Người. Có những lúc 
huynh đệ chúng con vì là tuổi trẻ nên thường có những sai phạm, tính tình hơi lỗ mãng, làm việc theo 
bản tính, nhưng khi biết sai và sám hối thì Người luôn nở nụ cười từ bi tha thứ những lỗi lầm. Người 
nói: “Con người ai cũng có sai lầm, nhưng biết sai mà sửa thì vẫn là người tốt. 

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng 
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền”. 

Nếu đẫng sinh thành đã cho con hình hài, thì Sư phụ là người cha thứ hai bỏ nhiều công sức, tâm 
huyết, rèn luyện giáo dục những điều hay lẽ phải, huấn luyện con trở thành người có đạo đức, tri thức. 
Vâng! Kính lạy Sư phụ. Thầy luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tương lai con. Hình bóng 
Sư phụ sẽ mãi mãi là người dẫn lối đưa con đến bến bờ hạnh phúc. 


Ơn Thầy thật rộng lớn và bao la. Thầy đã cho con tri thức và hướng dẫn đạo đức để con biết cách 
làm một người có giá trị trong đạo và ngoài xã hội. Ân nghĩa đó hết sức lớn lao mà bậc Đại Giác gọi 
là Ơn Sư Trưởng, còn lớn hơn ơn của hai đấng sinh thành. Con luôn ghi nhớ trong tim mình ơn đức 
ấy: “Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy” Dù có đôi lúc Sư phụ đã rầy la con, nhưng con vẫn 
suốt đời kính trọng Sư phụ. Con nhớ lắm những lời Sư phụ dạy “Nếu kính trọng Sư phụ một thì phải 
kính bậc Đại Giác gấp ngàn lần.” 

Con nguyện đem đạo lý và tri thức mà Sư phụ đã dạy con hướng dẫn lại cho thế hệ sau. Con sẽ 
cố gắng cống hiến hết sức để tâm huyết của Sư phụ (phát triển kinh sách, nhạc Phật, bài giảng, chùa, 
chư Ni chúng) không ngưng lại, ngắt đoạn nửa chừng. Con luôn mong muốn đem lý tưởng, đạo lý của 
Sư phụ truyền bá rộng mãi về sau. 


Tình yêu thương của Sư phụ là một món quà vô giá mà con và các huynh đệ đã nhận được. Cung 
kính tri ân Sư phụ. Từng ánh mắt, nụ cười của Sư phụ đã để lại trong con những tình cảm mà mai sau 
khi con đi xa sẽ trở thành một phần trong ký ức của cuộc đời. Giữa dòng đời đây dẫy những chướng 
duyên não phiền, con đang cảm thấy rất lạc lõng bơ vơ, giống như chuyến tàu một chiều lao về phía 
trước mà người lái tàu không còn làm chủ được tay lái. Cần lắm đôi bàn tay chở che của bóng đại thọ 
và Sư phụ đã đến bên con, mang đến bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ về một ngày mai tươi sáng. 
Mặc dù bây giờ Sư phụ và con cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng lúc nào con cũng thấy Sư phụ ở 
bên cạnh con. Và con sẽ luôn nhớ về bóng dáng của một vị Sư phụ cao cả, sống trọn vẹn cả một đời cho 
đạo pháp, con sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện mà Sư phụ hằng mong đợi. 


Con mãi nhớ bóng hình ân sưi 


Cuối cùng, con kính ghi một vài dòng tâm sự thay cho muôn vạn những điều con muốn nói về 
Người Thầy vĩ đại của chúng con. 


Trường Đại Học Kelaniya, Tích Lan, ngày 12/12/2019 
Con thành tâm kính lễ, 


TKN Viên Quang 
vienquangsakya@gmail.com 


209 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Sự cô Viên Quang (đứng chính giữa) với các bạn Tích Lan 





Sự phụ Giới Hương (trái) và Viên Quang (phải) 
Học Viện PGVN, cơ sở 1, Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận 


210 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Viên Quang tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học (11/2018) cùng Sư phụ Giới Hương 


211 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.3. KÍNH ĐẾN SƯ PHỤ GIỚI HƯƠNG 
Thích Nữ Viên Tuệ 





Sư Phụ thương kính, 


Năm 2011 con đến Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam, được Sư phụ xuống tóc xuất gia 
cho con, đến nay đã được 8 năm. Nhờ Sư phụ, con có chỗ ở để nương thân tu tập niệm Phật và làm 
công quả phụng sự Tam Bảo. Thấm thoát con đã thọ Tỳ kheo ni được 4 năm (từ năm 2015) và được Sư 
phụ giao cho trọng trách thay Sư phụ trông coi chùa Hương Sen, Việt Nam, đã gần 8 năm rồi, nay sẽ 
trao lại cho Sư cô Viên Khuông (là cháu của Sư phụ) sẽ trông coi chùa Hương Sen thay Sư phụ và con. 


Nam nay con 64 tuổi (sanh 1956) cũng đã lớn tuổi, con lo niệm Phật nhiều hơn để về với Phật. 
Con nguyện sẽ tỉnh tấn tu hành niệm Phật để không phụ lòng Sư phụ đã dẫn dắt cho con đi đến con 
đường tỉnh giác, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và giải thoát viên mãn. 
Con thành tâm đê đầu đảnh lễ tri ân Sư Phụ. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Chùa Hương Sen, Bình Chánh ngày 27/10/2019 
Thành kính đảnh lễ, 


Đệ tử TKN Viên Tuệ 
thichnu_ vientue@yahoo.com 





Đệ tử Tỳ kheo nỉ Viên Tuệ (ngôi thứ ba bên phải) vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 
tại Chùa Hương Sen Temple, Bình Chánh, Việt Nam 


D2, 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Đệ tử Tỳ kheo ni Viên Tuệ quỳ và sư phụ Giới [ương đứng chụp vào tháng 10 2019 
tại Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam 





k.k 


Đệ tử Tỳ kheo ni Viên Tuệ qu) (bên phải dưới cung) vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 
tại Chùa Hương Sen, Bình Chánh, Việt Nam 


21 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.4. CHỐN NƯƠNG VỀ! 





Giữa cuộc đời với vô vàn những điều tham lam và đố ky này, chúng con chính là tù nhân của 
sự tranh đua không ngừng nghỉ. Guồng xoáy của danh vọng cứ cuốn chúng con đi mãi, tâm hổn của 
chúng con cũng bị giam cẩm trong suy nghĩ xấu xa và ích ký. Chúng con cứ bước đi mà không tìm thấy 
được nguồn ánh sáng cho cuộc đời mình. Như những kẻ lạc đường trong đêm tối đến lúc mệt mỏi và 
kiệt sức, dừng chân lại chúng con tự hỏi rằng: 

Tìm đâu ra ánh sáng chân lý giữa cuộc sống tăm tối? Tìm đâu con đường giữa muôn ngàn lối rẽ? 
Và rồi... 

Người đã đến cho con niễm thương mến 
Như thái dương soi rọi khắp ngàn phương 
Từ trái tìm ngã chấp thiếu tình thương 
Đưa con thoát khỏi vòng vậy ích kỷ 

Dù lốc xoáy cuộc đời có thể cuốn phăng đi tất cả, Sư Phụ đã chiếu sáng cuộc đời chúng con bằng 
ánh mặt trời chân lý. Người đã cho chúng con một tổ ấm tâm linh, trong đó có đạo tình thiêng liêng 
ấm áp. Sư Phụ đã cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một đôi tay biết sẻ chia giữa biển đời 
mong manh và tạm bợ. 


Gặp được Người là một điều may mắn nhất mà cuộc đời này chúng con có được, những phiền 
não hơn thua dừng lại ở đó. Đến bên Người chúng con thấy bình yên đến lạ. Ngẫm lại cha mẹ cho 
chúng con hình hài này nhưng chính Sư Phụ là người sinh ra chúng con thêm 1 lần nữa, dìu dắt chúng 
con về với bến bờ giác ngộ cao siêu. Chúng con như những đứa trẻ lang thang không nhà bỗng vỡ òa 
khi bắt gặp được nơi nương tựa. Nơi đó Sư Phụ chính là người Mẹ, cùng mang trong tim lý tưởng của 
Phật, sống bằng chân lý của Phật và thở bằng niềm tin của Phật. 

Chúng con mò mẫm từng bước chân với sự dẫn dắt của Sư Phụ, thấy rằng cuộc đời thật may mắn 
khi có Người ở bên. Thế mới biết tình Thầy bao la chẳng thể nào đong đếm, ngưỡng vọng về Người 
chúng con cảm nghe cả vũ trụ từ ái mênh mang. 

Cả cuộc đời Sư phụ đã trải qua biết bao vất vả để truyền cho mọi người nguồn sống tâm linh 
mãnh liệt. Lừ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những lý tưởng cao xa nhất. Cuộc đời Người là 
những bước chân không bao giờ ngơi nghỉ ngược xuôi khắp nơi. 

Dù bao nhiêu vất vả bao nỗi lo toan, nhưng từ Sư Phụ vẫn tỏa lan niềm bình an đến lạ. Như người 
nghệ sĩ cất lên khúc nhạc không tên mà những ai đến gần đều cảm nghe thanh thoát cõi lòng. Như mặt 
đất bao dung, như trụ đá kiên trì, Sư Phụ đón nhận tất cả, từ tấm thân mảnh khảnh của người toát ra 
một dũng lực đặc biệt, một ý chí ngút trời, một tư tưởng vượt thời gian, một lòng từ vô bờ bến. Đạo 
hạnh của người từ ánh trăng sáng, từ mặt hổ trong cho chúng con đời đời ngưỡng vọng. 

Cuộc đời ấm lạnh qua mau, đất trời hết Đông lại sang Xuân, vạn vật xoay vần trong những đổi 
thay vô thường, nhưng lòng tôn kính lên bậc Ân sư là mãi mãi không lay chuyển. Một khoảnh khắc 
cũng là thiên thu, một lân là đệ tử Sư Phụ xin mãi mãi theo người vô lượng kiếp. Và dù ở kiếp nào với 
thân phận nào chúng con cũng nguyện lòng xin được 

Cùng Thầy qua những gian lao 
Chung xây chân lý cho đời 
Phật từ soi sáng trên cao 
Trung kiên niềm tin đi tới... 


214 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Chúng con cũng xin nguyện cùng nhau chung tay đoàn kết để xây dựng một thế giới an lành 
hạnh phúc, chốn quay về thánh thiện như Sư Phụ ước mơ. 


Đến ơn Thây con nguyện tỉnh tấn 
Khi gian nan kiên nhẫn bước qua 
Hoặc khi cám dỗ hiện ra 
Nhớ Thấy nên quyết tránh xa lỗi lầm 
Gương mặt Thây nụ cười từ ái 
Dáng hình Thây thư thái trang nghiêm 
Chúng con dâng trọn trái tim 
Kính thương Thây cả nỗi triểm trùng khơi. 


Đầu Đông Hương Sen tháng I1 năm 2019 
Con kính lễ, 
TKN Viên Tiến 
vientiensakya@gmail.com 





Sư cô Viên Tiến đang cắt cam cúng Phật 


212 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








S cô Viên Tiến (ngoài cùng bên trái), sự phụ Giới Hương và Diệu Âm 
đưới hoa đào đỏ của Philadelphia 


216 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.5. ĐỆ TỬ XUẤT GIA ĐẦU TIÊN CỦA SƯ PHỤ Ở CALIFORNIA 





Kính thưa Sư phụ, 

Sư Phụ thân yêu nhất của con. 

Năm 2010 con may mắn được biết Sư phụ sau khi gia đình con trải qua bi kịch, khi người bạn đời 
của con qua đời. Khi gặp Sư phụ, Người đã là một vị Đạo sư vĩ đại trong việc hướng dẫn con hướng 
đến con đường Phật pháp. Với sâu thẳm trong trái tim, con thực sự cảm ơn Sư phụ đã mang đến niềm 
vui tỉnh thần cho con và dẫn dắt con vào đạo thọ 5 giới, rồi xuất gia thọ 10 giới Sadini, được trở thành 
một đệ tử xuất gia đấu tiên của sư phụ in California. Rồi sau đó, con được tiến bước học pháp của giới 
Thức Xoa Ma Na Giới và bắt đầu năm 2017 con được thọ giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni giữ 348 giới và cùng 
an cư kiết hạ với chư Ni chúng. 

Tâm hồn con đã trở nên mạnh mẽ hơn và thoát khỏi mọi căng thẳng từ cuộc sống hàng ngày này. 
Con cảm ơn Sư phụ của con, đã hóa độ hướng dẫn con di theo con đường giải thoát cùng với Sư phụ. 

CâuPhật gia hộ cho Sư phụ cùng chúng con hoàn thành ước nguyện giải thoát. 

Con thành tâm đảnh lễ Sư phụ 3 lạy. 

Chùa Hương Sen, ngày 10/11/2019 
Kính lạy tam bái, 
Đệ tử Tỳ kheo Ni Viên Chân 
baosen777@gmail.com 





Bên trái: Sư cô Viên An, Sư cô Viên Chân, Sư phụ Giới llương, 
Hòa thượng Minh Hồi, Sư bác Bảo Liên và một sư cô đệ tử 


đi 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Tế, 'Tr. 


lá. 
T1 -- )..Ð 
_ 


In 0U 8 








Sự cô Viên Chân (cẩm nón lá, đứng thứ ba), Sư phụ Giới Hương, 
Hòa thượng Tịnh Từ và quý sư cô đệ tử, Chùa Hương Sen năm 2017 





.vV 7" 


Sự cô Viên Chân (trộn xi trăng). 
Thây Thiên Đức và Sư phụ Giới Hương đang làm đường thiên hành lá sen 


218 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Sư cô Viên Chân đi trước nang khay lễ 


Z1 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.6. VUI ĐƯỢC LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÙA HƯƠNG SEN 





Sư phụ thương kính, 


Con là Sean, pháp danh Viên Bảo Luân, sinh năm 2012, năm nay 7 tuổi. Con rất vui khi được 
sống ở chùa Hương Sen với sư phụ và sư cô Viên Chân (bà ngoại của chúng con) từ khi con sanh ra đến 
nay. Khi con được 6 tháng, sư phụ đã quy y cho con. Cả gia đình con theo sư phụ và bà. Con rất thích 
sống ở chùa và được đi học ở trường Columbia Elementary School, Perris. 


Kính chúc sư phụ và bà luôn an vui và che chở cho chúng con. 


Năm tới, ngày 1 tháng 1 năm 2020, 
Thương sư phụ và bà, 


Viên Bảo Luân 





Viên Bảo Luân (2 tuối) đang tráng xi trăng năm 2013 


220 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Leo ghế cho cao để xây cam cho chùa 





Viên Bảo Luân (7 tuối) chụp tháng 11 2019 


2 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Sư phụ thương nhớ, 

Con là Serenity, pháp danh Viên Bảo Hương, sanh năm 2010, năm nay 9 tuổi. Con thường theo 
bà để ở chùa và đi giảng pháp với sư phụ. Quý thầy cô và quý bác Phật tử rất thương con vì con xinh 
xắn trong bộ đổ vạt khách màu lam và đeo nhiều chuỗi của Phật. 





Bé Viên Bảo Hương lúc 2 tuổi (năm 2012) 


Con là đệ tử nhí quy y với sư phụ ở California. lên nhà chùa của con là Viên Bảo Hương. Mẹ 
là Viên Bảo Sen. Hương+ Sen = Hương Sen lIemple. Chúng con rất vui được là một phần của chùa 
Hương Sen. 


Con chúc mừng sư phụ và bà sống lâu nha. 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Thương Sư phụ và bà, 
Viên Bảo Hương 


22 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Ỷ 


Viên Bảo Tuệ 5 tuổi (phải) và Viên Bảo Hương 2 tuổi (trái) 








Sư phụ Giới Hương đang dạy bé Viên Bảo Hương (2.5 tuổi) chắp tay chào quý Phật tử 


2 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Viên Bảo Hương 4 tuổi và chó Mimi 


Thưa sư phụ, 


Để kỷ niệm 40 năm tu tập và hành đạo của sư phụ được coi là một sự kiện hiếm hoi và quý giá 
chỉ đến với những người mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trên đường tu học. Sư phụ là bậc thầy 
gương mẫu cho nhiều người và là bậc rường cột trong Phật pháp. 

Vào năm 2010, con rất hân hạnh được biết sư phụ là một người từ bi đã tiếp nhận gia đình con 
sau khi thân phụ của con qua đời và hướng dẫn chúng con hướng đến con đường phật pháp để vơi đi 
nổi buồn của sự mất mát vô thường. Con đã học được rất nhiều từ sư phụ và quan trọng nhất là con đã 
trưởng thành về mặt tâm linh khi có cơ hội sống trong chùa. Irong thâm tâm con thực sự cảm ơn sư 
phụ và rất may mắn được đến chùa Hương Sen. 


Trong tất cả những øì sư phụ làm, con thấy rằng sự hiện diện của sư phụ rất hữu ích và cần thiết. 
Con hy vọng chùa Hương Sen ngày một phát triển và chúng con được học đạo giải thoát với sư phụ 
nhiều hơn nữa. 
Nguyện mãi mãi là những đệ tử của sư phụ, 
Chùa Hương Sen, ngày 01/01/2020 
Trân trọng, 


Viên Bảo Sen (mẹ của hai bé nhí) 
baosencolvil@yahoo.com 


224 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.7. SƯ PHỤ ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC, ĐẠI TỪ BI 





Kính Sư phụ thương nhớ, 


Vừa nhận được tin nhắn của Sư phụ từ Việt Nam gởi về chùa Hương Sen, Hoa Kỳ, mời viết bài 
cho tuyển tập Anh- Việt để kỷ niệm “40 năm tu học và hoằng pháp của Sư phụ Giới Hương” Con thầm 
lầm nhẩm Sư phụ tu học được 40 năm rồi mà còn trẻ và rất giỏi. 


Sư phụ có kiến thức Phật pháp sâu rộng (Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ), Sư phụ đã đạt được Thạc 
sĩ văn chương Anh tại Hoa Kỳ. Và Sư phụ đã dùng hai thứ tiếng Anh-Việt để viết và xuất bản hơn 20 
cuốn sách bằng tiếng Việt và 10 đầu sách bằng Anh ngữ cùng nhiều tác phẩm dịch thuật để hoằng pháp 
cho người Việt tại Mỹ. Đồng thời, dạy học cho Tăng Ni sinh tại trường Đại Học Phật giáo học ở Việt 
Nam - mỗi năm 4 tháng - cũng như giảng pháp cho quý Phật tử ở nhiều nơi trên thế giới bằng tiếng 
Anh và Việt. 

Con nhớ lại lúc con chưa xuất gia, mỗi cuối tuần con thường về chùa Phật Tổ để tu tập. Vào một 
cuối tuần nọ, sau khi nghe giảng, Sư phụ đã tặng cho mỗi người một bộ gồm 2 quyển A Hàm rất dày. 
Sau đó, con nghe các Phật tử xì xào “Ni sư Giới Hương còn trẻ tuổi mà giảng Pháp rất hay, đúng là tuổi 
trẻ tài cao. Vừ đó, con cũng ngưỡng mộ Sư phụ. Rồi nhân duyên đến, con xin xuất gia và làm đệ tử của 
Sư phụ vào năm 2014. 

Sau khi xuất gia, được làm đệ tử Sư phụ, con càng cảm phục Sư phụ nhiều hơn nữa. Ihân nữ một 
mình mà dám đứng ra lập chùa ở nơi hoang vắng, thuộc vùng bán sa mạc, thời tiết ngày nắng nóng 
cháy da, đêm thì vắng vẻ không một bóng người và rất lạnh, trơ trơ trong đêm khuya, chỉ có một căn 
nhà nhỏ, xung quanh không có hàng rào và có tiếng chó tru hằng đêm, nghe lạnh đến rợn cả da gà. Đã 
có lần chó sói vồ bắt chó nhà ăn thịt ngay tại chỗ vào buổi chiều tối (Sư phụ thật là đại hùng!) 


Càng ở gần Sư phụ con càng thán phục. Sư phụ rất tháo vác, vừa tiếp tục học đại học ngành văn 
chương Anh, vừa điều hành chùa, vừa chăm lo cho các đệ tử xuất gia chúng con rất kỹ. Sư phụ dạy 
cho chúng con học giới luật, cách đắp y và đọc y để phân biệt được các loại y, dạy sử dụng chuông mõ 
và không bỏ sót bất cứ một cơ hội nào; hoặc khi có các Ni sư hoặc Sư cô về chùa, Sư phụ đều nhờ các 
Ni sư hoặc Sư cô khảo bài hoặc giảng dạy thêm về Phật pháp và giới luật cho chúng con. Đến những 
ngày lễ lớn trong năm, Sư phụ đều một tay sắp xếp mọi việc cho mọi người, từ việc mở khóa tu gồm 
có giảng Pháp, chương trình tu tập cho đến chuẩn bị thức ăn, nước uống, trang hoàng từ trong chùa 
ra đến sân vườn. Đã có lần một vị Tăng đến thăm chùa Hương Sen vào ngày lễ lớn, đã phát biểu “Ni 
sư Giới Hương chỉ đạo trong chùa như một vị nữ tướng” Quả thật không sai! Mỗi khi Sư phụ giao 
việc cho một người nào, Sư phụ rất chu đáo, dặn dò kỹ lưỡng, có lẽ vì ba chị em chúng con (Viên Chân, 
Viên Trang và Viên An) đều trên 60 tuổi, Sư phụ cẩn thận viết ra giấy những việc cần làm, để chúng con 
làm theo cho khỏi quên. Sư phụ thương yêu và chăm sóc ba chị em già chúng con rất tận tình. Người 
nào bắt đầu ho hoặc có vẻ mệt mỏi là Sư phụ bắt phải uống thuốc liên, thậm chí Sư phụ còn lấy thuốc 
và nước đưa tận tay cho uống hoặc bảo đi nằm ngủ, nghỉ ngay lập tức, không cho làm bất cứ một việc 
gì nữa. Một điều con thẩm kính phục Sư phụ nữa là ban ngày đã bận rộn mà ban đêm, đêm nào cũng 
như đêm đó, sư phụ vừa hoàn tất các bài tập ở đại học, mà những loại bài này rất dài, khó và nhiều, còn 
viết bài đăng trên các tờ nguyệt san của Phật pháp Chánh Pháp, Người Đưa Tìn, Giác Ngộ, Đạo Phật 
Ngày Nay... hoặc dịch bài từ Anh sang Việt và Việt sang Anh cho đến 1-2 giờ sáng mới đi nghỉ. Sáng 
sớm hôm sau, nghe tiếng chuông công phu khuya là lại thấy Sư phụ đã dậy rồi. Không những thế, vào 
những ngày bận rộn, Sư phụ thức trắng đêm không ngủ để viết và soạn bài theo yêu cầu của các chùa ở 
các tiểu bang xa mời Sư phụ về giảng. Sư phụ làm việc nhiều như thế, con sợ Sư phụ sẽ không giữ được 


226 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





sức khỏe, sẽ ngã bệnh. Con đề nghị Sư phụ nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe nhưng lần nào cũng như lần 
nấy, Sư phụ cũng nói để an ủi con “Lên máy bay, Sư phụ sẽ ngủ, bây giờ tranh thủ làm” Sư phụ thật là 
khỏe, chúng con thật mừng và thường nói nhỏ với nhau rằng sư phụ thật là đại lực. 

Riêng con liên tưởng đến câu Đại Hùng,Đại Lực, Đại Từ Bi trong Kinh Lăng Nghiêm. “Đại Từ 
Bí” ư? Thì khỏi phải nói, Sư phụ không cố ý nuôi thú vật nhưng có một số phật tử dọn nhà đi qua tiểu 
bang khác, hoặc có người bệnh cần phải nằm bệnh viện lâu ngày nên đem các chú chó, nhỏ có, lớn có, 
lên chùa gởi nuôi dùm; thế là chùa có được 5, 7 chú chó. Sư phụ cho làm chuồng lớn, thoáng và sạch, 
đầy đủ tiện nghi, có chỗ nằm ngủ riêng, đầy đủ mền dày đắp ấm cho mùa Đông, mùa Hè thì thường 
xuyên cắt lông và tắm rửa, thức ăn cho các chú “đệ tử nhÍ” thì chính Sư phụ đi mua, lựa những loại thức 
ăn ngon cho các đệ tử nhí ăn. Ngoài ra, có ai cúng dường thức ăn gì ngon, Sư phụ đều dành một phần 
cho các chú chó cả. Vì vậy, mỗi lần Sư phụ đi công việc về là các chú chó nhanh nhấu chạy ùa ra, quấn 
quít mừng Sư phụ là đầu tiên, trước các đệ tử xuất gia. 

Ngoài ra, có nhiều người nữ độc thân muốn xin xuất gia nhưng sợ tuổi đã cao và có bệnh không 
được Sư phụ nhận. Nhưng sư phụ thường rất đại từ bi hoan hỉ trả lời rằng “tuổi nào Sư phụ cũng nhận 
độ hết. Con tự nghĩ Sư phụ thật độ lượng và từ bi. Vì trong chúng hiện nay, có 3 đệ tử trẻ và 3 đệ tử già. 
Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm già cũng đã đi qua 66 mùa xuân, đôi khi cũng có những cá tính khác 
biệt hay căn nhăn, nhưng Sư phụ đã kiên nhẫn và kiên trì, cộng thêm tình thương bao la nên đều được 
Sư phụ rèn luyện và nhiếp hóa chúng con vào nề nếp. Những ngày tháng ở bên Sư phụ, con cảm thấy 
được che chở và rất an tâm tu học. Sư phụ đã tận tụy lo cho ba chúng con nhân ngày thọ đại giới về đủ 
mọi mặt, nào là ôn bài, chuẩn bị y áo và các đồ dùng cần thiết rất công phu vì vào thời điểm đó, Sư phụ 
phải điều hành đổ đất và bang đất bằng phẳng hằng ngày để chuẩn bị xây chùa. Sư phụ đã không quản 
ngại đường xa, phải mất 1 tiếng rưỡi lái xe để đem y áo lên chùa Điều Ngự cho chúng con thử, rồi lại 
trở về chỉnh sửa sao cho vừa vặn với chúng con. Sau khi hoàn thành, Sư phụ lại đem tất cả 3 bộ y áo và 
các đồ dùng cần thiết lên lại cho chúng con. Trước khi thọ Đại giới, Sư phụ dặn dò chúng con từng li 
từng tí những việc cần làm. 

Sư phụ thương kính, con nay đã già, không biết làm gì để đền đáp Ân sư, chỉ biết hết lòng hết 
sức phụng sự Tam Bảo, cố gắng hoàn thành mọi việc Sư phụ giao phó và tu tập ngày càng tỉnh tấn để 
mong sao có thể đến đáp một phần nào công ơn của Sư phụ. Con xin chí tâm đảnh lễ chư Phật mười 
phương gia hộ cho Sư phụ đại hùng, đại lực, đại từ bị của chúng con được mạnh khỏe, vượt qua mọi 
khó khăn để hoằng pháp lợi sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, hoàn thành sứ mệnh sứ giả Như 
Lai như ước nguyện của sư phụ. 


Chùa Hương Sen, ngày 22 tháng I1 năm 2019, 
Con kính lễ, 


l1hích Nữ Viên An 
quyen_hoang84@yahoo.com 


227 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Đệ tử TKN Viên An (ngoài cùng bên phải) với Sư phụ và rỉ chúng 
Ngày tu học 20 tháng 5 năm 2019 





40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





_ \ 


=—. 
ú . 
- + 

" 

_ © 
lun 
ï 

Ƒ 


).wgˆ 5, 


| 
F7 Ề " ¬ 
. < — ~ 1 
I b “ _ Ữ —== 





Trái sang: Đệ tử TKN Viên An, Thân mẫu Viên An, chị Hoàng, Diệu Nghiêm, 
Sư phụ Giới Hương và Viên Chân vào năm mới Hương Sen, 2019 





Sử cô Viên An (mặc áo ấm đen) 


22 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.8. THƯƠNG SƯ PHỤ BẰNG CẢ TRÁI TIM 





Nam Mô A Di Đà Phật. 


Kính Thưa Sư Phụ, 


Để kỷ niệm 40 năm tu tập của Thầy, con rất vui và vinh dự là một trong những đệ tử xuất gia của 
Thầy, con cảm ơn Thầy vì những điều tuyệt vời và từ bi của Ihây đã hóa độ con và giúp đỡ người khác. 
Khi con gặp Thầy lần đầu tiên vào năm 2010, con biết rằng đây là nhân duyên Thầy trò để con học hỏi 
và Sư phụ đã hóa độ con xuất gia tu học nay trở thành một Tỳ kheo Ni. Con thực sự trân trọng và biết 
ơn Sư phụ vì đã cho con cơ hội trở thành đệ tử cũng như là Ni chúng của chùa Hương Sen. 

Kể từ đó đến giờ, con đã học được rất nhiều và Thầy đã nuôi lớn giới thân huệ mạng của con, 
và cho con hạnh phúc chân thật giải thoát. Vì vậy, con nguyện rằng sẽ cố gắng tu tập để không cô phụ 
thâm ân của Sư phụ đã dày công giáo hóa và dạy dỗ. Kính cảm ơn Sư phụ bằng trái tim sâu sắc của con, 


Chùa Hương Sen ngày 20/10/2019 
Con kính lễ, 


Đệ tử Bhikkhuni Viên Trang 





Trái sang: Đệ tử TKN Viên Trang, Ni sư Hạnh Quang, Sư phụ Giới Hương, 
TKN Viên Tiến và TKN Viên Chân ngày 15 tháng 1 năm 2020 


230 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Đệ tử TKN Viên Trang (áo ấm đen, chính giữa), Ni sư Hạnh Quang, Sư phụ Giới Hương 
và các sự tỷ cùng làm thư ngày Tết ngày 15 tháng 1 năm 2020 


231 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Đệ tử TKN Viên Trang (đắp y vàng bên trái) với Sự phụ Giới Hương 
và chư tôn đức Ni vào ngày tu học ngày 20 tháng 5 năm 2019 


22 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.9. MÊNH MÔNG TÌNH THẦY 





Thây tôi vững chí xuất trần, 
Bốn mươi năm vẫn vẹn tròn nguyện xưa. 
Bao năm tu tập đạo tấu, 
Chỉ mong báo đáp Tứ ân sâu dày. 
Tiếp Tăng, độ chúng, lập chua, 
Hoằng dương Chánh pháp Thế Tôn sơi đường. 
Yêu thương dâng trọn thế nhân, 
Chẳng màn danh lợi, thị phi hông trần 
Nụ cười luôn nở trên môi 
Dáng ải thong thả, dẫu đời nhục vinh. 
Ưu phiên từ kiếp ba sinh, 
Nhờ Thầy dẫn lối chân tâm con về. 
Để con thấu rõ vô thường, 
Khổ, không, vô ngã mà thương cuộc đời. 
Cõi đời u tối đảo điên, 
Nhờ Thấy tế độ vô mình lùi dân. 
Thế nhân vui sống đạo mẫu, 
Cũng nhờ Thấy Tổ dày công trao truyễn. 
Chúng con - đệ tử xuất gia, 
Nhớ ơn Thấy Tổ gắng công tu hành. 
Trao đổi giới hạnh tỉnh chuyên, 
Dấm thân vì đạo, vẹn tròn hiếu ân. 
Con xin một dạ chí thành, 
Tri ân Sư Phụ bao năm soi đường. 
Đưa con thoát kiếp mê lâm, 
Vô tỉnh đoạn tận, Chơn như con về. 
Một mai xa chốn bụi hông, 
Con nguyên chỉ dạ tmrênh mông tình Thấy. 
Mong Thầy thọ tạng tiên trường, 
Dắt đìu hậu thế, soi đường chúng sanh. 
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân đến Sư phụ Giới Hương kính 
yêu, người Thầy luôn tận tâm vì sự nghiệp đào tạo Tăng Ni, xiến dương chánh pháp. Con kính chúc Sư 
phụ luôn được khỏe mạnh, Phật sự thành tựu và viên tròn hạnh nguyện mỹ mãn. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Nội Xá Ni 1, Học viện PGVN, ngày 20/11/2019 


Đệ tử Thức Xoa Ma Na Viên Nhuận (Ni sinh Khóa 12) 
thichnuviennhuan@gmail.com 


Z1) 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Nã 





TXMN Viên Nhuận (bên trái) và Sự Phụ Giới Hương 


234 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.10. CHÚNG TRUNG TÔN - XỨNG DANH THẤY CỦA TRỜI NGƯỜI 

Bốn mươi năm là quãng thời gian khá dài của một đời người. Ihời gian ấy càng trở nên quý báu 
hơn khi bậc Trưởng tử của Như Lai không ngại xiển dương hoằng hóa giáo lý vị tha, vô ngã. Chúng con 
có nhân duyên gặp gỡ Ni Sư trong những năm Người hành hoạt tại Mỹ Quốc, xứ sở của văn minh bậc 
nhất, nhưng cũng là nơi thử thách bậc nhất cho giấc mơ hoằng dương giáo Pháp của Đức Phật. Vậy mà 
Ni Sư vẫn đến và đi nhẹ nhàng, đưa Phật Pháp vào đời bằng tất cả tâm huyết và khả năng của mình. 
Mùa Xuân năm 2019 Ni Sư Giới Hương cho ra đời tập san Xuân Hương Sen đầu tiên bằng cả hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Sau đó các tập san Phật Đản và Vu Lan cũng được hoàn thành và gửi tặng đến tất cả 
chư Tăng Ni và Phật tử hữu duyên tại Việt Nam và Mỹ Quốc. Cho nên nay Hương Sen đã xuất bản 3 
tập san như thế và công việc ấy vẫn sẽ được tiếp tục trong những năm tháng về sau. Công hạnh ấy thật 
đáng tán thán và kính ngưỡng. 





Chúng con vẫn còn nhớ rất rõ trong một buổi thuyết giảng tại Trường hạ Điều Ngự, Ni Sư đã 
từ bi nhắn nhủ hàng hậu học chúng con nên gắng sức tu học và hành đạo theo khả năng của mình. 
Người dạy: “Nếu chúng ta cứ mãi chờ đợi mình hoàn hảo rồi mới viết lách thì sự chờ đợi ấy có thể là 
vô tận. Lời dạy ấy có ý nghĩa với bản thân con rất nhiều. Tận thân tâm con rất ngại viết về Người vì sợ 
răng ngôn ngữ mình không chuyên chở nổi giới đức và trí tuệ của một bậc Thầy. Nhưng vì lời dạy của 
Người hôm ấy, con mạo muội viết vài dòng về nhân duyên của con với Người. Ngưỡng mong Người 
lượng thứ. 

Lần đầu tiên con viếng chùa và gặp Ni Sư là vào cuối Đông năm 2015. Lúc ấy chư Ni vẫn còn chưa 
đông như bây giờ. Ni Sư đã tặng con rất nhiều sách mà Người viết, và trước khi con thưa Ni Sư ra về, 
Ni Sư còn cho chúng con bánh trái và nước ngọt để về chia sẻ lại với huynh đệ đồng học trong trường. 
Chắc là Ni Sư đã quên hắn chuyện ấy rồi nhưng tình thương ấy vẫn theo con trong những tháng năm 
qua. Có niềm vui nào hơn khi chúng con được các bậc Trưởng thượng như Ni Sư thương tưởng. Con 
luôn dặn mình nỗ lực tiến tu và học đạo để không hổ thẹn với tấm lòng của Thầy mình và cả Ni Sư nữa. 


AI đọc sách Ni Sư viết sẽ thấy Ni Sư bàn nhiều về Tính Không, về giáo lý Kim Cang, Bát Nhã. Cho 
nên chúng con tin rằng những việc Ni Sư làm như xây dựng chùa chiến, tiếp độ Ni Chúng, viết sách in 
kinh cũng không ngoài tánh Không diệu dụng. Người làm Phật sự mà như không làm, việc xong rồi 
thì cũng như nước chảy mây trôi, Người không ngại thị phi thế tục chỉ chuyên tâm một lòng vì chúng 
sanh đạo Pháp. Công hạnh ấy, phong thái ấy con sẽ gắng noi theo. 

Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm hoằng pháp của Người, con nguyện chúc Ni Sư sức khỏe dối 
đào, nguyện chúc ngôi già lam Hương Sen ngày càng hưng thịnh và sẽ là chốn tùng lâm che chở cho 
hàng Ni chúng chúng con hôm nay và mai sau. 

Trường Đại Học Phật Giáo Phương Tây, ngày 23/11/2019 
Kính lễ, 
Hậu học Ni Nguyên Hiếu 
hieu.shakya@gmail.com 


Z5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








SC Nguyên Hiếu (đứng thứ 6 giữa câu) 


0 NV NV XN// NV NN Z2 

\. , FÀN, KưC Tư N x HÀ T, ñ 
A xà “6Ÿ ANT, 
1À VẢ TA NY AM ÁXT/AMIZÊN 
F\ XY AM A% ` “Ệ:,Ệ, lÀXT, 








With Proƒessors (PresentaHion at University oƒ the Wesf) 


236 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.11. LỜI TRI ÂN 





Nam Mô A Di Đà Phật 


Thưa Sư Phụ, 


Nhân kỷ niệm 40 năm tu học của Sư Phụ, và cũng là một điểm son đánh dấu hành trình tu tập 
quan trọng trong cuộc đời tu tập của Sư phụ, trải qua nhiều gian nan và thử thách, nhưng Người không 
ngại khó khăn giữ vững chí nguyện vượt qua cho đến ngày hôm nay được tròn 40 năm trong nhà đạo, 
chưa kể quá trình hành đạo, đây là một điều rất khó không phải ai cũng có thể làm được, mà Sư phụ đã 
làm được, là một vị Ihầy rất đáng quý kính, và là rường cột trong Phật pháp, sở tu và sở học của Người 
là tấm gương sáng để cho hàng hậu học chúng con học hỏi và noi theo. 


Hai năm trước con đến Mỹ với ý định học ngôn ngữ, cũng như tiếp tục chương trình học của con, 
và nhân duyên lành gặp được Sư phụ và được sự giúp đỡ từ Sư phụ, hiện nay được sống và tu tập tại 
Chùa Hương Sen cùng Ni chúng. Và ở nơi đây con nhận được tấm lòng từ bi và độ lượng của Người, 
Người là vị Ni sư có sở học uyên bác, viết sách, dịch kinh, con được học hỏi từ nhũng công việc này. 
Đây là một nhân duyên phù hợp với con để con dễ dàng thăng tiến trên bước đường tu học. Và là một 
phước lành to lớn của con được nương nhờ ngôi Tam Bảo nơi đây cũng như nương nhờ ơn đức của Sư 
phụ đã từ bi giúp đỡ con. 

Con xin thành kính Tri Ấn 


Chùa Hương Sen, ngày 12/11/2019 
Kính bút, 


TKN. TN Hiếu Liên 
tnhieulien@gmail.com 


' 





") xŸ 
.. 


lị+. ¡' Êuả ¬62' 5+, sai 


Bên phải: Sử cô Viên Tiến, Sc Liên Hiếu, Sc Liên Tạng HT Thông Đạt, TT Thiện Thái, Ns Giới Hương, 
Sc Viên Chân và Sc Viên Trang ở sân trước Chua [lương Sen, ngày 14 tháng 6 năm 2019 


2ý 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Mang khay lễ Phật 


W.V-¿ 


„. 


' F Ì ¬ 
| h, ¬ | 
1. 
Lư 1. Ì 
lr ) 
ho , 5 Ỷ ¬ Sa ĐỰ E 
Ƒ n # 
NV, | 
ải , _ L . _ kˆ % 
x c.x LÍ lễ 
| Nai ¡ 
_ ' L- % 
§- 4 j F 
F ' " G Á 
.§ 
+" 1 Là) SN 


TKN Liên Hiếu (đứng số 2 từ phải qua) 





238 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.12. NHÂN DUYÊN THẦY TRÒ 





Tôi ngưỡng mộ nền văn hóa rất văn minh của Mỹ từ lâu. Khi học Trung Cấp Phật Học, tôi gặp 
được một Sư cô đệ tử của Sư Phụ Giới Hương nói chuyện thăm hỏi qua lại. Sau khi nghe tâm sự của 
tôi muốn đi Mỹ hoằng pháp, Sư cô liền nhiệt tình nói: “Để em nhờ Sư Phụ Giới Hương, Chùa Hương 
Sen bảo lãnh Sư Cô sang... Rồi thấm thoát tôi vào Học viện Phật Giáo VN, TpHCM, được hai năm thì 
Thầy của tôi nhờ bên Chùa huynh đệ bên Mỹ, bảo lãnh tôi đi. Đi một chặng dài ở Mỹ, cuối cùng...tôi 
quay lại nhờ Sư Phụ Giới Hương giúp giấy tờ bảo lãnh tôi ở lại làm việc cho Chùa Hương Sen. 

Kể từ đó, tôi đã đủ duyên gần Sư Phụ và trở thành một thành viên trong Chùa Hương Sen. Càng 
sống và làm việc cùng Sư Phụ, tôi càng nhận ra học vẫn uyên thâm, trí tuệ hơn người, tấm lòng rộng 
mở, dung chứa hết thấy những ai cần đến Ngài. 

Lúc xưa, tôi từng nghe về Sư Bà Hải Triểu Âm là Thầy Bổn Sư xuống tóc thế phát cho Sư Phụ Giới 
Hương. Sư Bà Hải Triểu Âm có đức hạnh rất lớn, không ai hơn Ngài. Nay gặp được Sư Phụ Giới Hương 
tôi như thấy lại hình ảnh tôn nghiêm của Sư Bà Hải Triểu Âm. Tôi thật may mắn trong số những người 
may mắn được sống trong vòng tay nhân ái của chùa Hương Sen. Sư Phụ luôn luôn khế cơ, khế lý, lắng 
nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng huynh đệ trong đại chúng, để độ tất cả mọi người. 

Lần đầu tiên tôi về thăm chùa, nhìn đâu cũng thấy nét mộc mạc, giản dị, đơn sơ như chính con 
người của vị Trụ trì, nhưng ẩn chứa trong đó, tấm lòng bao la, từ bi vô lượng của Ngài. 

Mặc dù, Sư phụ thường vân du hoằng hóa khắp nơi, nhưng mỗi người trong huynh đệ của chúng 
tôi ở chùa tự tỉnh tấn tụng niệm, học kinh, tưới cây, chăm sóc chùa, và thầm biết ơn, tin tưởng, kính 
trọng và lấy tấm gương của Ngài để soi chiếu, thanh lọc thân tâm mình. Riêng trong tận sâu tâm niệm, 
tôi rất cảm ơn Chư Phật đã đưa tôi đến với chùa Hương Sen, đi lòng vòng thật xa rồi cũng gặp lại Sư 
Phụ, đủ thấy nhân duyên rất sâu. Ân đức của Sư Phụ lớn vô cùng, không thể nói bằng lời mà tải được. 

Nguyện cầu hổng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Sư Phụ Giới Hương cùng chư Ni chúng pháp 
thể khinh an, thân tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm, Bồ đề tăng trưởng, Phật sự viên thành. 

Hoài Niệm 
Nơi xa đứng lặng lẽ 
Hướng tâm về Sư Phụ, 

Thốn thức giữa trời không 
Nguyện viên thành đạo nghiệp. 
Kính tặng Sư Phụ: 

THÍCH hoằng hóa nơi nơi 
NỮ nương công hạnh lành 
GIỚI đức bay ngược gió 
HƯƠNG thơm khắp muôn phương. 

Kính dâng Sư Phụ Giới Hương trong dịp 
Kỷ niệm 40 Năm Tu Học & Hoằng pháp của Người. 

California, 11-04-2019 
Kính bút, 
Đệ tử Tỳ Kheo Ni TN Diệu An 
đieuan2009@gmail.com 





mi” 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Bhikkhumi Diệu An (trái ngoài cùng) cùng chư nỉ tụng kinh ngày lễ Phật đản 
ngày 21/05/2019 tại Chùa Hương Sen 





Sư cô Diệu An (thứ ba bên phải) cùng sự phụ Giới [ương 
và Chư tôn đức Ni ngày tu học 20 tháng 5 năm 2019 


240 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.13. SƯ CHÚ GIỚI HƯƠNG - MỘT BÔNG HOA QUÝ CỦA PHẬT GIÁO 





Vào một buổi Hè tiết trời êm, làn nắng ấm, con được duyên lành diện kiến Ni Sư TN Giới Hương 
(cũng là Sư chú của con, đương kim Trụ trì chùa Hương Sen, California) cùng đệ tử là Sư cô Viên Tiến 
và nhiều Phật tử đến thăm viếng Sư phụ Hiếu Đức ở chùa Linh Quang, Thành phố Philadelphia, tiểu 
bang Pennsylvania. 


Sau khi lễ Phật, Sư ân cần hỏi thăm từng quý Sư cô, rồi vấn cảnh chùa Linh Quang, ngắm hoa 
sen đua nhau trổ hoa trong hồ. Âm thanh và nụ cười của Sư chú Giới Hương êm mát như gió lành làm 
tươi vui nhóm héo hon già cả của chúng con. Phái đoàn sư chú dạo bước ra thăm vườn rau phía sau 
chùa. Vườn trồng mười loại (rau muống, rau má, rau đắng...) do Sư cô Huệ Thảo trồng. Đoàn được Sư 
cô chủ vườn hái tặng mấy bịch để về làm rau bảy món (thay vì bò bảy món). Sau đó, Sư phụ Hiếu Đức 
ra phòng khách và Sư chú lên đàm đạo cùng Sư phụ, rồi chụp hình lưu niệm với Sư phụ vì huynh đệ 
Phật sự đa đoan lâu quá không gặp. 


Trước khi chia tay, Sư chú để lại các tờ bướm chương trình hành hương tâm linh và Bản Tin 
Hương Sen song ngữ Anh Việt. Đọc chương trình hành hương có tour Phật Ấn, đây là cơ hội ngàn 
vàng cho người về già 80 tuổi của con, cần phải đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ sớm trước khi về trời Phật 
và là niềm mơ ước từ lâu của con. 

Chiêm bái di tích Phật tổ 
Như Lai Bốn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật 
Đã nêu cao đuốc từ bì soi đường chánh đạo 
Cho nhân loại tu giác ngộ 
Giải thoát luân hối sanh từ. 

Con được đứa con trai hiếu thảo ủng hộ tịnh tài tạo duyên phúc cho con được đi hành hương và 
cho ít tịnh tài làm từ thiện. Mừng quát Con kịp thời ghi danh, làm visa và thực hiện chuyến đi từ ngày 
2/9/2019 đến 6/10/2019. Đi tour rất vui và tổ chức rất khéo léo. Do tài đức và kinh nghiệm điều hành 
của Sư chú rất tinh tế uyển chuyển, nên cả 3 đoàn phối hợp nhịp nhàng kế tiếp tuần tự. Phật tử tham 
dự cũng bày tỏ nét hân hoan vui tươi đầy đạo vị. Trên lộ trình di chuyển, ngày nào con cũng hướng 
dẫn đoàn tụng Chú Đại Bi (con và Quảng Trí được Sư chú Giới Hương chỉ định làm trưởng ban nghi 
lễ, còn Sư chú phục nguyện), sau đó Sư chú và Sư cô Diệu Nga giới thiệu lịch sử điểm đến và mời các 
thành viên đoàn tham gia văn nghệ bỏ túi hay đố vui Phật pháp để rút ngắn đường dài. Tịnh Bình được 
bầu làm Trưởng ban Phật pháp vấn đáp, Chánh Hảo là trưởng ban văn nghệ, còn Sư cô Diệu Nga (đang 
học ở Nalanda) là thuyết trình viên cho đoàn. Sau khi ai chia sẻ rồi, như một MC tài tình, bao giờ Sư 
chú cũng tóm tắt và đặt câu hỏi để đại chúng nhớ. Phương pháp rất sư phạm, khiến một ngày trôi qua 
là một ngày đoàn học rất nhiều bài pháp mới hữu ích và nhớ được những mấu chốt chính căn bản. 

Trước khi đến điểm chiêm bái 
Thánh tích Phật tổ Thích Ca 
Sư chú giới thiệu lịch sử điển tích 
Cho người con Phật cao tỉnh thân kính ngưỡng 
Đời đời tri ân Phật Tổ hy sinh hạnh phúc cá nhân 
Từ bỏ lối sống vương giả 
Kiên vững qua bao gian nguy nơi chốn rửng thiêng nước độc 
Tìm chân lý con đường giác ngộ 
Lìa bên mê về bễn giác. 


241 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Sư chú đưa đoàn về thăm trường xưa Delhi, nơi sư chú đã trải qua 10 năm dối mài kinh sử để tốt 
nghiệp Tiến sĩ Phật học (1995-2005). Đoàn hành hương cúng dường tịnh tài, mì gói, thực phẩm khô 
lên quý Thầy Cô, Tăng Ni trẻ sinh viên. Sư chú bày tỏ niềm ưu ái muốn làm nhịp cầu giúp đỡ Tăng Ni 
trong khả năng có thể, nguyện chùa Hương Sen (10 mẫu) sẽ là Ni viện tùng lâm chiêu hiền đãi sĩ, để 
mong sau này tỉnh hoa Phật pháp từ quý Thầy Cô sinh viên sẽ lan đến khắp nơi. Tràng pháo tay dòn 
vang trong hội trường khi nghe lời châu ngọc phát nguyện của Sư chú bày tỏ. 

Sư chú còn sắp đặt cả một chương trình từ thiện cho 150 gia đình nghèo tại chùa Indo-Srilanka, 
Sarnath. Buổi từ thiện cũng thật thành công và vô cùng xúc động. Ánh mắt cử chỉ, bàn tay lành giàu 
lòng nhân ái, Sư chú từ phương xa đến truyền qua. Dân làng vui mừng nhận quà như báu vật và dùng 
bữa cơm trưa thật ấm lòng. 

Phước duyên con được đi hành hương và được sắp xếp nghỉ chung I phòng với Sư chú. Sư chú 
hoạt động tích cực nào là quay phim, chụp hình ghi chú thánh tích... Tối về, vẫn chưa nghỉ, Ngài làm 
việc rất khuya, sắp xếp chương trình ngày mai, soạn bài giới thiệu, ghi nhật ký vào laptop, liên lạc đón 
các đoàn kế tiếp, Phật sự bên Mỹ, bên VN... Ngài say mê làm việc miệt mài không mệt, tâm lực nhiệt 
huyết đầy tràn lo cho đoàn chu đáo cả nơi ăn, chốn ở, xe cộ và đây đủ các món ăn tinh thần Phật pháp. 
Thật là may mắn có một vị Trưởng đoàn tận tâm như vậy. Chẳng những lãnh đạo giỏi mà trí đức thông 
tuệ của Ngài nối bật. Trong đầu Sư chú là cả kho giáo lý Phật đà. Trên xe, ai hỏi gì Ngài cũng tìm cách 
trả lời được và trả lời đúng. Ngài đã chịu khó cần mẫn nghiên cứu soạn thảo được hơn 40 tác phẩm 
Anh, Việt có giá trị cho đời. Đoàn hành hương lại cũng được duyên chiêm ngưỡng dòng thơ nhạc của 
Ngài với hơn 10 volumes (trong điện thoại di động của Ngài phát ra) Ca Nhạc Phật Giáo Chùa Hương 
Sen. Ihơ hay ý đạo mà còn đệm thêm nhạc trầm bổng và giọng ca oanh vàng của các ca sĩ khiến đoàn 
cảm thấy rất thi vị, thiền vị và đạo vị. Sư chú Giới Hương đúng là một bông hoa quý tô điểm thêm 
nhiều màu sắc cho vườn hoa Phật Giáo. Quần chúng được chiêm ngưỡng thêm hương sắc thấm đời 
đạo vui tươi. 


Ni sư Giới Hương là một Trưởng tử Như Lai, 

Ven. Gioi huong is one of the most valuable disaple of Buddha 
Vị Minh sư hoằng pháp, truyền tiếp từ quang của Từ Phụ 

Bốn Sư Thích Ca cho nhân loại bừng cơn mê hoặc 


Tô thắm đời an lạc 
Hương tử bi lan tỏa không gian vô biên giới 
Người người tâm ý lành thiện 
Vườn hoa cõi 1a bà tơi tát xanh bất diệt. 


Cuối 1hu Kỷ Hợi, Chùa Linh Quang, Philadelphia, 2019 
Cần bút, 


Sadini Diệu Hoa 
chinhnuong5000@gmail.com 


242 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Sự cháu Diệu Hoa (bên trái) và Sự chú Giới Hương (bên phải) 
tại Đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Bihar, Ân độ 


243 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








.ẦÖẮ. 1g. 









ẢNHHƯƠNG PY - 
SEN - HữA KT 


Jtạm (7 


Sự cô Diệu Hoa (đứng thứ ba bên trái) cùng với đoàn Hành hương 
trước chùa Phổ Tế, múi Phổ Đà, Trung Quốc 


244 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.14. ĐỨC ĐỘ ø PHẨM HẠNH CỦA THẦY 





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Sư phụ TN Giới Hương kính, 

Nhớ lại vào một ngày đẹp trời cách đây rất lâu, tôi và các bạn tôi tới Tịnh Thất Pháp Quang (nay 
Sư phụ đặt tên mới là Hương Sen) ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, tpHCM để đọc kinh. Khi ấy có 2 vị 
Sư cô Viên Bảo và Như Đức hướng dẫn chúng tôi đọc kinh và đi kinh hành được một thời gian, có một 
vị Ni Sư từ Mỹ về và tổ chức một buổi giảng pháp, từ đó tôi đã ngộ ra chân lý nhà Phật. Đức Phật đã 
khai thị cho chúng sanh hiểu rằng hãy gắng công tu tập, nuôi dưỡng từ bi, không còn ngã chấp tham 
sân si, sẽ được giải thoát, thoát khỏi luân hổi. 

Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 2011, Thầy mở đợt quy y Tam Bảo. Tôi và các bạn xin được thọ giới 
quy y và từ đó chúng tôi trở thành đệ tử của Thầy. Tu tập một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra rằng, 
Thầy là một vị Minh sư, đức độ và phẩm hạnh rất cao. Pháp danh của Thây tôi là: Ni sư TN Giới Hương. 

Từ đó, mỗi lần về nước là Thầy dạy cho chúng tôi học chánh niệm để có thể sống an lạc với chính 
mình giữa gia đình và thiện lành trong cõi Tịnh độ tại đây. Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên quý giá, tôi 
không nên đánh mất mình trong những ý niệm giận hờn hay tuyệt vọng. Tôi phải sống lạc quan và phải 
đánh thức sự sống nhiệm mầu và mỗi ngày sống cho trọn vẹn, thật ý nghĩa. 

Từ đó, tôi đã hiểu được chánh niệm là nguồn năng lượng giúp tôi 
vượt qua khỏi cảnh u mê tối tăm để bước vào ánh sáng chân lý của Phật 
pháp nhiệm mẫu. Từ bây giờ, tôi nguyện hướng về chân lý của nhà Phật để 
tu tập và y giáo phụng hành để không phụ lòng giáo huấn của Sư phụ. 

Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019 
Kính lễ, 


Viên Bảo Khải 








Viên Bảo Khải đứng chấp tay (phía sau thứ hai bên trái) 
frong ngày lễ Quy Y cúng dường tại Chùa Hương Sen (Việt Nam) năm 2011 


245 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.15. WONG NGHE NHŨNG LỜI THẦY DẠY 





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Sư phụ TN Giới Hương kính, 

Ngày Thầy đến nhà con thăm mẹ vợ của con là Viên Bảo Trân, con mới diện kiến được vị Ihầy 
tôn kính của con và con được nghe những lời đây từ bi của Thầy nói chuyện, rất gần gũi và tự nhiên 
với Phật tử, nên con và gia đình rất quý mến. 

Từ ngày Thầy quy y cho con đã lâu lắm rồi vào năm 2011. Mỗi năm Thầy có về Việt Nam dạy học, 
nhưng con cũng bận rộn đi làm ăn xa ít gặp, nay thật hoan hỉ được hầu chuyện lâu với Thầy. Con cũng 
rất vui mừng biết rằng trong lúc du học ở Mỹ, Thầy có lập một chùa Hương Sen ở California và ở Việt 
Nam thì có một chùa Pháp Quang (nay Thầy đặt tên là Hương Sen luôn). Chúng con mong Thầy trở về 
thường xuyên Hương sen 2 ở Việt Nam này, để chúng con được gần và lắng nghe những lời thầy dạy. 
Rất mong lắm thay! Chúng con sẽ y giáo phụng hành và hỗ trợ thầy hết lòng. 

Đây là những lời cảm nghĩ thật lòng của con. Xin Thầy từ bi chứng minh. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019 
Con kính lễ, 
Viên Bảo Luật 
(chồng Viên Bảo Sen 
- Giám đốc thiết kế các khán đài Đại lễ Phật giáo) 


6 Mị 
1114 





Á.„' 
F À Mz.. : " 


Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hương Sen (Viet nam) năm 2011 


246 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Viên Bảo Luật, Viên Bảo Sen, Viên Bảo Trân và Viên Bảo Hiến năm 2019 


247 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


4.16. NGÀY QUY Y CHO DÂN ẤP 6, XÃ VĨNH LỘC A 





Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Sư phụ TN Giới Hương kính, 


Ngày 6/6/2011 thật đẹp trời, dân ấp 6 của xã Vĩnh Lộc A rộn rã vui mừng vì nghe Sư cô Viên Bảo 
và Sư cô Như Đức thông báo Sư phụ TN Giới Hương, Trụ trì chùa Pháp Quang (nay là Hương Sen) từ 
Mỹ về sẽ quy y cho quý Phật tử trong ấp 6 và sẽ tặng mỗi vị một xâu chuỗi tay niệm Phật và 1 áo tràng 
lam. Ai cũng rỉ tai nhau mời vị khác, nên cả làng già trẻ lớn bé lúc đó ghi danh hơn 150 vị. 

Chúng con nhớ rất rõ ngày ấn tượng trong đời đó. Viên Bảo Trân còn nhớ cả tựa để bài pháp 
thoại là “Chiếc Lá Rơi” (Thầy giảng rất hay. Thầy khuyên chúng ta nên vượt nghịch cảnh để tiến bước, 
như chiếc lá khô luôn trồi trên mặt nước). Lúc đó, Thầy đắp y vàng sáng, trẻ trung, tướng hảo, truyền 
giới cho chúng con. Giọng Thầy ấm cúng đều đặn, chúng con trang nghiêm quỳ kính cẩn nghe: 

Đời là bể khổ mênh nông không bờ bến. Nếu không có đãng Chí tôn (Phật) đủ vô lượng công đúc 
và trí huệ thì chúng ta chẳng biết nương vào đâu để cẩu thoát khổ. Vậy các ngươi muốn thoát bể khổ, phải 
quy kính Tam bảo; tnuốn thoát khỏi luân hối nên giữ gìn giới pháp. 

Phật Pháp Tăng là thuyền từ qua bể khổ, là ánh sáng của đềm trường, là đường đi đến nhân thiên, 
là bước đầu tiên của đạo quả. Cho niên, kinh dạy: “Nếu chúng sanh nào muốn trừ khổ não, hưởng quả 
yên vui, thì nên quy y Tam bảo; nếu ai đem tâm thanh tịnh quy kính trong giây phút thì đời đời thế nào 
cũng được Niết bàn an lạc.” 

Ai cũng lẫn đầu tiên biết đạo, biết chùa và lam Bảo, nên Ihầy và quý Sư cô khuyên chúng con 
thường đến chùa để học đạo thêm và tập tụng kinh, ăn chay. Khoảng 1 tháng trôi qua, chúng con nghe 
tin Thây phải trở lại Mỹ để lo Phật sự bên đó. Thầy là thân nữ nhi một cảnh hai quê, phải lo Phật sự 
nhiều nơi, phải đi máy bay từ nửa vòng trái đất và rất cực nhọc. Chúng con cảm thấy thương và nhớ 
Thây. 

Mặc dù, mỗi năm Thầy về Việt Nam ba tháng để dạy ở Học Viện PGVN tại Lê Minh Xuân (gần 
Phật Cô Đơn). Thầy đi xe bus để dạy học và chúng con thường canh Thây đi dạy về sau 5ø buổi chiều 
là đem thực phẩm chay (gỏi lá sen, cháo nấm, xôi gấc, bánh xèo, xu sa...) cúng dường Thầy. Viên Bảo 
Trân vốn là Trưởng bếp của chùa Hương Sen (do thầy lập) và chùa Tường Quang (Ns Hạnh Quán) 
cùng nhiều chùa khác... Chúng con nhớ mãi hình ảnh Thầy mặc áo lam đơn giản hiển hòa, ngồi dùng 
cơm và nói chuyện vui vẻ với chúng con. Chúng con cũng nhớ mãi hình ảnh Thầy uy nghi trang 
nghiêm truyền giới Quy Y Tam Bảo và Năm Giới cho cả dân làng Ấp 6, Vĩnh Lộc A. 

Chúng con kính mong Thầy về VN nhiều hơn nữa, để dìu dắt chúng con và để chúng con được 
cúng dường thực phẩm chay, được nghe giọng ấm cúng của Ihầy thương kính. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 


Vĩnh Lộc A, ngày 24/11/2019 
Chúng con kính lễ, 


Viên Bảo Trân (c) và Viên Bảo Sen 


245 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Sư phụ Giới Hương tặng áo tràng và chuỗi cho từng vị quy y năm 2011 


249 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Sự phụ Giới Hương và Viên Bảo Sen 


250 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


4.17. HAI TIẾNG THẦY ƠI! 





Cơn gọi thầy hai tiếng Thầy ơi! 

Nghe hồn xúc cảm thật đây vơi 

Thây như gió tát xua cơn nóng 

Mát địu tâm con cả một trời. 

Thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó đã 18 năm rồi, kể từ 
ngày con đầy đủ duyên lành được gặp Thầy nơi tịnh thất Pháp Quang. 
Thầy kính! Tháng 10 năm ấy (2001) hằng ngày con qua lại nơi 
tịnh thất Pháp Quang nhìn thấy dáng áo lam thanh thoát an nhàn ra 
vào nơi Chánh điện, con dừng lại nhìn thật lâu, chừng nào mất dáng 
áo lam Thầy con mới chịu đi về nhà với hình dung chiếc áo lam tao nhã ấy. 





Chiều hôm đó con mạo muội đến tịnh thất, nhưng không dám vào, lúc ấy con chưa hiểu gì về 
Phật pháp. Thấy con lấp ló, Thầy ra dắt chúng sanh “con” vào. 

Lúc ấy con được Thầy thăm hỏi và hướng dẫn cho con về nghi lễ cúng kinh hằng ngày. Thời gian 
đó, Thầy lạy Kinh Pháp Hoa từng chữ. Mặc dù chưa biết gì Phật pháp, nhưng Thầy dạy và nói đến đâu 
con nhận được đến đó. Đêm ấy về con không ngủ, nhắm mắt lại con nghe văng vắng những lời pháp 
nhũ của Thầy. Con thầm vui trong lòng và nghĩ chắc Thầy đã khơi dậy Phật pháp trong tiểm thức cho 
con rồi, con thầm cảm ơn tất cả. 

Thây ơi: “Tự có Thầy cuộc đời con bừng sáng 
Ánh từ quang đã nở rộ trong con.” 


—=x 
n 





Kể từ đó mỗi buổi chiều con trở về Pháp Quang cung kính và lạy Pháp Hoa từng chữ cùng Thầy 
và đạo tràng thời Tịnh độ. Con mừng lắm và thích lắm, đến nỗi chỉ trong vòng 3 ngày con đã thuộc 
Chú Đại Bi và nghi lễ cúng kinh thời Tịnh độ. Bởi con tự chép vào cuốn sổ nhỏ mang theo trong người 
mọi lúc mọi nơi để học. 


Zöi 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Năm ấy, con và đạo tràng được đón Tết cùng Thầy nơi Pháp Quang ở Việt Nam, tụi con hân hoan 
lắm. Thầy làm Phật sự luôn có kế hoạch và tổ chức, chúng con được phân công cụ thể mỗi người mỗi 
việc. Ở bên Thầy ai ai cũng thấy mình bình an và tự tại, chúng con cảm giác năng lượng từ bị của Thầy 
lan tỏa khắp trong chúng con. 

Rồi duyên lại đến, Thầy qua Ấn Độ học và một thời gian sau nữa Thầy sang Mỹ làm Phật sự. 
Chúng con ở lại Pháp Quang trì kinh niệm Phật cùng sư cô Viên Hoàng. 

Mặc dù xa Thầy nhưng chúng con luôn hướng về Thầy, hằng ngày tỉnh tấn trì kinh niệm Phật, 
làm việc thiện, việc lành để trong chúng con ngày một vững đạo tâm hơn. 

Thây biết không, càng quý kính Thầy, càng nhớ Thầy, con càng tỉnh tấn trì kinh giữ giới đến hôm 
nay gia đình con đã quy y Tam Bảo đây đủ 4 người. 

Gia đình con sống hòa thuận cùng nhau, chia sẻ buồn vui hằng ngày. Cả ngày nghe Pháp vào buổi 
sáng sớm, giữ giới không sát sanh. Riêng con mỗi ngày có 2 thời khóa Tịnh độ và thời Lăng Nghiêm. 

Nhờ hiểu được Phật Pháp và giáo lý từ Thầy chỉ dạy, 2 bé Viên Lan và Viên Huy đã tham gia sinh 
hoạt Gia đình Phật tử, luôn có lý tưởng sống tốt, sống đẹp sống vì mọi người. lIhây ơi! Đến nay Viên 
Huy đã trở thành Thầy giáo và Viên Lan đã trở thành cô Thư ký Y Khoa. 

Con thẩm cảm ơn niệm đức ơn Thầy, cảm ơn tất cả mọi người trên cuộc đời này đã giúp cho 
chúng con trên đoạn đường dài mặc dù đây gian khó. 

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm xuất gia tu học, hoảng pháp của Sư phụ Thích Nữ Giới 
Hương, con-Viên Diệu xin bộc bạch bao kỉ niệm vui buồn của Thầy trò. Ấy là nhân duyên là dấu ấn 
lớn nhất của đời con. Con sẽ tỉnh tấn hành trì giữ giới để ngày một trưởng dưỡng đạo tâm, lấy đó làm 
hành trang đi vào thực hiện lý tưởng xuất gia giải thoát. 

Ngõ hầu đền đáp ơn Thầy đã mướm cho con những dòng sữa Pháp đầu tiên: 

“Ơn Thầy thắp lửa từ bị 
Truyền trao trí tuệ qua bờ tử sanh 
Một lòng thành kính trí ân 
Nguyện Thấy Phật đạo nở hoa viên thành.” 

Cuối lời, con kính chúc Thầy “Sư phụ Thích nữ Giới Hương” pháp thể khinh an, chúng sanh dị 

độ, Phật sự viên thành. Mãi là bóng cây từ bị cao cả che chở cho hàng đệ tử chúng con. 


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ lát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. 


Bình Chánh, TPHCM, ngày 24/11/2019 
Kính bút, 
Viên Diệu - Phạm 1hị Thanh Nhung 
lanthao1805@gmail.com 





H2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Viên Diệu (đứng hàng thú hai dâng quả) tại Chùa Hương Sen (Bình Chánh) năm 2016 





27 


Phần V 





40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.1. THƯƠNG GỚI NI SƯ GIÁO THỌ - TS TN GIỚI HƯƠNG 





Mới ngày nào chập chững bước vào môi trường học viện, mà giờ đã học kỳ IV, nhớ lại ngày nào 
lớp Anh văn Phật Pháp I, chúng con được Ni Sư Giới Hương chỉ dạy mà bây giờ đã thoát qua gần cuối 
khóa. Nhân ngày “40 năm tu học và Hoằng pháp của NS Giới Hương,” chúng con viết đôi dòng cảm 
tưởng kính dâng NS như lời tri ân sâu của tập thể lớp A1 của chúng con gởi đến Ni Sư. 

Mỗi người chúng ta gặp trên cuộc sống này đều là khách quí của đời mình. Người thích ta cho 
ta sự ấm áp, chân thành. Người không thích ta cho ta sự khoan dung và độ lượng. Vì thế, thuận hay 
nghịch đó cũng là ân nhân của đời mình. Trong cuộc sống, luôn gặp là những niềm vui lẫn nỗi buồn 
của gặp gỡ và chia ly, của hợp rồi tan, của thịnh rồi suy là quy luật chung của tạo hóa. Từ đó, chúng ta 
tự nhìn lại chính mình trong con đường đạo Pháp, và các mối nhân duyên gặp gỡ. Iuy những tính cách 
khác nhau, người vui vẻ, người trầm tính, người thông minh, nhanh nhạy, người lặng lẽ... cũng cùng 
chung tập thể, cùng sống vui vẻ với nhau. Chúng con cũng như vậy, người Nam kẻ Bắc, mỗi người mỗi 
vẻ, nhưng hội đủ duyên lành cùng là tập thể lớp AI (Khóa XII), được NS chỉ dạy, tuy thời gian trong 3 
tháng ngắn ngủi ở VN, NS không quản đường Xá xa xôi, năm nào cũng về lại ngôi trường học viện PG 
thân thương chỉ dạy chúng con và các hậu học khác. Tình Thầy trò tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong 
lòng chúng con niềm cảm ơn vô vàn. Đoạn đường 40 năm của NS đi qua trong đạo Pháp với bao buồn 
vui và thử thách, để ngày nay, NS hoằng pháp vừa trong nước với nơi hải ngoại xa xôi. Dù cuộc sống 
sẽ gặp thành công hay thử thách, chúng con luôn kính chúc NS luôn khỏe mạnh và bình an để hoằng 
hóa độ sinh. 

Gặp nhau đã là duyên, không những thế chúng con được là học trò của NS, trăm nghìn lời cảm 
ơn cũng chẳng bao giờ là đủ. Chúng con nguyện tu tập tỉnh tấn và kính chúc mọi sự an lành cát tường 
đến với NS, con xin gởi I vài hình ảnh kỷ niệm của tập thể lớp kính dâng lên NS. 

Nội Xá Ni Học Viện PGVN, ngày 24/11/2019 
Kính bút, 


Tăng Ni sinh khóa XII và Thích Nữ Liên Khôi 
lienkhoi2810@email.cotn 





Ni sự TN Giới Hương (đứng cẩm nón lá chính giữa), TN Liên Khôi (quỳ thứ năm từ bên phải) 
cùng tăng mỉ sinh 


D2 


ƯƠNG SEN 


^ 


^ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA H 








Toàn lớp học AI 





258 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.2. THẤT BẠI - THƯỚC ĐO CỦA THÀNH CÔNG 





hông phải ai cũng có con đường học vấn thuận lợi. Có thể bạn chưa bao giờ tưởng tượng 

ra một ngày mình bỏ học (dù lý do từ bạn hay bạn bị buộc thôi học đi chăng nữa). Cảm 

giác chắc hẳn là rất tổi tệ, nhưng nghe này, bạn không phải là người đầu tiên mà cũng 
chẳng phải là người cuối cùng đối mặt với việc học tập không diễn ra theo kế hoạch. Có thể khi chuyện 
này vừa xảy ra, bạn cảm thấy bất ngờ, thất bại, chỉ muốn ở lì trong phòng không nói chuyện với ai. [uy 
nhiên hãy tự động viên mình, rằng ngoài kia có không ít doanh nhân nổi tiếng, các chủ doanh nghiệp 
và các nhân viên hạnh phúc đã không tốt nghiệp đại học mà vẫn tạo ra một con đường cuộc sống trọn 
vẹn. Mình tự mình vượt lên trên sóng gió để đứng lên thành công, chính vì thế chọn để tài này. 


Thối chí là trạng thái tâm lí mất hết ý chí, không muốn theo đuổi mục tiêu đang theo vì gặp khó 
khăn, áp lực, trở ngại hoặc một biến cố tâm lý. 

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA SỰ THẤT BẠI 

Đừng bao giờ nghĩ mình có thể thành công mà không phải trải qua thất bại. Hãy luyện cho mình 
cách nghĩ về sự thất bại như những dẫu mốc của thành công. 

Cứ mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ lại tiến một bước dài trên con đường khai thác tiềm năng. Thất bại còn 
có một giá trị khác nữa, đó là khả năng làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Bởi thế đừng 
bao giờ sợ thất bại. Bạn sẽ không bao giờ đến gần được chiến thắng nếu không trải qua một lần thất bại. 
Cứ mỗi lần vấp ngã hay gặp thất bại, hãy nhớ một điều, bạn đang tiến gần hơn tới nguồn tiềm năng và 
ước mơ của mình. Hãy học cách đứng lên từ những lần thất bại. 

Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy rằng trong mỗi trường học, mỗi lớp, trong công ty ... các 
sinh viên thi đại học không đủ điểm, chịu áp lực của gia đình đưa đến trầm cảm, tự kỉ sống khép mình 
trong bóng tối, nhiều trường hợp có thể tự tử. 


Tiến sĩ Sam Collin (tác giả cuốn sách Radio Heaven: One Womans Journey to Grace) cho rằng, 
chúng ta nên trân trọng những thất bại, và xem đó như một bước đệm cần thiết để thành công. Thậm 
chí nữ tác giả còn khuyên độc giả cũng như khán giả của mình rằng hãy thử một lần bị mất việc. Bạn 
sẽ có được những nhận định và kinh nghiệm sinh động mà không bao giờ có được nếu bạn không thất 
nghiệp. Chính điều này thúc đẩy bạn tìm kiếm điều bạn thật sự muốn, công việc bạn thật sự yêu thích. 

Dưới đây là sáu điều bạn có thể làm để khiến tâm trạng hồi phục nhanh hơn và đưa cuộc sống 
của bạn trở lại đúng hướng: 

1. ĐỪNG ĐỂ THẤT BẠI LÀM BẠN MẤT NIỀM TIN 

Hầu hết mọi người đều không biết cách đứng dậy sau những lân thất bại bởi họ đã mất niềm tin 
ở bản thân. Có sự khác biệt rất lớn nếu ai đó nói: “Tôi đã thất bại” thay vì “ lôi là kẻ thất bại. Người gặp 
thất bại sẽ luôn biết cách rút ra những bài học từ sự thất bại của mình và luôn tiến lên phía trước. Ihất 
bại không làm thay đối ý chí của người đó. Ngược lại, nếu ai đó tự nhận “mình là kẻ thất bại” thì người 
đó sẽ không có hy vọng vào những điều tốt đẹp. 

Dân gian có câu: ˆ Thất bại là mẹ của thành công”. Thành công và thất bại, hai khía cạnh tưởng 
chừng đối lập nhưng lại luôn song hành cùng với nhau. Biết vươn lên sau thất bại chính là một loại thành 
công, còn sau khi thành công mà dễ dàng buông bỏ thì đó chính là thất bại. Bởi thế, hãy luyện cho 
mình cách nghĩ về sự thất bại như những dấu mốc của thành công. 

Nếu bạn hay nghỉ ngờ về năng lực của mình mỗi khi gặp thất bại hay sẽ bị thất bại thì đã đến lúc 


Z9 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





phải dừng ngay việc đó lại. Việc phạm sai lầm cũng như việc hít thở vậy, khi thở vô thở ra, một khi bạn 
còn sống thì sẽ không bao giờ tránh khỏi sai lầm, có thế này thế khác. Bởi vậy, hãy học cách sống chung 
với nó và luôn tiến lên phía trước. 

2. ĐỂ SỰ THẤT BẠI CHỈ LỐI CHO BẠN 


Đôi khi sự thất bại sẽ báo hiệu cho bạn biết đã đến lúc cần phải thay đổi hướng đi. Nếu cứ tiếp 
tục đi tới, bạn sẽ đụng đầu vào tường. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc quay trở lại và tìm cho mình một lối ra. 
Nếu đi theo những ngã rẽ thì đó có thể là con đường chính. Cho dù thất bại liên tiếp, nhưng chỉ cần 
bạn giữ được ước mơ và niềm khao khát cháy bỏng thì hãy tiếp tục tiến lên. 


Nếu liên tiếp gặp thất bại nhưng vẫn muốn đứng lên và tiếp tục, thì hãy để sự thất bại dẫn lối cho 
bạn. Khi các cánh cửa đóng lại trước mắt bạn, đừng bao giờ đứng mãi một nơi để băn khoăn răng, tại 
sao bạn không thể mở được cánh cửa nào. Hãy nhìn xung quanh và tìm một cánh cửa đang mở khác. 
Có thể một cánh cửa nào đó đang mở ngay bên cạnh bạn mà bạn không nhận ra. 


3.HƯỚNG KHẮC PHỤC LÀ LUÔN GIỮ SỰ HÀI HƯỚC 

Khi gặp thất bại, hãy cười thật to. Khi mọi thứ suôn sẻ, thật dễ dàng để nở một nụ cười, nhưng 
khi mọi chuyện trở nên tối tệ thì việc đó thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Không øì có thể cải thiện 
sức khỏe tốt bằng nụ cười. Nó giúp bạn xua tan mệt mỏi và căng thẳng, đồng thời khiến những sai lầm 
của bạn nhanh chóng rơi vào quên lãng. 

Khi mắc phải sai lầm trong cuộc hành trình tìm kiếm thành công, hãy giữ thái độ vui tươi và lạc 
quan. 


4.BIẾN THẤT BẠI THÀNH BÀI HỌC KINH NGHIỆM 


Để thành công, hãy trau dối khả năng học hỏi từ những sai lầm của mình. Sự thay đổi trong quá 
trình nhận thức sẽ là một ngã rẽ, làm bàn đạp giúp bạn khai thác tiềm năng của mình. 

Tỉnh thần sẵn sàng học hỏi từ thất bại và khả năng vượt qua nó có mối liên kết không thể tách 
rời. Nếu ngừng học hỏi, bạn sẽ còn lặp đi lặp lại những sai lầm đã qua. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp 
hơn nếu mỗi lần vấp ngã, bạn biết đứng dậy và rút ra những bài học quý. 

5.ĐỪNG ĐỂ SỰ THẤT BẠI LÀM BẠN SỤP ĐỔ 


Khi tham gia vào cuộc hành trình tìm kiếm thành công, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. 
Bạn sẽ bỏ cuộc và tiếp tục gục ngã, đắm chìm trong những thất bại hay là bạn sẽ đứng lên bằng chính 
đôi chân của mình với thời gian nhanh nhất có thể. Nhiều người không làm được như vậy. Họ gục ngã 
quá lâu đến nỗi họ cảm thấy, cứ năm đó và gục ngã còn thoải mái hơn là phải đứng dậy. 

Khi vấp ngã, hãy cố gắng đứng lên bằng sức mạnh của chính đôi chân mình. Hãy học hỏi từ 
những sai lầm đã trải qua và mau chóng quay trở lại cuộc hành trình. 

6. THẤT BẠI LÀ THƯỚC ĐO CỦA SỰ PHÁT TRIỂN 

Hầu hết mọi người khi đánh giá thành công thường đánh giá bảng cách xem ai ít bị thất bại nhất. 
Nhưng những người thành công nhất thì cũng trung bình thất bại tới bảy lần trước khi thành công. 
Bạn thấy đấy, nếu càng cố gắng, bạn sẽ càng thu được các bài học quý báu từ sự thất bại và càng trở 
nên thành công. 

Mỗi lần vấp ngã hãy nhìn nhận lại sự tiến bộ của mình. Đừng nản chí vì có thể sau nhiều lần thất 
bại, thành công có thể đến với bạn ngay sau đó. Nó tạo nên sự phát triển và tiến bộ. Đó chính là ý nghĩa 
của việc đứng lên sau những thất bại và tránh được những ngã rẽ không cần thiết. 


260 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Điều giúp bạn đối mặt với thất bại tốt hơn là nhìn vào viễn cảnh trước mắt. Khi đấu tranh với sự 
thất bại, hãy luôn nghĩ tới một tương lai tươi sáng. Tất cả chúng ta đều có những sai lầm, nhưng quan 
trọng là chúng ta biết cách vượt qua chúng. 

Thất bại là dấu hiệu báo cho bạn biết cần phải khám phá các cơ hội khác. Điều này có lúc đúng, 
nhưng hầu hết thành công là kết quả của sự kiên cường. Hầu hết những người thành công nổi tiếng, 
đều đã từng phải đối mặt với những chướng ngại vật trước khi trở thành người chiến thắng. Họ chiến 
thắng bởi họ đã không để những thất bại làm họ chùn bước và mất đi dũng khí. Ai cũng dễ dàng bị thất 
bại nhưng giá trị của thành công chính là ở sự kiên trì. 

Ni sư Giáo Thọ Giới Hương kính, 

Đây là bài thuyết trình của Tăng sinh Thiện Hiệp trong khóa Thực Hành Diễn Giảng của Khoa 
Hoằng Pháp vào sáng ngày 30/11/2019, được Ni sư chấm điểm và khen hay, chọn cho vào Tuyển tập 
“40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt. Thật là niềm vui 
cho con và cả lớp. Nhân dịp 20 tháng 11 và kỷ niệm 40 năm Tu học và Hoằng Pháp của Ni sư, chúng 
con Lớp Hoằng Pháp, khóa XÌII, xin chúc cho Ni sư pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên 
thành. Chúng con thầm niệm ân: 

“Người đưa đò suốt đời chở khách 
Trên con sông đưa lớp lóp người qua 
Chợt một hôm soi tình tnặt ước 
Thấy mái đấu đã tuyết pha sương. T'! 

Người đưa đò chở khách sang sông, người sống với hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh và cũng là 
người cầm đuốc soi đường cho bao thế hệ mai sau. Chúng con xin hướng nguyện công tác phật sự của 
Ni sư trong tuyển tập: “ 40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp Của Ni Sư Giới Hương” được thành viên 
mãn. Chúng con hứa sẽ tiếp bước hoằng pháp trong tương lai, người đưa đò, người cầm đuốc vì mạng 
mạch Phật pháp mai sau, không phụ lòng kỳ vọng của Ni Sư và quý giáo thọ thương kính khác. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Học viện PGVN, Tp.HCM ngày 30/11/2019 
Kính bái, 
Lớp Hoằng Pháp - khóa XII 
và Thầy Thiện Hiệp 
thienhiep728@gmail.com 
Giáo thọ NÑs Giới Hương và Tăng sinh Thiện Hiệp 





1. Người Đưa Đò của nhà giáo Nguyễn Khuê. 
hftp://khoavanhoc-nngonngu.eäu.vn/sang-tac/nguoi-dua-do 


20] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Lớp Hoằng Pháp - khóa XII 


262 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5,3. ĐƯA NGƯỜI QUA SÔNG 





Nam Mô Bổn Sư Ihích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa Ni Sư Giới Hương, 

Hôm nay, nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày kỷ niệm mang đây tính nhân văn, thắm 
đẫm tình người, những người học trò chúng con có đôi dòng tâm tình muốn gởi đến Ni sư. 

Kính gởi Ni sư của chúng conl 

Chúng con có nghe 
“Một đời người, một dòng sông 
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ 
Muốn qua sông phải lụy đò 
Đường đời truôn bước cậy nhờ người đưa 
Tháng năm dâu đãi nắng mưa 
Cơn đò tri thúc Thấy đưa bao người 
Qua sông gửi lại tụ cười 
Tình yêu xin tặng Người Thầy kính thương 
Cơn đò mộc - mái đẫu sương 
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày 
Khúc sông ấy vẫn còn đây 
Thây đưa tiếp những đò đây qua sông... !"! 

Thầy Cô là những người đã vẽ lên những đường nét mang vẻ huy hoàng và tươi đẹp cho bức 
tranh của nền văn minh nhân loại. Thầy Cô là những người lái đò thầm lặng, bằng sự yêu nghề, nhiệt 
huyết và tình thương của mình mà Ni sư đã âm thẩm vượt lên trên những khó khăn về thời gian và cả 
không gian để đến với chúng con, đến với ngôi trường này để chia sẻ kiến thức và dìu dắt cho chúng 
COn. 

Có những buổi khuya sớm, cả ông mặt trời kia cũng chưa thức dậy thì đâu đó đã có vòng xe 
chuyển bánh, không giống như bao chuyến xe khác, đó là chuyến xe chở một sứ mệnh thiêng liêng và 
cao đẹp, chở đầy những yêu thương và sự ấm áp, chở những con người luôn hy sinh cho thế hệ trẻ. Ni 
sư đã chọn lấy chiếc áo tu sĩ đơn giản vải sờn vai theo năm tháng, chọn mãi cẩm bụi phấn viết bảng 
hôm nao để đối lấy những bài học quý giá, những tâm tình cao đẹp dành cho chúng con. Những buổi 
sương khuya, những chiều mưa lạnh, Ni sư đã âm thâm, lặng lẽ đi gởi những niềm thương. Quãng 
đường xa, sương đọng màn kính mờ, ôi thân thương và đáng kính làm sao! Hình ảnh đó khiến chúng 
con phải cúi đầu thẩm nguyện, nguyện Ni sư mãi vui khỏe và bình yên. 

“Quãng đường xa, xin cho được ngắn lại 
Để Thấy tôi kịp nhấp tách trà thơm 
Quãng đường xa, xin cho được ngắn lại 
Để Cô tôi kịp ngắm ánh trời lên.”” 

Ấn tình đó, chúng con sẽ không viết lên gỗ vì gió bụi mờ sẽ làm phai dấu. Chúng con cũng chẳng 
khác lên đá bởi lẽ cơn sóng thời gian chắc hẳn sẽ khiến đá rêu xanh một thuở. Chúng con chọn cho 





1. Người Lái Đỏ của Thảo Nguyên. 
https://baomo1.com/20-] 1-nhung-bai-tho-tang-thay-co-hay-va-y-nghia-nhat/c/20777745.epI 
2. Thấy tôi. Ân danh tác giả. 


263 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





mình cách viết vào chính cuộc đời mình, viết vào chính cuộc đời mình bằng một loại mực vô hình mà 
ở đấy chỉ có những con người có sự kết nối và gắn bó cùng nhau mới nhìn thấu được, chúng con cũng 
không quên tô thêm vào những gam màu của lòng tri ân và kính mến. 

Kính thưa Ni sư của chúng conl 


Vẫn dòng sông đó, vẫn chiếc đò xưa nhưng giờ đây lại khoác lên một màu lưu luyến, chẳng muốn 
chia xa. Lòng chúng con như nghẹn lại, chúng con muốn được tắm mình trong khoảnh khắc này mãi 
mãi như những người đã trưởng thành nay mong mình được bé lại, bé lại hoài để được dạy dỗ, được 
yêu thương, được quan tâm trong khoảng thời gian vô giá này. 

Vạn vật trên đời đều sẽ bị mai một bởi thời gian nhưng chúng con vẫn luôn tin rằng có những 
tâm tình một khi đã đọng lại trong tâm thức của con người thì sẽ chẳng dễ phôi phai dù phương thức 
của thời gian là cuốn trôi mọi thứ. 

Cuộc đời có hợp ắt sẽ có tan, chúng con biết dù chúng con có níu kéo thì cũng chẳng thể níu kéo 
được thời gian nhưng chúng con có quyền cho mình được sống chậm lại để đắm mình trong khoảnh 
khắc này, trong không gian này được lâu hơn một chút. 

Mai xa rồi, chúng con mỗi người mỗi bước, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng. 
Chúng con hiểu rõ, người tu sĩ là người tự bước đi trong cuộc đời mình, quên đi những lợi ích cá nhân 
để dành tình thương cho muôn loại. Nhưng sẽ có và chắc hắn sẽ có những đêm khuya buồn, những lúc 
yếu lòng, những khi xa vắng, chúng con sẽ nghĩ về Thầy Cô để thêm một lần cảm nhận tình thương và 
sự ấm áp của Ni sư đã tâm huyết dành cho chúng con. 

Xuân, Hạ, Ihu, Đông đến đi rối lại đến nhưng hình ảnh của Ni sư trên bục giảng đường, bên 
chiếc bảng xanh cùng viên phấn trắng sẽ mãi ở trong tim của từng người học trò chúng con. 

Chúng con nguyện cầu Chư Phật, Chư Đại Bổ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho Ni sư luôn 
luôn được mạnh khỏe, được thành công trong cuộc sống và mãi được an lạc trong ánh từ quang của 
Tam Bảo. 

Ni sư là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của chúng conl 

Toàn thể Tăng Ni sinh lớp Anh Văn Phật Pháp kính tặng Ni sư Giới Hương nhân ngày lễ Nhà 
Giáo 20/11 và cũng đóng góp cho Tuyển Tập 40 Năm Tu Tập và Hoằng Pháp của Ni Sư. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 


Học Viện PGVN, TpHCM 20/11/2019 
Kính bút, 
Ni sinh Diệu Ngọc 
và Tăng Ni Sinh Anh Văn Phật Pháp khóa 12, Lớp AI 
nguyenthitrucle2492@gmail.com 


264 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





3 


: _ M. I v . LẺ LỆ, À 4 


Ï_. "`". 6 s š ° 
_s _;y _—_ Ï 


Tăng Ni Sinh Anh Văn Phật Pháp khóa 12, Lớp AI 





0Ð 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.4. NHỚ MÃI ƠN THẦY 





Vào một buổi sáng, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Ở Ni xá Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, 
con bất chợt hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua. Mới đó mà đã hơn 3 năm, con còn nhớ như in hình 
bóng của một Ni Sư (Thích Nữ Giới Hương) chững chạc, dịu hiền, dáng hình thon thả với giọng nói 
nhẹ nhàng ngọt ngào. Ni sư ung dung tự tại bước vào lớp Anh Văn A2, Khoa Anh Văn Phật Pháp của 
chúng con với nụ cười mỉm chi xã giao, thật duyên dáng làm sao! Ngày ấy, chúng con là sinh viên năm 
nhất, được Sư dạy môn Đọc Hiểu Tiếng Anh Phật pháp quyến 1 (Buddhism Through English Reading 
I). lân sinh viên - chúng con vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy thú vị với phương pháp dạy của Sư rất 
mới lạ, vừa truyền thống xen lẫn hiện đại. Sư truyền đạt kiến thức một cách tỉnh tế và vui vẻ; ví dụ 
như những bài quiz (ôn văn phạm) để cộng điểm thêm vào các bài thi cuối khóa. Phương pháp dạy 
này nhằm khuyến khích sinh viên năng động, chú ý bài giảng và sáng tạo trong cách làm bài tập. Ni sư 
thật sự đã truyền cho Tăng Ni sinh một động lực, một năng lượng, một niềm tin để học tốt Tiếng Anh. 

Tuy mới gặp Ni sư lần đầu nhưng sao trong con cảm thấy rất gần gũi, thân thương như đã từng 
gặp ở kiếp trước nào đó. Trong tâm con cảm nhận Ni Sư là một người giảng sư chỉnh chu, một người 
Sư Chị đi trước với lòng nhiệt huyết hết lòng dìu dắt thế hệ trẻ hậu lai chúng con trên bước đường tu 
học Phật Pháp. Dù thời gian bên nhau rất ngắn ngủi, Sư vẫn dành trọn thời gian giải lao để chia sẻ, tư 
vấn, và đáp lại các nguyện vọng mà chúng con đang muốn tìm hiểu. Với những Tăng Ni sinh trẻ, ngây 
thơ, Sư luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm tu học thời sinh viên của chính mình. Sư phấn đấu tu học 
thế nào? Sư săn học bổng các trường Đại học nước ngoài ra sao? Sư đã vượt qua những thử thách để 
đạt tốt nghiệp Tiến sĩ Phật giáo giỏi, Cử nhân Văn Chương Mỹ và hơn thế nữa Sư đã trở thành vị Trụ 
trì của vài ngôi chùa. Một sứ giả Như Lai phải làm gì để mang lại lợi ích cho chúng sanh? Sư còn giới 
thiệu cho chúng con những địa chỉ trang web của các trường Đại học danh tiếng ở các nước ngoài như: 
Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc ... Lúc bấy giờ, trong tâm con suy nghĩ: Ôi! Mới gặp lần đầu mà sao Sư 
hiểu nguyện vọng du học của chúng con như thế? Chắc hẳn, Sư phải là người có kinh nghiệm tu học 
và nhìn thấu tâm người? Sư nhìn vào ánh mắt của các học trò bé nhỏ là Sư hiểu chúng cần gì và nên 
chuẩn bị gì cho tương lai. 


Sau khi cho chúng con thi và hoàn thành khóa học, Sư lên đường trở về Mỹ quốc để tiếp tục hành 
trình hoằng pháp và làm Phật sự ở Mỹ. Sư không những Trụ trì ngôi chùa Hương Sen ở Việt Nam, mà 
còn làm Trụ trì Huong Sen Iemple ở nước Mỹ và thường làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ 
các đệ tử, các sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tu học tốt. Trước đó, trong tâm con cũng có ý 
nghĩ phấn đấu đi du học nước ngoài. Và giờ đây, Sư mổi thêm lên ngọn lửa nguyện vọng ấy lại có duyên 
khởi bùng trong con. Con ước gì mình có đủ điều kiện qua Mỹ du học và có đủ duyên được đến thăm 
viếng và ở bên cạnh Sư để còn có dịp học hỏi được nhiều điều hay từ Ni sư TN Giới Hương - một vị 
Giảng sư nữ đầy nghị lực và nhiệt huyết này. 

Và tháng 9 năm 2019, một nhân duyên thù thắng lại trở về với sinh viên khóa Anh năm cuối 
chúng con là được gặp lại và được học với vị Giảng sư đáng kính ngày nào của ba năm về trước. Đó là 
Ni sư- Giảng sư Tiến sĩ Giới Hương đầy giản dị và chân thành. Bây giờ, Sư dạy chúng con môn Dịch 
thuật song ngữ Việt-Anh và Anh-Việt (Bilingual Translation, tháng 9-12/2019). Chúng con rất hạnh 
phúc khi lại được theo học và nghe những lời giảng dạy của Sư ở một môn học khác, một cái nhìn khác 
và kiến thức mới khác. 

Con không biết nói gì hơn. Tận đáy lòng, con thành kính tri ân những lời dạy vàng ngọc và ý 
nghĩa của Ni Sư. Kính nguyện Ni Sư thân tâm luôn an lạc, luôn gặp những thắng duyên trên bước 


266 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





đường hoăng pháp ở trong nước và ngoài nước. Chúng con luôn nhớ mãi ơn Thầy - Người lái đò, và 
nguyện cố gắng tu học thật tốt để xứng đáng với lòng mong mỏi của chư Giáo thọ sư, của thân quyến 
và của những Phật tử thân yêu. 

Cuối lời, kính chúc Ni Sư vạn sự cát tường, sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý và Phật sự viên 
thành. Xin hẹn gặp lại vị Giáo thọ đáng kính ở đất Mỹ! Trò Ni sinh bé nhỏ của Sư. 


Học Viện Phật Giáo VN, TpHCM, ngày 27/11/2019 
Nay kính, 
Ni sinh Thọ Liên 
Khóa 12, Lớp Anh Văn Phật Pháp A2 
thichnutholien@gmail.com 
thichnutholien2@gmail.com 





Ni sự Giới Hương (hàng trên chính giữa mang kiếng) 
lác giả Thọ Liên (bên trái thứ hai áo vàng) 


267 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.5. BÀI HỌC TÁNH KHÔNG 





Kính bạch Ni Sư Giới Hương - VỊ Thầy giáo thọ đáng kính của chúng con, 


Chúng con là học viên Huynh Trưởng GĐPT Đức Tâm được thọ bài giảng của Ihầy về chủ đề 
“Tánh KHÔNG trong Kim Cang Thừa, Mật Giáo” vào ngày 11/11/2019 tại Chùa Diệu Giác, Quận 2, 
TpHCM. Để hiểu được trọn vẹn Tánh Không là một điều không hề dễ dàng, nhưng ít nhiều qua bài 
giảng rất hay của Thầy, chúng con cũng nhận ra đó là cứu cánh để hướng đến giải thoát. 

Chúng con xin mạo muội ghi nhận bài học bằng những vần thơ xin kính gởi đến Ihầy cho Tuyển 
Tập Kỷ Niệm “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp” của Thầy, con biết sự hiểu biết của chúng con còn giới 
hạn, mong thầy nhận tấm lòng thành tâm của chúng con: 


BÀI HỌC “TÁNH KHÔNG” 


Cơn thọ ơn Thầy hiểu tánh “KHÔNG” 
Kim Cang kinh Phật thấm vào lòng 
Lục căn ngã ái che mờ mắt 
Ngũ uấn duyên sanh nhiễm bụi hông. 
Minh kính phi đài nên chẳng thấy 
Bồ đề vô thọ cũng hoài trông" 
Nhìn ra vạn pháp do duyên khởi 
Thể tánh thường hằng vốn rỗng không. 
(Minh Đạo) 
Mong Thầy chỉ giáo thêm để chúng con cùng các học viên thêm tự tin trên con đường tu tập và 
hành trì. 
Chúng con kính chúc Thầy thân tâm thường lạc và nhớ về VN thường xuyên để dạy học cho 
chúng con. 
Chùa Diệu Giác, Q. 2, TpHCM, ngày 12/11/2019 
Kính lễ, 
Minh Đạo và GDPT' Đức Tâm 
datnguyenduc75@gmaiÌ.cotn 





1. Lấy ý từ Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Hòa Thượng Thanh Từ dịch từ tiếng Hán ra Việt. 
Mời xem: hfIp://thuongchieu.net/1ndex.php/chuyende/kinhphapbaodan 


268 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Giới Hương (chính giữa) và Gia đình Phật Tử Đúc lâm 
chụp ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Chùa Diệu Giác 


209 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.6. BỤI PHẤN BÁM ĐẨY TAY 





Có một nghề bụi phấn bám đây tay 
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất 
Có một nghề không trông cây vào đất 


\ éc 


Mà mang lại cho Đời đây “trái ngọt hoa tươi”! 
(Có một nghề như thế - Định Văn Nhã) 


Nghề lái đò, nghề trồng người được xem là những nghề cao quý nhất, nhưng lại ít người dám 
chọn, bởi lẽ một khi lựa chọn thì phải hy sinh thật nhiều. Cho dù dùng nhiều lời vàng, ý ngọc và các 
phẩm vật quí giá cũng chẳng thể nói lên trọn vẹn hết tấm lòng biết ơn và kính ngưỡng của chúng con. 

Ước mong của Ni sư Giới Hương và các giáo thọ là thấy chúng con được thành tựu “pháp học” 
và “pháp hành, rồi chung tay gánh vác trọng trách của người mang chí xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như 
Lai, chuyển bánh xe pháp. 

Chúng con toàn toàn thể học viên Tăng Ni sinh xin được đảnh lễ dưới chân chư Tôn Đức giáo 
thọ, để tỏ lòng tri ân sâu sắc của chúng con đến Người. Chúng con xin tự khắc ghi trong tâm khám sự 
hy sinh cao cả của Người, lấy đó làm động lực vượt qua mọi khó khăn cũng như áp dụng lời chỉ dạy 
hướng dẫn của Ni sư Giới Hương cùng quý Thầy cô để chuyển hóa thân tâm mình và người. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019 
Nay kính, 
Ni Sinh Liên Phát 
Khóa 13 - Lớp Chuyến Dịch Pali 








1. Có một nghề như thế. Giáo sư - Viện sĩ, TSKH, Nhà giáo Uu tú Đinh Văn Nhã. https://bigschool.vn/nhac- 
sỉ-đi-tim-tac-gia-bai-tho-co-rnot-nghe-nhu-the-va-ca-khuc-moi-ra-doi 


270 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Giới Hương và tăng nỉ sinh Khóa 13 - Lớp Chuyến Dịch Pali 
ngày 20 tháng I1 năm 2010 


271 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.7. BẮC CẦU KIỀU 
Chúng con thường nghe: 





“Muốn qua phải bắc cấu kiếu 
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”! 
(Bắc Câu Kiểu -Lê Hoa) 

Câu ca dao này nói lên vai trò quan trọng của bậc thầy dạy dỗ. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã 
in hẳn sâu trong tâm thức của người con Việt. Truyền thống ấy lại càng thể hiện đậm nét hơn trong 
nếp sống thiền môn: 

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ tạng 
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đên.!l 

Bậc Thầy giáo thọ sư là những người luôn hết lòng vì thế hệ hậu sanh mà lao tâm khổ trí, không 
quản cái nắng mưa oi ả ngày Hè đổ lửa, hay những khi mưa dầm buốt lạnh vẫn đều đặn đến lớp truyền 
trao giáo pháp Phật đà cho chúng con, để mong chúng con được thông hiểu chánh pháp, để duy trì 
ngọn lửa giải thoát. 

Trong ngày Nhà Giáo 20/11/2019 năm nay cũng là dịp Ni sư Giáo Ihọ TN Giới Hương kỷ niệm 
40 năm Tu Học và Hoằng pháp, chúng con lại được dịp bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các bậc Thầy. 
Chúng con biết mọi sự vật trên đời đều là vô thường, thay đổi, nhưng có một cái nằm ngoài quy luật 
ấy, đó chính là trí tuệ giải thoát. 

Chúng con tha thiết nguyện cầu cho Ni sư Giới Hương cùng những bậc Thầy của chúng con sớm 
ngày chứng ngộ được trí tuệ ấy để hướng dẫn cho chúng con đến đích trên lộ trình giác ngộ. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019 
Kính bút, 
Tăng Sinh Đồng Thành 
Khóa 13 - Chuyến Dịch Pali 








1. Bắc Câu Kiếu. Lê Hoa. 
Mời xem: http://www.khoavanhoc.edu.vn/index.php/nghiencuu-dangian/1502-nu-nt-sang-thi-b-c-c-w-ki-w 
2. Ca dao trong Chủa. Ấn danh. Mời xem. hftp://www.duocsu.org/008fsds_5/572fs_ 31.html 


ĐẠ P¿ 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.8. TRI ÂN NGƯỜI THẦY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2019 





Ngày lễ nhà giáo VN 20/11 là một ngày truyền thống vô cùng quan trọng, có giá trị về đạo đức 
như ca dao đã từng dạy: “Uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ kẻ trồng cây." Sự tri ân và niệm ân không 
hể nào thiếu đối với các vị học trò, sinh viên và đặc biệt hơn là Tăng Ni sinh của học viện Phật giáo. 

Không những tri ân lên Giảng sư mà còn Thầy Tổ, Cha mẹ, tất cả là những người đã dạy cho 
chúng ta bài học về tri thức, phẩm hạnh, giải thoát và đạo làm người. 

Nhân ngày Lễ Nhà Giáo này cũng như nhân lễ Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và hoằng pháp của Ni 
sư Giáo Thọ TN Giới Hương, chúng con có cơ hội thể hiện tâm tư, nỗi lòng biết ơn, ghi nhớ những bài 
học, lời dạy của Ni sư để làm hành trang cho cuộc sống. 

Dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ của quý Ngài, khiến chúng con bùi ngùi xúc động, nơi đây trong 
lúc này, cho chúng con xin được đảnh lễ tri ân và dâng đôi lời kính cẩn: 

“Ngày Nhà Giáo 20/11, trong giây phút ở hiện tại này, chúng con nhớ về Đức Bổn Sư, với phẩm 
hạnh cao thượng, sự vĩ đại của Đức Phật trong việc truyền trao giáo pháp. Và ngày hôm nay, chúng con 
lại được học, được tưới tấm những lời dạy đó qua các bậc Trưởng bối, các vị Giảng sư, Giảng viên, Giáo 
thọ Ni sư Giới Hương khả kính của chúng con. Chúng con nguyện sẽ nỗ lực tu học với hạnh nguyện, 
ước vọng để tiếp nối những tỉnh hoa, những kinh nghiệm, phẩm hạnh từ quý Thầy cô, để “truyền đăng 
tục diệm.” 

Với niềm hân hoan và dâng trào cảm xúc, khi nghĩ nhớ về ân đức các bậc Thầy này, chúng con 
kính cẩn gởi đến quí Ngài, quý Thầy cô những lời tri ân sâu sắc và thành kính đảnh lễ tam bái. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019 
Cung kính, 
Ni sinh Thánh Thảo 
Khóa 13 - Chuyển Dịch Pali 


1n” 


IN 
\ 0Í 





2/7 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.9. NỬA CHỮ CŨNG THẦY 


Dẫu rằng một chữ cũng Thầy 
Dâu rằng nửa chữ cũng dày ân sâu 
Mai này vào cuộc bể dâu 
Lời Thầy là những hạt châu sơi đường." 





Tuy rằng thời gian Ni sư Giới Hương đứng lớp chúng con không lâu, nhưng những lời Ni sư Giới 
Hương san sẻ là kim chỉ nam, giúp chúng con định hướng pháp học và pháp hành. Người xưa có câu: 
“Không Thầy đố mày làm nên” nghĩa là học trò dù giỏi đến đâu mà không có Thầy dạy dỗ thì như người 
mù đi trong đêm tối, mãi không thấy được ánh sáng của đời mình. 

Chúng con kính dâng Ni sư giáo thọ Giới Hương trong dịp Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng 
Pháp của Người. Kính chúc Ni sư luôn khỏe mạnh để tiếp tục truyền chữ nghĩa tu học cho chúng con. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019 
Cấn bút, 


Ni Sinh Nguyên Trí 
Khóa 13 - Chuyển Dịch Pali 





Ni sư Giáo Thọ Giới Hương và Tăn Ni sinh trong Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2019 





1. Ca dao Nửa chữ cũng Thầy - Ấn danh. 
Mời xem: hftps://123tmua.com.vn/blog/nhung-bai-tho-luc-bat-ve-thay-co-hap-dan-nhaf-moi-thoi-dai 


274 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.10. ĐƯA CON LỐI TRỞ VỀ 





Sanh ra ta là cha nẹ 
Thành niên ta là bạn bẻ. 


(Tục ngữ Việt Nam) 
Đó là câu nói đúng trong cuộc sống, tuy nhiên đối với tu sĩ Phật giáo thì vẫn chưa đủ, có một 
nhân tố quan trọng trong sự hướng đạo cho người tu sĩ là công lao của người Thầy. 
Trên bước đường đài tăm tối 
Mịt mờ sương bao ngõ ngách dọc ngang 
Con bước đi khập khếnh vô lối 
Người đứng đó như ngọn đèn trong ngõ 
Sáng tỏ đưa con lối trở về. 
(Ấn danh) 

Công đức quí Ngài dãi nắng dâm sương, quên ăn, bớt ngủ, hy sinh thời gian, sức khỏe bản thân 
vì thương tưởng hàng hậu học non trẻ cần người hướng dẫn, trong mờ mịt giữa con đường đạo, đôi 
khi chúng con cảm thấy: 

Bâng Khuâng đứng giữa hai dòng nước 
Biết chọn dòng nào hay để nước cuốn trôi. 
(Nhớ đồng - lố Hữu) 

Quý Ngài đã đưa cho chúng con cái la bàn, chỉ cho chúng con đường đi nước bước, nhắn nhủ 
những lời khuyên chân thành. Ân đức đó ngòi bút không sao tả nổi. Chúng con chỉ biết tự hứa bản 
thân gắng học, gắng tu, lấy quý Ngài làm tấm gương sáng, tiếp nối công việc quý Ngài còn dở dang 
trong đạo pháp. 

Nhân dịp Kỷ Niệm 40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Người, chúng con kính dâng Ni sư giáo 
thọ Giới Hương đôi lời tri ân và kính chúc Ni sư luôn dối dào sức khỏe, thân tâm thư thới, an nhiên tự 
tại, vạn pháp tùy duyên, thành tựu mọi sở nguyện trong đời. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019 
Nay kính, 
Ni Sinh Huệ Hòa 
Khóa 13 - Chuyển Dịch Pali 


2a) 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Bông hoa kính dâng Thấy nhân ngày 20 tháng I1 


276 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.T1. BỤI PHẤN LÀ HOA 





Thây ơi bụi phấn là hoa 
Cho con bài học, bài ca chào đời 
Mỗi khi Thầy viết phấn rơi 
Như ngàn bông tuyết rạng ngời áo nâu.!" 
Kính bạch Ni sư Giới Hương, 


Tháng 11 sắp hết rồi, trời u u lạnh, cuốn theo những chiếc lá sala về cội. Cây vô tình còn biết truy 
nguyên, biết trở về nơi đã nuôi dưỡng. Tháng 11 ngày 20 cũng là ngày truyền thống để ngoài kia những 
cô cậu học trò, hướng về người tác thành nên trí tuệ cho mình. Trên tỉnh thần ấy, chúng con xin hướng 
về Ni sư, bậc Thầy giáo thọ khả kính đã mang lời kinh Phật của hơn 26 thế kỷ để truyền trao cho chúng 
con. Ni sư dạy cho chúng con nhiều điều, kể cho chúng con nghe về những tấm gương của tiền nhân 
đã dẫn lối... Thế nhưng vẫn còn nhiều Ni sư chưa nói, đó là: 

Cũng có một vắng trăng 

Nhưng sao thầy không kế, 

Những đêm ngôi soạn bài 

Ánh trăng vàng khuya khoắt. 
Và vào những cơn tnưia 
Thây ơi sao không kể 
Mùa trưa thây lặn lội 
Sớm chiêu với đàn em. 
(Những Điều Thầy Chưa Kể - Trần Thanh Sơn) 


Ngôn ngữ dầu hay cũng không nói hết được chân tình, không thể biên được. Nhưng chúng con 
vẫn muốn dâng lên Ni sư lời tri ân sâu sắc nhất - người Thầy đã mang cho chúng con đôi lời tri thức 
của đạo giải thoát. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ Ni sư thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu, 
trí tuệ viên mãn để chúng con và hậu học sau này được nhận từ Thầy ngọn đuốc truyền thừa của Đức 
Phật. Chúng con biết được món quà quý nhất với Thầy là sự tu học tinh tấn của chúng con và chúng 
con nguyện áp dụng lời dạy của thầy vào cuộc sống, nỗ lực tu học xứng đáng là người con Phật và là 
học trò của Ni sư Giới Hương. 


Nam Mô A Di Đà Phật 
Học Viện Phật Giáo Việt Nam, ngày 03/12/2019 
Kính lễ, 
Ni Sinh Nguyên Hiền 
Khóa 13 - Chuyển Dịch Pali 





1. Tác giả ấn danh soạn phỏng theo bài hát “Bụi phấn” - nhạc Vũ Hoàng, thở Lê Văn Lộc. 
hftps://giaoducthoidai.vn/goc-nhin/nguoi-thay-nguon-carn-hung-sang-tao-baf-tan-4048383-b.html 


240/7 Í 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Ni sinh Học viện Phật Giáo Việt Nam 


278 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.12. NGƯỜI CẦM BÚT DẠY HỌC 





Người cầm bút dạy học là một người luôn cần mẫn, cao quý là luôn được kính trọng. Vì người 
dạy học không chỉ mang lại kiến thức, mà còn mang lại giá trị tinh thần, hướng con người trở về với 
bản tánh Chân như. Người Thầy là ngọn đuốc tuệ nhen nhóm lên ngọn lửa tri thức, tự giác và giác tha 
cho chúng con. 

Kính bạch Ni sư Giới Hương, 

Hôm nay, nhân ngày 20/11 là ngày tết của nghành giáo dục. Hòa trong không khí vui tươi với đây 
sự biết ơn và kính trọng. Con xin bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến Thầy (Ni sư) đã tận tụy cầm bút dạy 
học, cống hiến sức lực, trí lực và tâm lực vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo những thế hệ Tăng Ni tài đức 
để trong tương lai có thể gánh vác sứ mạng hoằng dương Chánh pháp mà ngay từ khi Tăng đoàn thành 
lập, Đức Phật đã giao phó: “Này các Tỷ kheol... hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc 
của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy 
đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy truyền bá chính pháp... 
Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho 
người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ...”"! 

Chúng tôi sẽ đến làng Sena. Những người muốn đi đến những nơi bạn thích bạn có thể đi như 
vậy, nhưng không phải cho hai người đi ở một nơi. Dạy và giải thích Pháp trong khả năng tốt nhất của 
bạn vì lợi ích của nhiều người 

Ni sư và các bậc Thầy cầm bút đã gánh vác những Phật sự phụng sự nhân sinh, hành Bổ tát đạo 
trên tinh thần đưa Phật giáo nhập thế và phát triển trên tầm cao mới. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Học Viện Phật Giáo VN, ngày 20/11/2019 
Cần bút, 
Tăng sinh Duy Tuệ 
Khóa 13 - Chuyển Dịch Pali 





1. Mahàvagea - Đại Phẩm, Luật tạng, chương Trọng yếu, tụng phẩm thứ 2, doạn 32. Xem bản dịch tiếng Việt 
của Indacanda Nguyệt Thiên, http://www.budsas.ore/uni/u-luat-daipharn/dp-00.hfm. 


279 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Dâng quà tặng Ni Giới Hương vào ngày tạm biệt cuối khóa ngày 03/12/2019 


280 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





5.13. CHO ĐỜI MỘT TÌNH THƯƠNG 


Gần bốn mươi năm một chặng đường 
Quá trình tu học đây cảm thương 
Mười năm du học bên Ấn độ 
Học tập học kỳ nhiễu năm trường 
Thế gian khổ vui lòng nhập thế 
Phật đạo giải thoát tâm dựa nwơng 
Kính chúc Ni sự luôn an lạc 
Để lại cho đời một tình thương. 


Kính tặng Ni sư Giới Hương nhân dịp Kỷ Niệm 
40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Người. 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019 
Hậu học kính bái, 


Tăng sinh Quảng Nguyên 
Khóa 13 - Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xướng Ngôn 


l.D 


"¬=.. 





281 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





5.14. KHƠI ĐÈN TRÍ TUỆ 


Khơi đèn trí tuệ muôn thuỏ ghi tâm ân giáo dưỡng 
Lưu truyền äạo đức ngàn thu khắc cốt nghĩa khai tâm. 


Kính tặng Ni sư Giới Hương nhân dịp Kỷ Niệm 
40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Người. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 


Học Viện Phật Giáo VN, ngày 03/12/2019 
Hậu học kính bái, 
Ni sinh Tuệ Thanh 
Khóa 13 - Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xướng Ngôn 





282 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.15. KÍNH LẠY THẦY 


Kính lạy Thầy! Ân Sư Trí Trong 
Người dạy con thoát vòng tục lụy 
Thuở khai tâm tập khí hơn thua 
Nay giác ngộ phân bua điễu bỏ. 
Kính lạy Thầy! Ân sư trong đạo 
Uy đúc người tướng mạo trang nghiêm 
Mỗi khi con ngưỡng vọng quan chiêm 
Niễm an lạc đạo phong khả kính. 
Kính lạy Thây! Ơn lành cao thượng 
Dạy cho con biết hiếu và thương 
Khi đối mặt thương trường cuộc sống 
Mặc thị phi...hoan hỷ sắc không. 
Kính lạy Thấy! Truyên đăng tục điệm 
Sống một đời giản đị thanh liêm 
Pháp Như Lai nghiên cứu kiếm tìm 
Dạy đệ tử nghiêm thân hành đạo. 
Ni sinh lớp Hoằng Pháp Diễn Giảng, khóa 12, kính tặng Ni sư giáo thọ TN Giới Hương - Người 
thắp đuốc mồi đèn tuệ giác cho hàng hậu học chúng con. 
Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính bút, 


Thích Nữ Huệ Cảnh 





_nii 
Giáo thọ Ni sự Giới Hương và Ni sinh Huệ Cảnh 


283 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Quang cảnh toàn lóp 


284 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.16. MỘT ĐỜI NGƯỜI - MỘT DÒNG SÔNG 





Một đời người - một dòng sông 
Mấy ai làm kẻ đứng trông bên bờ 
Muốn qua sông phải lụy đò 
Đường đời truôn bưóc, cậy nhờ người đưa. 
(Người lái đò - Thảo Nguyên)!" 

Quý Thầy Cô hàng ngày trải nắng mưa đến lớp truyền trao cho chúng con kiến thức, lẽ sống và 
kinh nghiệm đời mình. Mong chúng con tiếp bước thế hệ đi trước để giữ vững tỉnh thần hoăng truyền 
đạo pháp. Nếu không có thế hệ đi trước như Ni sư TN Giới Hương hay quý Thầy Cô thì chúng con sẽ 
là những kẻ lạc đường. Từ đây chúng con thấy được quý Thầy Cô là ngọn hải đăng trên biến giữa đêm 
đông giông bão. Chúng con nỗ lực học tập, tiếp thu kiến thức, thực hành lời dạy của quý Thầy Cô, để 
không phụ ơn dạy dõ, dìu dắt. 

Hoa thơm là ở hoàn cảnh phù hợp mà sanh. 

Người tốt và tài là ở nơi biết cách tiếp thu vậy. 

Kính chúc quý Thầy Cô, đặc biệt Ni sư Giới Hương luôn sức khỏe, bình an, tiến tu trên đạo nghiệp 
của mình để truyền trao thêm nhiều tri thức và là khuôn mẫu đức hạnh cho chúng con noi theo. 

Con thuyễn rẽ đường nước 
Buôn vui bỏ lại sau. 
Dù lỗi lầm nhỏ khi chúng con chưa ngoan, chưa tích cực, chăm chỉ thì lòng bao dung của quý 
Thây vẫn là bao la rộng lớn, để chúng con được ấm áp trong tình thương vậy. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 
Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính bút, 
Thích Hiểu Thiện 
Tăng sinh lớp Hoằng Pháp Diễn Giảng, khóa 13. 





1. Người lái đỏ - Thảo Nguyên. 
Mời xem: htIps://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-co-va-nhung-chuyen-do-rmai-mmef-sang-song-posf I 5205 Ï. 
sả 


285 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.17. NHÂN BẤT HỌC, BẤT TRI LÝ 





Đức Phật thường dạy rằng: “Lời nói là biểu hiện rõ nét nhất của tư duy” nghĩa là ngôn ngữ và văn 
tự là những đặc trưng cho trình độ phát triển xã hội loài người. Ni sư Giới Hương cùng chư Giáo thọ đã 
dùng lời nói, bút viết, phấn vẽ để làm phương tiện truyền đạt hướng dẫn Phật pháp cho Tăng Ni sinh. 

Ca dao Việt Nam có câu: 
Muốn sang phải bắc cầu kiễu 
Muốn con hay chữ phải yêu kính thây. 
(Bắc Câu Kiều - Lê Hoa)! 

Truyền thống dân tộc đã khuyến hóa con người tôn trọng các bậc Thây. Nói rộng ra, trong tư 
tưởng thế giới, chính trong quan niệm Phật giáo, mối quan hệ Ihầy-trò cũng được Đức Phật để cao, 
tiêu biểu trong kinh Thiện Sinh!?!: 

“Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam: Đứng dậy 
để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này Gia chủ tử, 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyến; dạy 
cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; khen đệ tử với các 
bạn bè quen thuộc; bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt.” 

Hay như Đức Khống Tử dạy: “Nhân bất học, bất tri lý” Để có chiếc cầu đến bờ cuối cùng của 
tri thức, không thể nào không nhờ đến sự học, trong đó yếu tố người đưa đường chỉ lối, người Thầy, 
không thể nào không trân trọng, mà sự dạy và học có mối quan hệ sâu sắc, không thể nào tách rời. 

Không lời chúc hay câu từ nào có thể nói lên lòng biết sơn đầy đủ hơn chính sự tiếp nối giáo dục. 
Chính bằng hành động thừa đương để giữ giềng mối cho quan hệ dạy và học, trau dối để truyền trao 
giữ mạch sống cho nguồn trí thức không bao giờ dừng lại là lời chúc thiết thực. 

Lời nói ra chỉ là giả danh để rồi theo gió thoảng mây bay, chỉ có tâm niệm ghi nhớ là thường còn, 
như Kim Trọng đã xót xa thốt lên: 

Gìn vàng giữ ngọc cho hay 
Cho đành lòng kẻ chân tây cuối trời. 
(Kim Vân Kiểu Truyện - Nguyễn Du)?! 
Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 
Tăng sinh Nhuận Lạc 
Khóa 13 - Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xướng Ngôn 





1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004. 

Mời xem: hfps:/wwwthivien.net/Muốn-sang-thì-bắc-câu-kiêu/poem 

hftp:/wvww.khoavanhoc. edu.vn/Index.php/nghiencuu-dangian/1I502-mu-n-sang-thi-b-c-c-w-ki-w 
2. Trường Bộ Kinh. Số 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt. Đại lạng Kinh Việt Nam. 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2535 - 1991. 

Mời xem: htIps://thuyvienhoasen.org/4241/3 I-kinh-øiao-tho-thi-ca-la-vief-siealovada-sutta 

3. Kữn Vân Kiễu Truyện. Nguyễn Du. 

Mời xem: htIps:/www.øiaoduc. edu.vn/nhung-loi-dan-do-nhau-tham-dam-nuoc-rmat.htm 


286 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








“Si “ẻ 


Giáo thọ Giới Hương đang giải nghĩa bài trên bảng 


287 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





5.18. TÌNH THẦY 


Tình Thấy như ánh ban tmai 
Cho con thắp sáng tương lai rạng rời. 
Tình Thầy như trúi cao vời 
Cho con thấy được tmuôn lời điệu âm. 
Tình Thấy như dòng suối tuôn 
Cho con tắm mát giữa trùng khổ đau. 
Tình Thây như bể ngàn phương 
Cho con thấu hiểu tình thương tuặn nồng. 
Tình Thấy lặng tợ hư không 
Cho con thấu suốt từ bị của Người. 
Tình Thây như ánh đèn khuya 
Cho con thắp sáng vô tỉnh bao đời. 
Tình Thây thắp mãi muôn đời 
Cho con ấm áp biển trần khổ đau. 
Tình Thây trao trãi trãi trao 
Cho cơn vững tiến dẫu bao nghiệp dày. 
Tình Thấy như núi thái cao 
Cho con thấu hiếu tấm lòng Thầy thương. 
Tình Thầy cao tựa Tu di"! 
Cho con tỉnh tiễn đến ơn của Người. 


Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương và các lhầy giảng viên, 
lăng sinh Viên Quang 
Khóa 13 - Môn Nghệ Thuật Diễn Thuyết & Xướng Ngôn 





1. Núi Tu đi là là một ngọn nui thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo 
và Phật giáo và được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tỉnh thần. 


288 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








289 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.19. MỘT BUỔI SÁNG TUYỆT VỜI VỚI NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Vào một ngày đẹp trời thứ Ba ngày 03/12/2019, thật may mắn và duyên lành, Ni sư Giới Hương 
đến lớp chúng con dạy. Mặc dù chúng con chỉ được học và gặp gỡ NS Giới Hương trong 3 tiếng đồng 
hổ, nhưng để lại trong lòng chúng con niềm quý kính vô hạn. Bởi lẽ, Ni sư đã tận tâm truyền trao kiến 
thức của tự thân sau nhiều năm du học nơi xứ người, nhằm giúp cho hàng Tăng Ni sinh chúng con, có 
thể tiếp nhận nguồn Pháp bảo của đức Phật một cách dễ hiểu nhất. 


Đặc biệt, với hình bóng là “một vị Ni” nhưng khí phách và tâm hổn của Ni sư không thua kém 
bậc “thượng sĩ, đó cũng chính là điều mà hàng hậu học chúng con, phải lấy đó là tấm gương sáng, soi 
rọi bản thân mình. Làm sao? Khi trưởng thành, có thể học theo hạnh nguyện của Ni sư, đem lại sự 
nhiệt huyết, đem lại ngọn lửa trí tuệ trao truyền cho thế hệ mai sau. Bởi lẽ, người xưa có câu: “Tre già 
măng mọc), Phật giáo có được hưng thịnh và phát triển hay không, đều nằm trong thế hệ Tăng Ni trẻ 
tương lai, phải có đầy đủ tài lực, trí lực để gánh vác con thuyền hoằng pháp. 


Đồng thời, sự tu học đó, nếu không có sự dạy dỗ, sự sách tấn từ các bậc tiền bối đi trước, thì Tăng 
Ni trẻ sẽ đi về đâu, khi không có định hướng nhất định trong tương lai. 


Chính vì thế, thay mặt cho hơn 300 Tăng Ni sinh khóa XIH, chúng con xin tri ân Ni sư Giới 
Hương, một “bậc Ni” xuất chúng, đã truyền trao ngọn lửa chánh pháp cho hàng hậu học chúng con. 
Hình ảnh của Người sẽ giúp cho hàng Ni trẻ chúng con, phải cố gắng nhiều hơn trong sự nghiệp tu 
học của mình. Đặc biệt là để lại trong lòng con, một Ni sinh còn nhiều non trẻ, có một nghị lực tiếp tục 
bước đến một phương trời cao rộng, để học hỏi những tỉnh hoa nơi xứ người, để có thể thừa kế những 
lời dạy của Ni sư trong “buối sáng tuyệt vời của ngày hôm nay”. 

Cuối cùng, con kính chúc Ni sư nhiều sức khỏe để hoằng dương chánh pháp trong và ngoài nước. 
Mãi mãi là bậc thạch trụ của hàng Ni trẻ, là động lực giúp chúng con vươn mình tới tầm cao của Phật 
pháp, sau này có thể “Phụng sự đạo pháp và dân tộc”. Xứng đáng là thích nữ Như lai, mang trong mình 
một hoài bão , “ hoảng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài” Một lần nữa, chúng con xin niệm ân Ni sư. 


Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 
Ni sinh Nhật Nghỉ!!! 
Tnnhatnghi90@gmail.com 
Lớp Đại Cương khóa 13 





1. Thích Nữ Nhật Nghỉ là cô bé Ni sinh chớ Ni sư trong một buối chiếu từ lớp học ra trạm xe buýt ngày 3 tháng 
12 năm 2019- Chiếc xe nhân duyên của con. Con xin đảnh lễ tri ân Sư đã cho con có duyên lành được gặp Sư. 


290 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








TN Nhật Nohi (đứng thứ hai từ trái) và các bạn 


ZJÌ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.20. SỰ NGHIỆP TRÔNG NGƯỜI 





Trong cuộc sống con người, ai cũng có ít nhất nhiều lần làm học trò, nhiều lần làm Thầy và có 
nhiều người cả đời làm Thầy. 

Tỉnh thần Thầy và trò ở đây không phải chỉ hạn hẹp trong phạm trù nhà trường, mà nó còn tổng 
quát trong cuộc sống xã hội này. Nho gia có câu: “Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư.” Không những Thầy dạy 
một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy, mà ở đây cũng mang ý nghĩa Thầy dạy và chắp cánh ước 
mơ cho chúng ta đến cuối con đường và có những vị Ihầy, ta chỉ được dịp gặp một lân, nhưng gợi cho 
chúng ta bao ý tưởng để từ đó phát triển thêm cho chúng ta đi trên con đường chỉnh phục trí thức. 
Hiểu theo nghĩa này, nên Việt Nam có câu: “Học Thầy không tây học bạn” 


Chính những điều này, nên ta càng ý thức hơn về vị trí, vai trò của người lIhầy. Irong đạo, Thầy 
của chúng ta là Đạo sư, là bạn đồng tu, là quý Giáo thọ giảng sư. Trong ngày nhà giáo, chắc chắn ai 
cũng có niềm cảm xúc khi nghĩ về những người khai sáng, mang ngọn đèn tri thức để đưa ta đi qua 
bến bờ mê mờ tăm tối. Nhớ công lao ấy mà ta tỏ lòng tri ân qua hành động, lời nói của mình. Có nhiều 
lời chúc và lời tri ân khác nhau gởi tới quý Thầy Cô, nhưng bản thân con thấy thật máy móc khi nhắc 
lại các câu chúc ấy. Sao chúng ta không dùng ngôn ngữ thuần Việt diễn tả cảm xúc của mình để kính 
gởi lên quý Thầy Cô. 

Vậy nên, mỗi dịp 20/11, chúng con thường mong quý Thầy Cô có sức khỏe, luôn giữ vững niềm 
tin trên bước đường làm ông lái đò, bởi chúng con còn ham chơi, ham nghịch, đôi lúc làm nản lòng 
hoằng pháp của quý giảng sư. Cùng với lời chúc ấy, bản thân chúng con cũng cố gắng sẽ sửa sai và khắc 
phục lại bản thân mình, để ngày càng hoàn thiện hơn, sao cho mỗi ngày quý Thầy Cô lên lớp lại thấy 
chúng con lớn hơn và trưởng thành hơn trên con đường tri thức. 

Có lẽ đó chính là món quà cao cả và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp trồng người của quý Ihây Cô 
đã thu về những trái ngon dâng đời, để nối tiếp sự nghiệp trồng người ấy. 


Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 


Ni sinh Quảng Hiển 
Lớp Đại Cương khóa 13 


2192 


Ư GIỚI HƯƠNG 


? 


z 


> 


` 


- 


40 NAM TU HỌC VÀ HOANG PHAP CUA NI S 








Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2018 


Bông hoa tặng Ni sự Giới Hương vào 


222 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


5.21. NIỀM TIN NƠI THẾ HỆ KẾ TIẾP 





Cõi Ta bà đầy đau khổ, Đức Phật xuất hiện để mang an lạc cho chư Thiên và loài người. Ngài đã 
chỉ ra con đường tu tập, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh. Nhưng bậc Đạo Sư đã 
nhập Niết bàn từ lâu. Các A-la-hán cũng vắng bóng, chỉ còn giáo pháp mà Đức Phật để lại trên thế gian 
này. Vì vậy, chư Tôn Đức Tăng Ni, các Giáo thọ đã học hỏi, nghiên cứu, tu tập để rồi truyền trao cho 
hậu học chúng con bảng tất cả những kinh nghiệm mà quý Ngài có được. Chỉ vì muốn cho những ai 
đang đi theo bước chân Phật mà chưa hiểu rõ giáo lý và muốn cho chúng con tu tập để giải thoát... mà 
các Ngài luôn nỗ lực để cho Phật pháp trường tổn. 

Thấy được tầm quan trọng đó, chúng con biết công lao to lớn của quý Ngài, các Giáo thọ... Chúng 
con sẽ cố gắng học thật tốt, tu tập tỉnh cần, trang bị đạo hạnh và kiến thức cho vững chắc, để tiếp bước 
các bậc tiền nhân đã làm, cũng như các vị Giáo thọ đã đặt niềm tin nơi thế hệ kế tiếp của chúng con. 


Học Viện Phật Giáo, ngày 3/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 
lăng sinh Minh Nguyện 
Lớp Đại Cương khóa 13 


HỘI? MẤT 
CỤ U SINH VIÊN CÁC: RHỎKXVX TNG XI SINH 
HÚH VITX PHẾYT GIÁO XIƑT XXM TẠM TP HỖ CHÍ MINH 


w 


N. 
Ax¬`.. 
rự ›ÑN { 
: sẽ ƒ r có , ki j h l 
L 


1 


- —..C 
” ¬ 


„1 
ậ 
à 





Ni sư Giới Hương trên Khán đài của Ngày đại lễ 
Kỷ Niệm 35 năm thành lập Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM 


294 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.22. NGUỒN NĂNG LƯỢNG YÊU THƯƠNG 





Đã hơn 2600 năm trôi qua kể từ khi đức Phật giác ngộ dưới cội Bổ để, chuyển bánh xe chánh 
Pháp đầu tiên tại vườn Nai, Sarnath, Varanasi, thông điệp về Từ bi và Trí tuệ của Ngài vẫn còn âm vang 
mãi cho đến ngày nay. Đó là bởi vì: 

Kính lạy Tăng người Thây chí cả 
Thay Thế Tôn truyễn bá đạo mẫu 
Tùy duyên hóa độ vô cấu 
Làm Thây mô phạm dẫn đầu chúng sanh,!! 

Hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm của người tu sĩ, Ni sư Giới Hương đã, đang và sẽ vẫn 
mãi tiếp tục trên con đường dẫn thân và phụng sự cho đạo Pháp của mình. Qua chặng đường “40 năm 
Tu Học và Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương) con xin thành kính dâng lên vài dòng cảm niệm. 

Ni sư đến với lớp chúng con qua môn Dịch song ngữ Anh - Việt (Bilingual Translation). Dù Thầy 
trò chỉ mới gặp nhau trong vỏn vẹn mười buổi học nhưng mỗi lần Sư lên lớp lòng con cảm thấy rất ấm 
áp. Sự ấm áp ấy năm trong hình dáng từ hòa của Sư trên bục giảng. Sự ấm áp ấy nằm trong tấm lòng 
của một người Thầy, người Mẹ luôn mong muốn trao truyền kiến thức cho người học trò, người con 
nhỏ dại của mình. Sự ấm áp ấy năm trong sự hi sinh thầm lặng của Sư khi vượt hơn nửa vòng trái đất 
từ Hoa Kỳ về Việt Nam để đến với chúng con. Và thưa Sư, con còn cảm thấy ấm lòng hơn nữa khi ngồi 
trong phòng Ni xá nghe được âm vang trầm bổng của Người trên lớp học trong những buổi trưa oai 
bức. Kính thưa Sư, bước đi khoan thai, ánh mắt từ bi, âm thanh trong vút và tấm lòng nhiệt huyết của 
Người là ngọn lửa cháy rực thắp lên nguồn động lực cho chúng con vững tin và ghi nhớ con đường mà 
mình đang đi: 

Vai trang cánh đạo gánh đời 
Và rang luôn cả nỗi buôn tử sinh. 

Trong kinh Phân Biệt Cúng Dường!?! (Trung Bộ Kinh 142), đức Phật dạy rằng: “ Này, Ananda, 
nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghỉ ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với 
Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có nghỉ ngờ đối với Con Đường đưa đến khổ diệt, 
thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh 
lễ, đứng dậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Là người con Phật, chúng con luôn mang tâm niệm tri ân và 
báo ân, nhưng thật sự là không thể có sự đền ơn nào xứng đáng tương xứng đối với công đức vô lượng 
của những người thầy của chúng con. Và ngày hôm nay, ngay bây giờ chỉ có sự tu học của chúng con 
chính là sự tri ân vào báo ân cao cả nhất đối với những bậc Ân sư. Con thầm nguyện cầu hồng ân Tam 
Bảo gia hộ cho Ni Sư đầy đủ sức khỏe để là “ông lái đò thầm lặng” đưa hàng hàng hậu học chúng con 
qua bến bờ tri thức mới, là “bài pháp vô ngôn” đánh thức những tâm hồn lạc lõng trong bể khổ trầm 
luân. Kính dâng Người lòng biết ơn sâu thẳm từ trái tim con! 





1. Những Vấn Thơ về Tôn Sư. Ấn danh. 
hftps://phafgiao.org.vn/nen-tang-co-ban-cua-niguoi-tu-d39358.html 
http://hanhchon.blogspot.corn/2012/05/nhung-van-tho-ve-ton-su.hftml 

2. Trung Bộ Kinh. 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 


2 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Dẫu biết răng câu chữ còn thô sơ, lời văn chưa trau chuốt, chỉ mong được một phần bày tỏ lòng 
tri ân đối với Ni Sư. Một lần nữa, con kính chúc Ni Sư sức khỏe. Cảm ơn Ni Sư đã mang đến cho chúng 
con nguồn tri thức mới và lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương. 


Học Viện Phật Giáo, ngày 8/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 
Ni sinh Thuần Huy 
Lớp Anh Văn Phật Pháp AI 
thuanhuy1886@gmail.com 





Ni sự Giới Hương ngôi giữa các nỉ sinh đang cắt bâu bí ở nhà bếp của học viện 


290 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


5.23. NGƯỜI LÁI ĐÒ THÂM LẶNG 





Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đã xác định tầm quan trọng của việc giáo dục. Đức 
Phật đã tuyên bố sự chứng ngộ của mình và giới thiệu đời sống phạm hạnh cho tất cả chúng sinh. Khi 
vừa độ xong 60 A-la-hán đầu tiên, Ngài đã khuyên tất cả các đệ tử: 

“Này các Tỳ kheol... hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng 
lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai 
người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy truyền bá chính pháp... Hãy phất lên ngọn cờ 
của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, 
là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ..." "' 

Ý thức được điều này, Thầy Thích Nữ Giới Hương đã không ngại khó khăn, chông gai, thử thách, 
một lòng hướng đến thế hệ mai sau. Trải qua 40 năm tu học, đã có gần 30 năm ở xứ người, 10 năm 
học ở Ấn Độ, 16 năm dài học ở Mỹ, để làm gì? Là để trau dồi kiến thức, tôi luyện giới đức, với một 
tâm nguyện làm lợi đạo ích đời. Thây dạy rằng: “Muốn cảm hóa người khác, đầu tiên là mình phải có 
năng lực, sau là phải có frí fuệ”. Tuy Thầy chỉ dạy con có 2 học kỳ nhưng chúng con cảm nhận sâu sắc 
về những giá trị, nỗ lực, tấm chân tình và sự hi sinh vô bờ bến của Thầy vì sự nghiệp “frông người”. 
Thầy không những cho chúng con những kiến thức Phật học mà còn chia sẻ những kinh nghiệm sống, 
hướng cho chúng đi trên con đường đúng đắn, an lạc cho mình và lợi ích tha nhân. Ihầy, một người 
lái đò âm thầm và thẩm lặng cho đi nhiều nhưng không hi vọng chúng con “báo ơn”và “trả ơn” chỉ hì 
vọng với những hành trang nhỏ bé mà Thầy trang bị giúp chúng con vững chãi khi bước vào đời, hoàn 
thành tốt sứ mệnh của một đệ tử “Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự”, xiễn dương chánh pháp, mang 
pháp mầu đến cho mọi người nhằm xóa bỏ nỗi khổ niềm đau. 

Nhân ngày kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Thầy, chúng con có dịp bày tỏ tấm lòng tri 
ân chân thành đến Thầy, người mẹ thứ hai trong đời. Sự dạy dỗ của Thầy như những cơn mưa làm xua 
tan cái nóng của mùa Hè, như nắng Xuân xua tan sự lạnh lẽo của mùa Đông, khai mở cho chúng con 
một chân trời mới về những pháp hành, dùng thân - khẩu giáo để trang nghiêm pháp thân huệ mạng, 
trở thành một người gương mẫu cho nhân sinh. Cảm ơn Thầy đã gợi cho chúng con nhớ lại bản nguyện 
sơ phát tâm của chính mình, cảm ơn Người đã mang cho chúng con tri thức và hành trang. Giờ đây 
chúng con đã biết trách nhiệm, bổn phận của mình cần phải làm gì khi mang trong người sứ mệnh. 
Nhân dịp này, chúng con cũng xin sám hối vì tuổi trẻ có nhiều lúc chạy theo ngoại cảnh ham vui làm 
nhọc lòng Thầy và các bậc ân nhân. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tận dụng phước báo khi đang 
ở nội trú Học Viện PGVN để học hỏi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, một lòng trang nghiêm tự thân, hi vọng 
một ngày gần đây sẽ giúp Thầy trong công tác giảng dạy và đem Phật giáo vào đời. 

Tri ân Thầy, người lái đò thẩm lặng! 

Kính chúc Thầy luôn tâm an vui, thân khỏe mạnh, luôn sống trong ánh hào quang của mười 
phương chư Phật. Cầu chúc Thầy luôn đầy đủ tâm-trí-lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho sự 
nghiệp giáo dục vĩ đại này cho chúng con noi theo tu học và vươn xa. Cuối lời, chúng con thành kính 
khánh tuế Thầy và cúng dường 4 câu thơ: 





1... Mahàvagea - Đại Phẩm, Luật tạng, chương Trọng yếu, tụng phẩm thứ 2, đoạn 32. Xem bản dịch tiếng Việt của 
Indacanda Nguyệt Thiên, hftp://www.budsas.ore/uni/u-luat-daipham/dp-00.htm. 


2n, 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





“Thích tử Như Lai hoàng sứ giả 
Nữ trung hào kiệt chốn nhơn gian. 
Giới hạnh thanh cao, tâm giải thoát 
Hương sen tỏa noát, độ mê tâm. 
Học Viện Phật Giáo, ngày 9/12/2019. 
Kính tặng Ni sư TN Giới Hương, 


Ni sinh Hạnh Liên 
Lớp Diễn Giảng, khóa 13 
hanhlien233@gmail.com 





Ni sự TN Giới Hương và Thích Nữ Hạnh Liên ở lóp học ngày 3 tháng 12 năm 2019 


298 


Phần VI 


ĐAO TỈNH LAN TÓA 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.1. TỪ BAN MAI XỨ ẤN 





Hơn 10 năm trước đây, Ihông Đạo đến chùa Kim Quang tại thành phố Sacramenro lễ Phật, tình 
cờ thỉnh được cuốn Ban Mai Xứ Ấn tập 1 nơi bàn kinh sách và băng giảng FREE. Về nhà đọc mới biết 
đây là tập ký sự du học Ấn Độ mười năm (1995-2005) của Sư Cô Thích Nữ Giới Hương. 


Lúc đầu Ihông Đạo chú ý nhất là các trang viết về Tứ Động lâm, nơi đức Phật đản sanh, thành 
đạo, chuyển Pháp luân và nhập Vô Dư Niết Bàn. Với nhịp điệu lời văn vừa kể chuyện nhẹ nhàng, trong 
sáng, pha chút dí dỏm, vừa cung cấp nhiều tài liệu quý báu về truyện tích, lịch sử, phong cảnh và đời 
sống tại đất Phật, tác giả đã giúp cho những người ngưỡng mộ quê hương Đức Bốn Sư, nhưng chưa 
từng đến được như Thông Đạo biết thêm nhiều điều mới lạ và mong được một lần hành hương đất 
Phật. 


Sau đó đọc mục lục, thấy đầu để nào thích thì lần giở ra đọc tiếp. Sư Cô chia sẻ các cảm xúc vui, 
buốn, khó khăn, thuận lợi của một du học sinh. Những kinh nghiệm nãy rất hữu ích cho những ai dự 
định du học Ấn Độ, nhất là chỉ tiết về các giáo trình Cao Học và Tiến Sĩ cũng như đề tài các luận án. 
Qua đó người đọc càng cảm phục hơn những nỗ lực học tập của quý Thầy Cô, đặc biệt là các cổ ngữ 
Sanskrit, Pali, Hán văn. Quý Thây quý Cô thật xứng đáng về trí tuệ và đạo đức với tấm bằng Tiến Sĩ 
Phật Học trong tay. 

Thông Đạo cảm kích nhất khi đọc chuyện Sư Cô Giới Hương tình nguyện hiến xác sau khi qua 
đời cho Trường Đại Học Y Dược thành phố HCM có phương tiện cho sinh viên thực hành về cơ thể 
học. Điều nầy giúp Thông Đạo khởi lên ý nghĩ là hiến tặng một số bộ phận của cơ thể như mắt, gan, 
tim... cho người có nhu cầu sau khi mình qua đời. Ngoài ra, Sư Cô cũng tường thuật rất hay và cảm 
động về sinh hoạt tu học tại Ấn Độ vào các dịp nghỉ, Tết Việt Nam, các buổi thuyết trình và thảo luận 
về các luận án. 

Phần viết về các “cảnh đẹp hữu tình” rất hấp dẫn, chứng tỏ tác giả còn là một nhà văn, một người 
viết ký sự rất hay và bắt đầu viết khi còn ở ghế nhà trường. 

Sau này đọc thêm Ban Mai Xứ Ấn tập 2 và 3, Ihông Đạo thích nhất là các bài tường thuật về Hội 
Nghị Phụ Nữ Phật Giáo Thế Giới Sakyadhita. Được biết Hội nghị lần đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn 
Độ (1987), lần II tại Bangkok, Thái Lan (1991), lần III tại Colombo, Tích Lan (1993), lần IV tại Lek, 
Ladakh (1995), lần V tại Phonm Penh, Campuchia (1997), lần VI tại Lâm Tỳ Ni, Nepal (2000), lần 
VII tại Taipei, Đài Loan (2002), lần VI tại Seoul, Hàn Quốc (2004), vv... Mục đích các hội nghị nây 
là trao đối kinh nghiệm và sách tấn việc tu học cho những người con gái của đức Phật, xuất gia và tại 
gia. Bắt đầu từ Thánh tổ Kiểu Đàm Di là người được đức Phật cho thọ giới Tỳ Kheo Ni đầu tiên và là 
người thành lập Ni Đoàn giới đức trong thời Đức Phật còn tại thế. Chư Ni đã có nhiều bậc tu chứng 
bốn Thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và có thể hoằng pháp như chư Tăng. 

Đặc biệt là Lễ Phật Thành Đạo và Hội Thảo tại Bổ Để Đạo Tràng năm 2000 quy tụ 65 Tôn Đức 
Tăng Ni và Phật tử đến từ Việt Nam cùng trên 50 Tăng Ni sinh đang theo học tại Ấn Độ. Tham luận 
viên là những vị có tham gia trong tuyển tập 66 bài viết chủ để “Bản Chất & Con Đường Giác Ngộ 
Và Các Vẫn Đề Thời Đại” do Hòa Thượng Trí Quảng, Thượng Tọa Huyền Diệu và Đại Đức Nhật Từ 
biên tập và ấn hành. Nhân dịp nây Hòa Thượng Trí Quảng và Chư Tôn Đức đã thiết lễ Trai Tăng cúng 
dường tại Việt Nam Quốc Tự gần 200 Tăng Nị, trong đó có 40 khách Tăng từ Thái Lan, Miến Điện, 
Ấn Độ, Bhutan, Bangladesh, lây Tạng, Đại Hàn, Irung Quốc, Đài Loan, Sikim, Nhật Bản, và Việt Nam 
nhưng quốc tịch nước ngoài. 


SUÏ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Nói chung, qua ba tập Ban Mai Xứ Ấn, Thông Đạo rất kính quý Sư Cô Giới Hương mặc dù chưa 
từng gặp và chưa từng nói chuyện. Đầu năm 2019, Thông Đạo được gặp Sư Cô tại San Jose trong một 
buối lễ có nhiều Chư Tôn Thiền Đức và đạo hữu tham dự. Thông Đạo đã đến chào và bày tỏ lòng kính 
quý. 

Gần đây, Thông Đạo đang chuyển ngữ 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm sang tiếng Anh để 
giới thiệu đến các bạn trẻ Việt Nam nhưng không rành tiếng Việt, đồng thời cũng giới thiệu với các độc 
giả tiếng Anh bản Kinh do một bậc Cao Tăng Việt Nam (Ấn Danh) biên soạn. Thông Đạo có nhờ Sư 
Cô Giới Hương sửa giúp phần văn phạm, và Sư Cô đã hoan hỷ trợ giúp rất nhanh chóng. Mong rằng 
bản chuyển ngữ nầy hội đủ nhân duyên để được tùy hỷ ấn tống sớm. 

Được vào xem website Tủ Sách Bảo Anh Lạc, càng biết thêm nhiều công đức hoằng dương Phật 
Pháp của Sư Cô tại đất nước Hoa Kỳ. Phật Giáo chúng ta cần nhiều Ihầy, nhiều Cô giỏi tiếng Anh như 
Cô để có thể hướng dẫn các bạn trẻ tìm hiểu và thực hành Phật Pháp, đồng thời đóng góp vào dòng 
chảy đa văn hóa Hoa Kỳ. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm tu học và hoằng pháp của Ni Sư, kẻ hậu học nầy kính chúc Ni Sư Pháp 
Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Quả Viên Thành. 


Đấu năm 2020, Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm 
Kính bút, 
Sa di 71 tuổi Thông Đạo 
tpho1996@gmail.com 





Từ trái: Sa di Thông Đạo, Hòa Thượng Thái Siêu, Đại Đức Nhật Thành cùng Quý Đạo Hữu 
vào ngày thọ Bát quan trai tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm năm 2018 


302 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.2. NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG - NGƯỜI CON GÁI LÀNH CỦA ĐỨC THẾ TÔN 





Khổ luyện 10 năm tại Ấn Độ, Ni sư Giới Hương đã tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại Học Delhi 
năm 2003. Năm 2005, Ni sư đến Hoa Kỳ định cư. Năm 2010, Ni sư thành lập chùa Hương Sen ở thành 
phố Perris, miền Nam tiểu bang California. Và năm 2013, tôi có duyên lành gặp Ni sư tại Khóa tu học 
Phật pháp Bắc Mỹ lần III được tổ chức tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Từ đó, tôi được 
đến viếng chùa Hương Sen 3 lần; được dự một số buổi lễ, buổi giảng của Ni sư; được đi tham quan các 
thắng tích Phật giáo cùng Ni sư; được Ni sư nhận lời dịch thuật Anh ngữ tác phẩm “Chùa Việt Nam 
hải ngoại” tập 2 do Nhà xuất bản Hương Quê (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2017; và hằng năm cùng về Học 
viện Phật giáo Việt Nam giảng dạy cho Tăng Ni sinh: Ni sư giảng môn “Anh văn Phật pháp, còn tôi 
giảng môn “Mỹ thuật và kiến trúc Phật giáo Việt Nam” và đặc biệt ngày 15/12/2019 mới đây, tôi (Tổng 
Thư Ký) đại diện cho Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn Cầu (Global Vietworld) đã trao bằng: “Nữ Tiến 
sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật giáo” cho Ni sư Giới Hương tại Hội Nghị Phật 
Giáo Liên Hữu, Anaheim Conference, California. 

Ni sư Giới Hương ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California. Tôi ở thành phố Hayward, 
miền Bắc tiểu bang California. Những dịp gặp nhau không nhiều. Nhân kỷ niệm 40 năm xuất gia tu 
học và hoàng pháp của Ni sư, tôi xin chọn lọc 120 hình ảnh đưa vào 10 mục để Ni sư lưu giữ kỷ niệm, 
đồng thời để thấy sự nỗ lực kiên trì và đạo lực phi thường của Ni sư trong việc học tập tại Ân Độ, tại 
Hoa Kỳ; xây dựng và phát triển 2 ngôi Tam Bảo tại Việt Nam và Hoa Kỳ; viết và dịch hơn 40 sách Phật 
học, sáng tác 11 volume nhạc từ thơ của Ni sư; đi thuyết giảng khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ và các 
nước khác ... Ihật đáng khâm phục! Thật đáng kính trọng! Vì thế, ở tựa để, tôi xin phép Ni sư và độc 
giả được kính gọi Ni sư là con gái lành của Đức Phật! 

Hình ảnh ở 10 mục dưới đây mong phần nào nói lên được tâm nguyện và hạnh nguyện của Ni sư: 

1. Giới thiệu chùa Hương Sen và Tủ Sách Bảo Anh Lạc (41 tác phẩm biên soạn, dịch thuật và 11 
đĩa nhạc của Ni sư). 
2._Ni sư tham dự và giảng bài tại Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần III tại San Diego, California 

từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 8 năm 2013. 

Ni sư chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. 

4. Ni sư giảng pháp, thiền hành tại chùa Phật Bảo, Des Plaines, Ilinois ngày 29 tháng 8 năm 2015. 

Ni sư dự lễ Vu Lan và giảng pháp tại chùa Phước Hậu, Wauwatosa, Wisconsin ngày 30 tháng 8 

năm 2015. 

6. Ni sư dự lễ Vu Lan và giảng pháp tại chùa An Lạc, San Jose, California ngày 27 tháng 8 năm 2017. 

Ni sư dự lễ tưởng niệm Di Mẫu Kiều Đàm Di và sinh hoạt với chư Ni tại chùa An Lạc, San Jose, 

California ngày 31 tháng 8 năm 2019. 


8. Ni sư thăm Tu viện Liên Hoa Sanh do Hòa thượng Thích Tuệ Ủy Trụ trì tại núi Big Bear, Cali- 
fornia ngày 21 tháng 01 năm 2019. 

9. Ni sư chụp ảnh kỷ niệm cảnh tuyết ở thành phố Big Bear, California ngày 21 tháng 01 năm 
2U. 

10. Ni sư được nhận bằng Kỷ lục: “Nữ tiến sĩ người Mỹ gốc Việt viết và dịch nhiều ấn phẩm Phật 
giáo” của Iổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu tại Hội Nghị PG Liên Hữu, Anaheim Conference, 
California, 15/12/2019. 


303 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Hình ảnh chắc cũng không đẹp lắm, nhưng nói lên tấm lòng kính quý của tôi với Ni sư! Kính 
chúc Ni sư và chư Ni chúng thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành! 
Hayward, ngày 24/12/2019 
Giáo sư kiêm Ký giả Võ Văn Tường 
(vvtuong04@yahoo.com) 


CHÙA VIỆT NAM HẢI NGOẠI 
VÕ VĂN TƯỜNG - TỪ HIỂU CÔN 


Nhà xuất bản Hương Quê, Hoa Kỳ 
Tập 2, năm 2017. 
NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 
Dịch giả tiếng Anh 


Ni sư Thích Nữ Giới Hương, thế danh Sunyata Phạm, sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 
15 tuổi. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt 
nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, 
Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học 
Văn tại trường. Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ trên 40 tác phẩm Anh và Việt, 11 
đĩa ca nhạc Phật giáo được xuất bản, phát hành từ năm 2004 đến nay (Xin mời xem Tủ sách Bảo Anh 
Lạc: www.huongsentemple.com). Ni sư tham gia trao đổi thư tín, giảng pháp và hướng dẫn Thiền cho 
các tù nhân Mỹ và Châu Á ở các nhà tù và cũng thường trao đổi văn hóa Phật giáo với người Mỹ ở các 
trường đại học, nhà thờ, nơi sinh hoạt cộng đồng v.v... Ni sư cũng là giảng viên môn Anh văn Phật Pháp 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố HCM. 

Ni sư có 12 đệ tử xuất gia ở Mỹ và Việt Nam; đã quy y cho hơn 1.000 người Việt-Mỹ và Mỹ trở 
thành Phật tử. Năm 2000, Ni sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và 
năm 2010, Ni sư thành lập và Trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang California (Hoa Kỳ). 





Chùa Hương Sen tại triển Nam California 


304 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





=2 vư 
5 m2 - — NÊN 


h— = Ữ ' _ ..A” 

“g.. Ế Ì ng VN  =ưz " 
TU HA tài CÔN ^ì. JIẾ” chi, ca „ 
' Vu s3 RẺ X .- TH TU gi 4g “ 
ị GỀ F.. „sẽ L1 s” - ÁN, "mồ, ,E„ mi tho ý am 





Giáo Sự Võ Văn Tường œ@ NI sự Giới [lương ở Học Viện PGVN 
và Chùa Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) đầu năm 2019 





305 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Giáo sử Võ Văn Tường, Ni sự Giới Hương, Sư cô Liên Hiếu, 
Sư cô Viên Tiến và Ni sử Hạnh Quang trong lễ nhận bằng Kỷ lục 
tại Hội Nohị Phật Giáo Liên Hữu, Anaheim, California, 15/12/2019 





Giáo Sư Võ Văn Tường, Tổng Thư Ký của Kỷ Lục Người Việt Toàn Cấu (Vietworld) 
frao kỷ lục cho NS Giới Hương 


306 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.3. VŨ TRỤ MUÔN ĐỜI LUÔN NÓI PHÁP 


PHÁP THUYẾT 
Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết luôn, 
Khi thì nắng đẹp lúc mưa tuôn, 
Gió reo hoa nở đễu nói pháp, 

Vừa nói vô thường nói cả thường. 
Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết nhiễu, 
Rang đông cho đến mặt trời chiễu, 
Muôn loài tranh sống chim vui hót, 
Quán thật sâu nghe pháp đủ điễu. 
Tôi vẫn thường nghe pháp thuyết chơi 
Vô tình thuyết Pháp chẳng đây vơi 
Tùy duyên hiện tướng thay lời nói, 
Vạn pháp vô biên thật tuyệt vời. 

Ai đã từng nghe pháp thuyết rồi 
Thấy mình cùng một “PHÁP THÂN” thôi, 
Vũ trụ muôn đời luôn nói pháp, 

Ta bà nương pháp thoát luân hồi! 


CHÚC MỪNG HƯƠNG SEN 


Hương Sen mở hội ăn tuữửng 
Để xây Chánh điện tưng bừng nguy nga 
Lập thêm Thư viện vị tha 
Cháu con Lạc Việt Phật Đà truyễn tôn. 


Kính tặng Ni Sư Giới Hương - Chùa Hương Sen, 
cho tuyển tập: “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương. 
Xuân Canh Tý 14/01/2020 
Kính đề, 
Đạo hữu Mật Nghiêm 
Hội trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ! 
duoctue@gmail.com 


) 





1. Đạo hữu Mật Nghiêm 88 tuổi mỗi ngày đi bộ 2 triles [hơn 3 km], vẫn tỉnh mẫn làm thơ văn thấm đâm triết 
lý tối thượng thửa - Ni sự Giới Hương kính ghi các bài thở qua cuộc nói chuyện trên celiphone với đạo hữu Mật 
Nghiêm. 

Đuốc Tuệ là một Hội cư sĩ Phật tử có uy tín ở Miễn Nam California, đã “vì đời phụng sự, vì đạo dấn thân” được 
20 năm, bắt đầu sinh hoạt tử năm 2000 do ÐĐh Mật Nghiêm làm Hội trưởng cùng với Đh Minh Trí (BS Quyên), 
Minh Đức (Bách), Tâm Cát (Quân), Minh Ngọc, Tâm Nguyên Trí, Thanh Niệm (Cẩn), ...đều đặn mỗi tháng tổ 
chức diễn đàn pháp thoại tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach, Cali. 

Kính tmời xen website: duoctue.online 


307 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Dh Mật Nghiêm (đứng) giới thiệu Ni sự Giới Hương (ngổi) 
giảng về Vũ Trụ và Phật giáo tại Đuốc Tuệ ngày 16/02/2020 





Dh Mật Nghiêm đến cúng dường và dự vào lễ Rằm Chùa Hương Sen, 
cùng với Ni sự Giới Hương và Chư Ni ngày 09 tháng 02 năm 2020 


308 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Đạo hữu Mật Nghiêm (bên phải ngoài cùng), Hòa thượng Thông Hải, Ni sự Giới Hương, 
Cô Ngọc Bảo và Ký giả Nguyên Giác trong Hội Phật học Đuốc Tuệ ngày 16/12/2012 





Đạo hữu Mật Nghiêm (bên phải, thứ tu), đối diện là Ni sự Giới Hương, cùng Chư ni [ương Sen 
và Ban tổ chức Hội Đuốc Tuệ dùng chiêu sau buổi giảng tháng 5/2019 


309 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Hội trường sangha Đuốc Tuệ 





Đh Mật Nghiêm (đứng), Ðh Tâm Cát (Quân) và Đh Minh Trí (BS Quyên) 


S1) 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.4. TIẾNG HÁT GIÀ LAM 





Nhớ năm 2010, Ni sư Giới Hương từ Wisconsin về California lập nghiệp, xây chùa và tu học. Do 
Ni sư về nhập Hạ ở Chùa Bảo Quang (Santa Ana), còn tôi thường sinh hoạt văn nghệ cho chùa và hay 
phổ nhạc cho Hòa Thượng Quảng Thanh tự thi sĩ Thanh Trí Cao, nên Ni sư biết tôi. Sau đó, Ni sư nhờ 
tôi phổ nhạc và đến hôm nay năm 2020, tôi đã phổ được 6 đĩa nhạc từ thơ của Ni sư Giới Hương. Các 
album như sau: 


1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 1 Ca Nhạc Phật 
Giáo Chùa Hương Sen, năm 2013. 


2. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: [Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 6 Ca Nhạc Phật 
Giáo Chùa Hương Sen, năm 2015. 


3. Karaoke Hoa Ứu Đàm Đã Nỏ, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 8 Ca 
Nhạc Phật Giáo Chùa Hương Sen, năm 2015. 


4. Hương Sen Ca, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 9 Ca Nhạc Phật Giáo 
Chùa Hương Sen, năm 2018. 


5. Về Chùa Vui Tụ Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng & Nguyên Hà Vol.10 Ca Nhạc 
Phật Giáo Chùa Hương Sen năm 2018. 


6. Gọi Nắng Xuân Về, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, Volume 11 Ca Nhạc Phật 
Giáo Chùa Hương Sen, năm 2020. 


Thời gian thắm thoát đã 10 năm trôi qua và được biết ngày 22 tháng 03 năm 2020 là ngày ra mắt 
đĩa thứ 11 “Gọi Nắng Xuân Vể” của chùa Hương Sen (do tôi phổ nhạc), là ngày tiệc chay gây quỹ xây 
Chánh điện và cũng là ngày lễ mừng “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” Là một 
nhạc sĩ Phật giáo, tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ tài năng của Ni sư Giới Hương. Ni sư đã để ý và phát 
huy sự hiệu quả của âm nhạc trong việc hoằng pháp. 

Ở Hoa Kỳ, nhiều người bận rộn và căng thẳng, không có thời gian đến chùa để nghe pháp. Mỗi 
bài nhạc là một bài thuyết pháp ngắn gọn với lời hay ý đẹp cộng thanh âm của âm vực trầm bống, du 
dương hòa quyện với cung đàn tiếng hát, khiến lòng người thanh thản bình tâm, thêm ý chí và dễ tiếp 
cận với Phật pháp hơn. Cho nên, nhân dịp này kính chúc Ni sư và chư Ni chúng có nhiều sức khỏe và 
có nhiều tác phẩm fiếng hát già lam để giúp con người cảm thấy yêu đời, yêu đạo và cũng như góp phần 
làm phong phú nền văn hóa âm nhạc Phật giáo tại hải ngoại này. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


XuânCanh Tý, ngày 03/03/2020 
Kính mến, 


Nhạc SE Nam Hưng 
nam_hung2007@yahoo.com 


3l] 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





— dư i///777" 
Z. 11 Š Jự, 'È° Jự, 
# XS; J | ?hhịT. 


TL. Áo Vư, FÀ - 
/ z _ 





Nhạc Sĩ Nam Hương và Ni sử Giới [lương 
trong đêm ra mắt đĩa nhạc số 1 Đào Xuân Lộng Ý Kinh, năm 2013 


S12 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





kì 


MPEASET 
Ỉ 


—. 
—” 





Đĩa Nhạc số 6 của Chùa Hương Sen “Tiếng Hát Già Lam” 


212 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Đĩa Nhạc số 11 của Chùa Hương Sen “Gọi Nắng Xuân VỀ” 


314 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.5. THƯ CHÚC MỪNG 
NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 





Califorria, tháng 11/2019 


Trong dịp Chùa Hương Sen ấn hành “Tuyển Tập 40 Năm Tu Học và Hoàng Pháp của Ni Sư Thích 
Nữ Giới Hương” thư này xin được viết để chúc mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương. 

Trong cương vị nhà báo và là người học Phật, tôi cùng nhiều bạn phóng viên khác đã quan sát và 
hỗ trợ các sinh hoạt của cộng đồng vùng Nam California, trong đó các hoạt động hoằng pháp của Ni 
Sư Thích Nữ Giới Hương và Chùa Hương Sen đã hiện lên nối bật về nhiều phương diện để trở thành 
một nơi tin cậy cho Phật tử nương tựa và tu học. 

Tôi đã quan sát từ buổi đầu tiên Ni Sư gây quỹ tại Quận Cam để xây Chùa Hương Sen, lúc đó là 
tháng 10/2010; địa chỉ ngôi chùa đầu tiên này là trên đường Fir Avenue, Moreno Valley, một thị trấn 
thuộc quận Riverside County, tiểu bang California. Nơi này cách xa và hình như gặp một số bất tiện, do 
vậy một thời gian sau Ni Sư đã chọn địa điểm mới để dọn chùa về. Địa chỉ hiện nay của Chùa Hương 
Sen là 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA. lôi cũng nhớ mới ban đầu, Ni Sư mở một trang 
web cho Chùa Hương Sen, thế rồi kỹ thuật trở ngại sao đó, trang web cũ phải bỏ, bây giờ sang URL 
mới là: http://www.huongsentemple.com/ Nghĩa là, có biết bao nhiêu là nước chảy qua cầu, nhưng chí 
nguyện hoằng pháp lợi sanh của Ni Sư vẫn hằng kiên cố. 

Bản thân tôi vì bận rộn, chưa có cơ duyên tới thăm Chùa Hương Sen (độ xa khoảng hơn 1 giờ 
lái xe, tính tới tòa soạn Việt Báo), nhưng khi được tin Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả chuẩn bị 
tặng 120 thùng sách Phật học cho Ihư Viện Chùa Hương Sen, tôi đã trực tiếp phỏng vấn Đại lão Cư sĩ 
Mật Nghiêm để mời đồng hương gần chùa biết có nhiều sách Phật học có thể tìm đọc nơi đây. Lúc đó 
là khoảng giữa năm 2018, Ihư Viện chùa cũng chưa xây xong. 


Và thực tế, cho tới bây giờ, Chùa Hương Sen vẫn chưa đủ ngân sách để xây đây đủ phòng ốc 
như các bản vẽ ban đầu. Một số nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Nam Hưng, đã lên chương trình giúp Ni 
Sư Thích Nữ Giới Hương tổ chức buổi ca nhạc sắp tới vào ngày Chủ Nhật 22/03/2020 tại nhà hàng 
Seafood World ở Westminster để gây quỹ xây Chánh điện bằng tôn (như thế, hiểu răng Chùa Hương 
Sen của Ni Sư không có nhiều ngân sách). Tuy nhiên, cũng có thể nhìn đây như một kỷ lục độc đáo: 
Ngôi chánh điện bằng tôn ở hải ngoại sẽ chỉ có tại Chùa Hương Sen. 

Tuy vậy, rất là hy hữu và không một lời than thở, Ni Sư Thích Nữ Giới Hương liên tục nhiều năm 
qua đã hoằng pháp không ngưng nghỉ -- thuyết pháp cho cộng đồng, làm thơ để phổ nhạc, viết sách 
tiếng Anh và Việt về nhiều đề tài Phật học, mở các khóa tu học ngắn ngày tại Chùa Hương Sen, và vẫn 
đều đặn đi nhiều nơi khác, kể cả về một số chùa tại hải ngoại và VN để thuyết pháp, hướng dẫn tu học, 
cũng như đứng lớp dạy trong một Học viện Phật giáo tại VN vài tháng mỗi năm. 

Nơi đây, xin gửi bài thơ để kính cúng dường Ni Sư: 

Tâm từ đi hoằng pháp 
Thương đời sáu cõi chia 
Cõi này buôn vô hạn 
Chỉ người qua bờ kia. 


27 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Xin thành kính chúc mừng Ni Sư Thích Nữ Giới Hương trong dịp ấn hành “Tuyển Tập 40 Năm 
Tu Học và Hoằng Pháp của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương” 


Cali, ngày 10 tháng 12 năm 2019 
Chủ Biên Việt Báo - Miễn Nam California 
Nay kính, 
Cư sĩ Nguyên Giác - Phan Tấn Hải 
nguyengiac@yahoo.com 





Bốn thuyết trình viên tại Hội Đuốc Tuệ năm 2014 - HT Thông Hải, NS Giới Hương, 
Cô Bảo Ngọc và Ký giả/ nhà văn Nguyên Giác 


316 





40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.6. Ở NƠI ĐÓ... 


Nơi nào đó lừng danh trên xứ lạ 
Cây Vô Ưu bỗng trổ nhánh Đàn Hương 
Hoa Chiên Đàn thơm ngát tận tmrười phương 
Hương Bát Nhã trỏ thành hương giải thoái. 
Ở nơi đó thơm hương Từ tỏa ngát 
Có vị Sư vốn nặng nghiệp văn chương 
Lại dấn thân vào đạo pháp hoằng dương 
Nhằm dẫn dắt quân sanh rời khổ lụy. 
Kể từ thuở lìa mái chùa thân quí 
Nơi gương Thầy - Sư phụ Hải Triểu Âm! 
Gieo hạt mắm, tải bóng mát Tử lâm 
Cho nhân thế sống Thái Hòa An Lạc. 
Đã thệ nguyện theo Vân Thù Bồ Tát 
Nên ghi danh vào Đại Học Văn Khoa 
Học việc Đời việc Đạo để giao hòa 
Trong kiến thức của một người Sư Nữ. 
Rối mười năm làm cánh chim viễn xứ 
Nơi Phật Đường trong Đại Học Delhi 
Nhận mảnh bằng Tiến Sĩ thật điệu kỳ 
Rời xứ Phật, đến Hoa Kỳ cư ngụ. 
Ở nơi đó, giờ có ngôi Thiển Tự 
Có vị Sự đang hoàng pháp lợi sanh 
Bốn mươi năm phát nguyện tạo duyên lành 
Bằng Tâm Ý, Từ Bi và Trí Tuệ. 
Ở nơi đó, có ngôi chùa Hương Sen (hiện thệ 
Có vị Sự, pháp hiệu Thích Nữ Giới Hương... 


Hamburg-Đức Quốc, 12.12.2019 
Thân kính, 
Tùy Anh (Phù Vân) 
Chủ bút Tạp Chí Viên Giác 
vongatuong@yahoo.de 
Kính Mừng 40 năm Xuất gia và Tu học 
của Ni Sự Thích Nữ Giới lương. 


1. Ni sự Tiến Sĩ TN Giới Hương (thế danh Sunyata Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi 

với Sư Bà Hải Triếu Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sử du học tại Ấn Độ 10 năm, 
tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư 
tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường 
cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, TpHCM. 

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyến ngữ nhiễu tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát hành nhiều đĩa 
ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, sự đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt 
Nam) và năm 2010 - đến nay, sư đã khai sơn thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang 


Di) 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








HT: Thích Như Điến, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, 
đến thăm gia đình Phù Vân tại Harmmburg 


318 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.7. MỘT CHỮ DUYÊN 





Bắt đầu từ một chữ duyên do lòng tôi (Tịnh Bình) và bà xã Quảng Trí (tiểu bang Connecticut) 
luôn hướng nguyện muốn được thực hiện một chuyến hành hương đất Phật. Từ trang nhà www. 
huongsentemple.com và Thư Viện Hoa Sen, có thông báo tổ chức 3 đoàn hành hương đi năm quốc gia 
Phật giáo trong đó đoàn số 2 đi Ấn Độ là chính do Ni sư Giới Hương - Trụ trì chùa Hương Sen tại Nam 
California, thành phố Perris hướng dẫn, thế là chúng tôi liên lạc ghi danh. 


Qua trang nhà website huongsentemple, chúng tôi biết được: Ni sư TN Giới Hương là một vị xuất 
gia uyên bác qua sở học và công phu hành trì nghiêm mật theo truyền thống của cố Sư bà Hải Triều 
Âm, một vị Ni Trưởng Bắc Đẩu của Ni giới Việt Nam, nên chúng tôi rất phấn khởi muốn tham gia. 

Đoàn được 21 vị từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đi thăm Phật Bà Quan Âm Nam Hải, núi Phổ 
Đà và sau đó đi về Ấn Độ thăm Phật tích. Dưới sự sắp xếp khéo léo của Ni sư Trưởng đoàn, chuyến đi 
thuận duyên, không vất vả, sức khoẻ tốt và ngày nào cũng được tụng kinh, pháp đàm, đi nhiễu niệm 
Phật và nghe lịch sử về di tích. Ni sư cũng kêu gọi cả ba đoàn thực hiện các công cuộc từ thiện: Đóng 
góp tịnh tài cho một trường cấp một tại Kushinagar nơi Đức Phật nhập Niết bàn; phân phát nhu yếu 
phẩm và thực phẩm cho 150 gia đình tại nhà khách cũng là tu viện của Hòa thượng Tiến sĩ Sudmeda 
tại Sarnath. Với tâm từ, Hòa thượng đã đích thân đưa đoàn chúng tôi thăm Vườn Nai Sarnath và Ngài 
giải thích một số địa điểm có tính đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, Ngài đã ban quà lưu niệm cho đoàn 
trước khi chúng tôi giã từ về Mỹ. Ngoài việc thăm viếng Tứ động tâm, một điểm son đáng nhớ khác là 
đoàn chúng tôi đã đi thăm viếng và tặng quà cúng dường lên 27 vị Tăng Ni Việt Nam du học tại trường 
Đại học New Delhi với sự tổ chức tiếp đón của Giáo sư Thượng tọa Thích Hạnh Chánh - Chủ tịch Hội 
sinh viên phân khoa Phật Học. Chúng tôi biết với công đức cúng dường này, đoàn sẽ gặt nhiều thuận 
duyên phát sinh phước báu trí tuệ vì chư Tôn Đức Tăng Ni du học sinh là những vị đang gieo mầm hạt 
giống trí giác Phật. Qua buổi trò chuyện thăm viếng, chúng tôi biết ra năm xưa Ni sư cũng theo học Đại 
học Delhi này trong mười năm (1995-2005), cùng thời với Ihượng tọa Hạnh Chánh, tuy nhiên Thượng 
tọa đã ở lại Delhi để dạy học, còn Ni sư Giới Hương tiếp tục du học Mỹ. 

Tại đây tấm lòng và nguyện vọng của Ni sư được bày tỏ rõ ràng: Ni sư không quên ngôi trường cũ 
thân thương và sự khó khăn của các thế hệ tu sinh sau, nên đã tổ chức chuyến hành hương Ấn Độ cũng 
nhằm mục đích thăm viếng và khuyến khích tinh thần quý Tăng Ni sinh trong tình đạo thắm thiết, 
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học đại học Mỹ, chương trình Cử Nhân Văn Chương và hoảng Pháp tại 
Hoa Kỳ. Ni sư ngỏ ý hướng dẫn và giúp đỡ chỗ ăn ở cho các vị, đặc biệt Ni giới, sau khi tốt nghiệp tại 
Ấn Độ nếu muốn qua Mỹ đi theo con đường du học của Ni sư. 

Trở lại hành trình chuyến hành hương, sự kham nhẫn nhân sự, khí hậu, môi trường, thực phẩm, 
sức làm việc và tấm lòng từ ái của Ni sư Giới Hương, khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Đây là sự 
biểu hiện thầm lặng của công phu tu tập và đại hoằng thệ nguyện rõ ràng qua các quan tâm thăm viếng 
của Ni sư đến các thế hệ sau này. Ni sư có chương trình xây dựng một Ni viện tại vùng đất thuộc cơ sở 
chùa Hương Sen, để đào tạo chư Ni tương lai, nối tiếp các bậc tiền bối quảng bá hoằng pháp độ sinh, 
đem ánh sáng trí tuệ của Đức Bổn Sư ra ngoài phạm vi cộng đồng Phật tử Việt Nam. 


Ni sư hướng dẫn tu tập đạo giác ngộ để phục vụ nhân sinh. Sự nghiệp viết sách, thi, nhạc, du 
hành thuyết Pháp nhiều nơi trong và ngoài nước, ngay cả giảng dạy cho các tù nhân tại các trại tù Hoa 
Kỳ. Ngoài ra còn có chương trình dạy các lớp Phật học tại các học viện Phật học tại Việt Nam. Với lộ 
trình rõ ràng cùng lời sách tấn, nâng đỡ, Ni sư là nguồn sức mạnh tinh thần cho nhiều vị Ni trên thế 
giới và ở quê nhà, nguyện theo bước chân Ni sư giáo thế độ sinh. Chúng tôi vô cùng tri ân Ni sư đã 


Si” 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





khó công tổ chức chuyến hành hương đất Phật, thăm viếng Tứ động tâm liên quan đến cuộc đời Đức 
Phật (đản sinh, Thành đạo, chuyển bánh xe Pháp và nhập Niết Bàn) để tự thân cảm nghiệm các Thánh 
tích thiêng liêng như được để cập trong kinh sách, để phát sinh chánh tín mạnh mẽ bất động nơi ba 
ngôi lam Bảo. Ihêm vào đó trong suốt chuyến hành hương, mười lăm ngày ngoại trừ thời gian ngủ, 
đã có trọn đủ mười hạnh lành tùy duyên, tùy hoàn cảnh, để hành xử làm sinh khởi thiện tâm như các 
hạnh bố thí, trì giới, tu tiến hành Tứ niệm xứ, được cung kính cúng dường, và gần gũi bậc xuất gia 
đáng kính, thường xuyên được nghe Ni sư giảng Pháp trên các chuyến xe di chuyển đường xa, chúng 
tôi có nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp học và hành cùng các vị Pháp lữ của hai đoàn I và 2 hợp 
lại trong những ngày chuyển tiếp tại Trung Quốc. Chúng tôi rất hạnh phúc với các điều tốt lành mà cá 
nhân chúng tôi nói riêng và toàn đoàn nói chung đã thực hiện; đồng thời chúng tôi không quên việc 
hổi hướng các công đức cho cha mẹ cùng các con được an vui và có được nhân duyên phát sinh phước 
báu trí tuệ trong cuộc đời, ngoài ra chúng tôi cũng thường bảo nhau sẽ tu sửa nếu có những thiếu sót 
trong suốt tiến trình hành hương. 

Trong khi đặt bút ghi lại tâm tư mình, bắt đầu về “Một Chữ Duyên” với Ni sư Giới Hương, một 
niềm hỷ lạc nhẹ nhàng đã khởi lên và thấm nhuần trong thân tâm. Ký ức về các buổi vấn đáp Pháp học 
và Pháp hành đã được Ni sư chỉ dạy thông suốt qua kiến thức uyên bác cả hai truyền thống Nguyên 
Thủy (Theravada) và Phát triển (Mahayana) của Ni sư. Nhờ đó, chúng tôi có sự hiểu biết nhiều hơn 
về tư tưởng, nhận ra mẫu số chung và điểm dị biệt đặc biệt trong khía cạnh thực hành giữa hai truyền 
thống một cách tổng quát. Chúng tôi thâm nguyện cố gắng tinh cần tu học theo gương Ni sư và theo 
khả năng khiêm tốn góp phần trợ duyên Ni sư trong đại nguyện xây dựng Viện Phật Học tại Perris, 
Nam California. 


Connecficut, ngày 30 tháng I1 năm 2019 


Phật tử Quảng Trí và Tịnh Bình 
parasan.øate@gmail.com 





lại Chùa Indo-Srilanka, Varanasi 


320 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





_— r ¬ 
.—_— —3 


National Workshop on 
e Qpen Online Courses" (MOOC: 


Chanir má bự 
_==GUHDOQGL GäF EDLICATION 
(PANENH/4TT 5c hexrsr pị KIHRD, ios1, øÍ India] 
1 Lntfe for Teacher Edueabior 
vi InstffUSg p[ Hầglser Tibetan Studies, Sarnath, Varana 


i-221007 (U.EỊ 





Chánh Hảo, Ns Giới Hương, Sc Diệu Nọa, Sc Diệu Hoa, Quảng Trí và Tịnh Bình 
cùng hai Sư cô Tây Tạng Tại trường Đại học Tây Tạng, Lộc Uyễn 


Si 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





6.8. BƯỚC CHÂN HIẾN TRIẾT 


Áo bồng bếnh đời du Tăng khất sĩ 
Mắt bình yên nhìn thế sự phù vân 
Trao thức giả lời ngọc vàng trình triết 
Tặng hiển nhân niiểm cảm hứng nhân văn. 


Từng buóc nhẹ vô danh cùng hoa cô 
Bình bát bao dung đón nhận khen-chê 
Trí siêu việt giữa tâm hôn khiêm hạ 
Thấy Đạo rối: Tình thắm đượm từ bi. 
Kính tặng Ni sư Giới Hương cho Tuyển Tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp Của Ni Sư Giới Hương” 


Thành kính tri ân các bậc chân tu, Ni sư Giới Hương và các thiện hữu tri thức xa gần. 


Tuệ Thiển (Lê Bá Bôn) 
lebabon04@gmail.com 





222 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.9. NI SƯ TIẾN SĨ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG - BẬC THẦY ĐÍCH THỰC 
Nguyên Hà/Senior Editor My-Viet Magazine 








Ký giả Nguyên Hà 

Là một người tham cầu nghiên cứu kinh điển cùng những tư tưởng cao sâu nhiệm mầu của Đấng 
Đại Giác, tôi biết đến danh tiếng của Ni Sư Tiến 5ĩ Thích Nữ Giới Hương qua nhiều bộ sách tu thư 
giá trị do Ni Sư biên soạn. Rồi qua nhiều cơ hội phục vụ công quả cùng với nhiều anh chị em khác, tôi 
được giao phó cho một vài công việc nho nhỏ để tiếp tay cho chùa Hương Sen. Do vậy tôi mới được 
biết đến Ni Sư Giới Hương là một bậc Thầy đích thực với những cá tánh dũng cảm, trung thực, kiên trì, 
với một trí tuệ thông minh sáng tạo ưu việt, một tâm hồn từ bi nhân hậu, dạt dào tình cảm kính Phật 
thương người và yêu chuộng thơ văn, sáng tạo. 

Có lẽ, một phần nào những tỉnh túy ưu việt tiểm ẩn trong tỉnh thần mẫn tuệ của Ni Sư, là do 
được là một đệ tử thân cận nhất của Sư Bà Hải Triểu Âm, bậc Trưởng lão Ni danh tiếng, được kết hợp 
lại và thể hiện tự nhiên trong suốt cuộc hành trình Ni Sư xuất gia tu học từ khi còn niên thiếu, cho tới 
lúc trở thành Ni Sư Trụ trì một ngôi chùa, tọa lạc trên một vùng bán sa mạc hoang sơ thanh vắng nơi 
xứ lạ quê người. 

Đọc trên trang nhà của chùa Hương Sen Perris-California, chúng ta đọc thấy phần Tiểu Sử Của 
Ni Sư 1hích Nữ Giới Hương như sau: 





2o 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Ni sư Tiến Sĩ TN Giới Hương (thế danh Sũnyata Phạm), sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia 
năm 15 tuổi với Sư Bà Hải Triểu Âm. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du 
học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định 
cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo 
học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt 
Nam, IpHCM. 


Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ nhiều tác phẩm Anh và Việt, cũng như phát 
hành nhiều đĩa ca nhạc Phật giáo từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, Sư đã thành lập chùa Hương Sen, 
Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, Sư đã khai sơn thành lập và là Trụ trì chùa 
Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. 


Tủ Sách Bảo Anh Lạc 


. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions 

. Bồ-tát và lánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại Thừa 

. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập) 

. Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo 

. Xá Lợi Của Đức Phật 

. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới 

. Vòng Luân Hồi 

. Hoa Tuyết Milwaukee 

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm 

10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu 

11. Quan Âm Quảng Trần 

12. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù 

12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ 

14. Nếp Sống Tỉnh Ihức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Ihứ XIV 

15. A-Hàm:Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập) 

16. Góp Từng Hạt Nắng Perris 

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang 

18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm 

19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Iemples) 

20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam) 

21. Rebirth Views in the Sũraágama Sũtra 

22.Commentary of Avalokite§vara Bodhisattva 

23. Phật Giáo-Một Bậc Đạo Sư, Nhiều Iruyền Thống 

24. Nét Bút Bên Song Cửa 

25.Bản Tin Hương Sen/ Newsletter: Xuân/Spring -Phật đản/Buddha Birthday - Vu Lan/Parents 
Day, in Vietnamese and English Language. Annual/Mỗi năm. 

26. Máy Mp3 Hương Sen: 201/383Bài Giảng, Sách và Nhạc của Ni Sư TN Giới Hương 

27. Dvd Phóng Sự về Chùa Hương Sen 

28. Danh Ngôn Anh - Việt: Nuôi Dưỡng Nhân Cách - Good Senfences Nurture a Good Manner, 
Thích Nữ Giới Hương Sưu tâm 

29. Hương Sen, Thơ và Nhạc -Lotus Fragrance, Poem and Music, Nguyễn Hiền Đức, English 
Interpreter: Ihích Nữ Giới Hương (Song ngữ Anh- Việt) 

30. Cách Chuẩn Bi Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo - Preparine ƒor Death 


`l Œ C©nI HC l 


© 


324 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





and Helpine the Dying - A Buddhist Perspecfive, Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới 
Hương 

31. The Key Words in Vajracchedika Sutra 

32. Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản - Exploring the Unique Culture 0ƒ Japan (Song ngữ Anh- 
Việt) 

33. Take Refuge in the Ihree Gems and Keep the Five Precepts 

34. Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ -Livwe Peaceƒfully thoueh Le ¡s not BeauHiful as a 
Dream (Song ngữ Anh- Việt) 

35. Sarnatha - The Cradle oƒ Buddhism in the Archeological View, Thích Nữ Giới Hương, Hương 
Sen Press, USA. 2019. 

36. Hãy Nói Lời Yêu Thương - Words oƒ Love and Understandine (Song ngữ Anh-Việt) 

37. Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái - The Ancienf-Present Cultures in Pilsrim (Song 
ngữ Anh- Việt) 

38. Cycle of Life 

39. Nghệ Thuật Biết Sống - Arf øƒ Living (Song ngữ Anh- Việt) 

40. Tuyển Tập Ni Giới trong Thời Hiện Đại - The Confributions 0ƒ Buddhist Nuns ïn Modern 
Tữmes (Song ngữ Anh-Việt) 

41.Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương - Forty Years ïn the Dharma: 
A Liƒe oƒ Study and Service - Venerable Bhikkhuri Giới Hương (Song ngữ Anh-Việt) 

CÁC ĐĨA NHẠC từ THƠ của Thích Nữ Giới Hương 

. Đào Xuân Lộng Ý Kinh 

. Niềm Tin Tam Bảo 

. lrăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai 

. Ánh Trăng Phật Pháp 

. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditation) 

. Tiếng Hát Già Lam 

. Cảnh Đẹp Chùa Xưa 

. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở 

. Hương Sen Ca 

10.Về Chùa Vui Tu 

11. Gọi Nắng Xuân Về 


Mời tìm đọc Tủ Sách Bảo Anh Lạc trong Website: www.huongsentemple.com 


\© Q@ ¬I Œ CƠIi CỔ) t 


Qua nhiều dịp làm việc trực tiếp với Ni Sư Giới Hương, người viết cũng như nhiều anh chị em 
khác, từ Ủy Ban Xây Dựng và Kiến Thiết chùa Hương Sen, cho đến việc thực hiện những bản tin sinh 
hoạt, những dịp tổ chức văn nghệ, gây quỹ, thực hiện các băng đọc kinh, sách, các cuộc tường trình 
hành hương, v.v... ai ai cũng nhận thấy Ni Sư Giới Hương là một người đa năng hoạt động, làm việc 
không nề hà khó khăn quản ngại, không bao giờ lãng phí kể cả tiền bạc lẫn thời gian. Ni Sư làm việc 
chăm chỉ và tích cực giống như e ngại sẽ không còn được làm việc nữa, đặc biệt nhất là những công 
việc sáng tạo kinh, sách, văn, thơ. Ni Sư viết sách, sáng tạo thơ văn miệt mài đêm lẫn ngày đến gần như 
quên hẳn bản thân với cả một tỉnh thần hy sinh vô ngã, hết lòng hiến dâng trí tuệ và thân trần cho Đạo 
pháp, cho chúng sanh, dù dưới nắng mưa hay giá lạnh. 


5 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Thây với trò cùng lao động chân tay 

Đã biết bao lần chúng tôi vô tình chứng kiến Ni Sư lầm lủi với cái nón lá thô sơ trên đầu, đội mưa 
đội nắng dưới cái nóng cháy da, hay từng cơn gió lạnh hắt hiu nơi vùng bán sa mạc để cùng với Ni 
chúng trong chùa cuốc, xới san bằng từng tấc đất hoang vu quanh chùa. Và nếu không lao động bằng 
chân bằng tay lam lũ như vậy, thì chúng tôi lại không nhìn thấy Ni Sư ở đâu đó trong ngôi chùa thô sơ 
nhỏ bé, và khi bước tới một căn phòng đơn sơ chật hẹp thì lại nhìn thấy Ni Sư đã chăm chú đối mặt 
trước bàn phím computer để hoàn tất những trang sách còn đang viết dang dở. Vì vậy, mà thời gian 
gần đây Ni Sư đã vinh dự nhận được bằng khen và tưởng lục của Tổ Chức Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu. 





Bằng Xác Lập Kỷ Lục ngày 15/12/2019 


326 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Ở nơi Ni Sư Tiến Sĩ Thích Nữ Giới Hương là cả một tấm gương trong sáng cao đẹp, không những 
qua môi trường hiến dâng cho đạo pháp, mà còn là một gương sáng lưu lại cho đời, Ni Sư quả là một 
bậc lThây đích thực, rất xứng đáng để cho tất cả phàm nhân chúng ta, dù trong cửa đạo hay ở đời 
thường, có thể coi đó như một khuôn mẫu mực thước đáng noi theo, rất xứng đáng với bốn câu thơ 
mộc mạc của người viết đề tặng Ni Sư : 

“Tuệ Đăng vắng vặc bốn phương, 
Giới-Hương đại giác văn chương khắp miễn, 
Trí đạt đỉnh - Huệ đại ngàn 
Thiên thông, Địa định, Pháp đàn nỏ hoa." 

Đã có đôi ba lần trong giới truyền thông ở hải ngoại, với những người đã nhiều năm trong các 
sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, chúng tôi mạo muội để nghị thực hiện một cuốn phim hoặc chí ít là một 
cuốn sách, mô tả về tiểu sử cùng cuộc hành trình mẫu mực tuy đầy gian nan nhưng rất thi vị của Ni 
Sư Tiến Sĩ Giới Hương. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được tôn ý của Ni Sư. 
Hy vọng vì những ích lợi chung cho đại chúng, đặc biệt là việc trợ giúp hướng dẫn giáo dục cho các 
thế hệ trẻ mai sau, Ni Sư sẽ ưu ái dành cho chúng tôi một sự đồng cảm qua lời để nghị chân thành này. 

Mong lắm vậy thay! 

Nguyên Hà 
Senior Editor My-Viet Magazine 
nguyenhacali@gmail.com 


)à. 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





6.10. KỆ KHÔNG TỰA 


Ni tu từ thuở kiếp nào? 
Thương cha nhó mẹ tóc lìa cuỗi sông 
Phương Tây có bến Hương Sen 
Ngược dòng Ni đứng bên bờ Giới Hương 
Qua sông ngắt vội hương đời 
Thả bè theo gió sóng đùa Chân Không 
Sóng về xóa dấu chân di, 
Bỗng dưng Ni đã bên bờ Chân Như 
lâm này chỉ một lòng thôi 
Giới Hương sở frụ trên tả áo nâu 
Ấn tay nở ~ụ hương đào 
Nghiêng nghiêng tịnh độ bốn phương tuyệt vời 
Mĩm cười niềm đóa sen này 
Liễu dương cam lộ từ bi diệu hiển 
Nghiêng soi đáy biến nhạt nhòa 
Nơm hoài chẳng thấy Ngã là bóng ta? 
Thế gian cõi mộng vô thường 
Buông bè lúc đã sang bờ bến ni 
NI lên tột đỉnh Tứ thiên 
Sao Mai sớm mọc cho Ngài hóa thân. 
Kính tặng Ni sư Giới Hương cho Tuyển Tập 
“40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp Của Ni Sự Giới Hương” 
Kính chúc Ni sư Giới Hương và chư Ni chúng Hương Sen 
được mọi thuận duyên trên đường hoằng pháp. 


Nam Mô A Di Đà Phật 
Virgimra, ngày 20/11/2019 
Kính bút, 
Lê Huy Trử 
tle8464953@aol.com 
HÌNH 


Lâu rồi không dùng kiếng chiếu yêu để soi cái bản lai yêu quái, đẹp nhất tam giới, 
và cái diện mục tiêu diêu cực lạc của chính mình. 
Tôi cũng đang đi kiếm tôi đây. 
Tôi đến với tôi không báo trước. 
lôi đi khỏi tôi không tử giã. 
Thấy hình tôi tưởng là tôi thay đổi 
nhưng tôi vẫn luôn luôn là tôi. 


326 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.T1.DUYÊN NỢ VĂN CHƯƠNG HAY PHÁP QUYỂN? 





Đọc lướt qua tiểu sử của Ni sư Thích nữ Giới Hương trên website huongsentemple.com, tôi cảm 
nhận một vài điểm như quen quen, lạ lạ. 

Người sinh quán Bình Tuy, Lagi, Bình Thuận. 

Ồ, đệ tử Sư bà Hải Triểu Âm, một nữ Bồ tát hóa thân!!! 

Vâng, đó là vùng đất ám ảnh tôi suốt thuở ấu niên, khi ba tôi là giám đốc Ngân hàng Nông Thôn 
năm trên rẻo đất khô của cát biển, được gọi là Hòa Đa, không xa Phan Rí Cửa. Con đường quốc lộ nhỏ 
hẹp xuyên qua thị trấn lẻ loi xen lẫn người Kinh và người Chàm, lặng lẽ họ chung hòa nhịp sống trong 
thời bom đạn. 


Thỉnh thoảng tôi được dự lớp học bậc trung không căn bản ở Phan Rí, thường thì phải ở nhà giữ 
em, đi chợ cho mẹ sai vặt. Về đêm, tôi ngủ phía nhà bếp, cách căn nhà trên bằng hành lang có mái che 
hẹp. Một chiếc chỏng tre và ngọn đèn dầu tù mù đủ mân mò từng con chữ. Tôi cố nhồi nhét kiến thức 
và vận dụng đầu óc để làm những bài toán của em tôi đem từ trường về. Vì không được học căn bản và 
liên tục, tôi gặp không ít khó khăn, nhưng không biết hỏi ai để nhờ chỉ dẫn. Gần khuya, mẹ đi xuống, 
còn thấy tôi thắp đèn tự học, mẹ vơ ngay que củi nhà bếp, đập vào đầu, mắng: Mây phá của hao tốn dầu 
đèn của tao, cơm tốn chưa đủ sao? 


xxx 


Cứ thế, mảnh đất mang hơi hướng gió biển, quanh năm buồn hàng me keo rũ bóng, Tuổi trẻ lớn 
lên bằng sự cay nghiệt trải dài trên mảnh đất sỏi đá từ Huế vào tận miền Nam. Mỗi tỉnh 2 năm, gia đình 
di chuyển như con sâu đo túc tắc chậm chạp tiến dân, đến điểm dừng chân, tôi lại tìm chùa trú ẩn; chùa 
và nhà như con thoi đi lại. Ở nhà không được, về chùa cũng không yên. Lần cuối cùng khi gia đình đổi 
về Phan Thiết, định mệnh xô giạt tôi tách khỏi gia đình một cách phiêu bạt. 

Ba giờ sáng, khuấy bình sữa cho em, viết vài dòng từ giã mang tính tuyệt mệnh, tôi lầm lủi tiến 
về ga xe lửa. Chiếc cầu sắt hoen rỉ chênh vênh trên hai bờ đá, lặng nhìn ánh sáng hiu hắt phản chiếu 
trên mặt nước, con sông dẫn ra cửa biển, từng con thuyền câu nhấp nhô ru sóng. Nhìn về thành phố 
chào từ biệt gia đình, một chút nhớ nhung đàn em thơ; lởm chởm đá, sinh mệnh này đủ nuôi hà bá 
hay giòng máu nóng sẽ lan tỏa ra khơi! Xong một kiếp người để chọn cái chết vô nghĩa? Không, không 
thể kết liễu đời mình giữa tăm tối, chả lẽ không còn ánh sáng vào đời! Tôi chui rào leo lên toa, trốn vào 
buồng vệ sinh mỗi khi thấy nhân viên soát vé. 

xxx 

Những cơn đói khát dày vò suốt mấy ngày đêm. Lòng dạ bối hồi can đảm, lạnh lùng nhìn bao 
hành khách nhộn nhịp bán buôn ăn uống. Một phố phường quá ư xa lạ, đèn màu, xe cộ, nhạc và người 
bảnh bao hơn quê mình nhiều quá. Ga xe lửa nằm tại chợ Bến Thành là trạm cuối cùng. Tôi ôm bộ áo 
quần vá chiếc mũ ngơ ngác đứng nhìn cảnh sinh hoạt thượng giới. - Cháu đi đâu? Tôi quay lại nhìn 
người đàn ông dong dỏng cao, - Dạ cháu chả biết đi đâu nữa, - Chú đợi gặp bà chủ xe, chú sẽ xin cho 
cháu phụ xe nhé, giờ cháu đưa chú mượn bộ đồ cầm để chú cháu ăn tối, sáng mai lấy được tiền bà chủ, 
chú chuộc lại cho cháu. 

Vài giờ trôi qua, hình bóng người đàn ông và hy vọng đĩa cơm hay ổ bánh mỳ xuất hiện trước nửa 
đêm, tuyệt vọng bao phủ như bao phủ bóng đêm trên cuộc sống đứa trẻ xa lạ. Chú cảnh sát áo trắng đưa 
tôi ra khu chợ dân sinh tìm lại bộ đổ, cho vào đồn trú qua đêm, điện về nhà, không ai bảo lãnh, chỉ có 
một chỗ hồ hởi bảo lãnh - Cô nhi viện Gò Vấp. Bà xơ lấy tên tuổi, đưa thẳng về chi nhánh ở Ihủ Đức. 


.- 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Gia đình tuy khắc nghiệt, còn có bầy em để vui chơi, chùa tuy ảm đạm thanh thoát nhưng còn 
có tiếng kinh hai thời công phu vơi đi sầu muộn. Còn đâu những trải nghiệm đầu đời của đứa trẻ lên 
mười, đang chôn thân giữa tập thể ô tạp của trại cô nhi, tứ xứ gom về. Ngoài đồng cỏ, vài con bò nhởn 
nhơ gặm cỏ, có biết chăng người chăn nó cũng cô đơn không có tương lai! 

xxx 

Nhân đã tạo thì duyên sẽ đến, quả sẽ trổ. Chị huynh trưởng Gia đình Phật tử Chánh Thọ thăm 
trại cô nhi. - Em ở đâu? Mặt mũi như thế sao lại mổ côi. Cốt cách em như vậy không thể là con nhà 
khốn khổ. Cách em chắp tay chào chị, biết em không phải người đạo Ki Tô như mấy em ở đây. - Dạ, 
thưa chị, em gốc ở chùa Ngũ Hành Sơn lúc 8 tuổi, trốn gia đình xin Thầy xuất gia...- Chị sẽ gửi em vào 
chùa... 


Một ngôi chùa sâu hút trong hẻm của thành phố; cảnh và người đều xa lạ, nhưng hồn như bay 
bổng, nơi đây không có ánh mắt hình sự của mẹ; những chiếc áo dài bạc màu khói lam từ tốn như dòng 
sông Hương quê ngoại; tiếng mõ hồi chuông hai thời công phu như ấm dịu cõi lòng. Lớn dân như cọng 
cỏ non được tưới tấm vươn cao; thèm đi học nhưng chùa không có điều kiện, những tháng năm liên 
tục Phật giáo xuống đường, việc học càng xa tầm tay mơ ước; tu sĩ được Thầy Tổ hỗ trợ có điều kiện 
cắp sách đến trường; một đưa bé được gửi vào chùa mà không biết ai là thầy Bốn sư của mình. Chùa 
nể uy tín chị huynh trưởng nhận cho ở mà không chọn cho một vị Thầy để gửi gắm; cũng chả cần lắm 
khi sự sống an lạc thanh thản không bị đe dọa roi vọt. Cũng mảnh áo Nhật bình cũ, loang lổ nhang 
khói và thâm kim như một chứng tích thâm niên công vụ, thế cũng đủ hãnh diện với chỏm tóc vắt tai. 
Khi trường Bổ Để cầu Muối khai mở, mỗi ngày cuốc bộ từ Tân Định để được tham dự lớp thiếu căn 
bản; “Đồng tiến là cái chỉ chi, dù chi chỉ cũng phải chỉ chi có tiền”. Giám thị nhắc nhở học phí, buộc 
phải thôi học. 

Năm 1966, phong trào đấu tranh liên tục, chư Tăng tham gia đều bị tấn xuất, lại một lần cánh 
nhạn lưng trời. Mạnh ai tự tìm đất sống. Số tu sĩ đi du học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chiến chinh ly 
loạn, nhân tâm ly tán. 


xxx 


Sau ngày thống nhất giang san, cũng là lúc lìa xa mái ấm Tam bảo. 10 năm lao động khổ sai khi 
tuổi đời vừa mới 28. 28 năm chưa từng cầm cuốc xẻng, 38 tuổi đời đã dày dạn gió sương nơi núi rừng 
sơn lâm chướng khí. Không bà con, không bạn bè, không thầy trò thăm viếng, thế mà con “bà phước” 
vẫn kiên cường như loài cỏ dại sống giữa rừng hoang mà chưa biết mình tội gì! Có lẽ cái tội do nhân 
tiền kiếp nhốt oan sinh thú! 

Về đời là lúc xã hội còn khó khăn mọi mặt, chùa nào dám chứa người tù, khi màn đêm buông 
xuống là lúc bị kiểm tra đột xuất lúc nửa đêm. Cuộc sống luôn có lối rẽ ngoạn mục, một mái nhà mẹ 
cha mất sớm, một phụ nữ đơn độc giang tay đón nhận nuôi cơm khi mà họ là công nhân lương đủ tiền 
ăn sáng. Mỗi khuya, mượn xe đạp chở bánh dầu xuống Nhà Bè bỏ cho lò làm nước tương của chùa đủ 
tiền sống một ngày trai lạt; học lóm nghể bơm quẹt øas, vĩa hè bỗng trở thành địa chỉ thân thương mỗi 
ngày cách nhà 6km với lon cơm muối đậu. Cuộc sống bắt đầu ổn định đi vào nề nếp như con trâu hàng 
ngày theo lối cũ chẫm rãi lê bước vô tư. 

xxx 

Máu viết lách bát đầu trối dậy; tuy không được ăn học căn bản, trước 1975 từng viết cho Khởi 
Hành, Tiên Tuyến, Phổ Thông, Tạp chí Phương Đông của Linh Mục Hoàng Sỹ Quý. Mua được computer 
cũ, mần mò làm quen thao tác, tham gia Giao Điểm, rồi các Website, thỉnh thoảng vài nơi mời viết 


Ñ 3 


tham luận. Cái lạ, báo ngoài đời nhuận bút rất cao, nhưng không sao viết được, trong khi báo “chùa 


2oU 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





lúc có lúc không chưa đủ tiền xăng, thế mà vui, vì ít ra mìnhh vẫn còn giữ được sợi dây liên lạc như con 
điều không lạc hướng vô định. Thân thế gian mà lòng trong Đạo. Hàng ngàn bài báo đủ mọi thể loại 
mà chưa hể nhiễm tục bụi trần, phải chăng đó cũng là hạt bụi đáp đền nợ cơm áo một thời với bá gial 


Nhận được thư mời cộng tác cho Hương Sen ở Hoa Kỳ, cảm thấy cái gì xa lạ mà vẫn quen quen. 
Chả lẽ hai chữ Hương Sen từng ám ảnh đâu đó? Còn Giới Hương thì đâu thể nhầm với Hương Nhã. 
Mà Ni Sư thì quen vô số, Những Ni sư trí thức rạng danh Phật giáo như Trí Hải, là người duy nhất thời 
bấy giờ trong giới nữ tu; sau 1990, số Ni Bắc Tông và Khất sĩ thành đạt học vị cũng không thiếu. GIữa 
những vị ấy, có Ni sư Giới Hương. Thế tại sao, so về tuổi tác tôi và Ni sư Giới Hương thì sau nhiều thế 
hệ, làm sao mình quen được! So với học vấn thì mình thuộc loại chân lấm tay bùn, so với vị trí xã hội, 
một người giáo thọ Đại học, một kẻ kiếm sống bằng mồ hôi. Quê quán tuy cùng miền Trung nhưng 
xa nhau dịu vợi, ấy thế mà gặp nhau trên không gian mạng cứ như Pháp quyến bao đời...Ôi thôi, sự 
đời không thiếu chỉ cái lạ, cái lạ là 6 nẻo miên viễn trôi lăn lại gặp nhau chưa từng biết mặt! Đây là do 
duyên nợ văn chương hay nợ duyên pháp quyến? Điều này chỉ có chư Phật mới thấy rõ nghiệp lực 
trôi lăn. Đối với Sư bà Hải Triểu Âm (sư phụ của Ni sư Giới Hương), vào năm 1967, Minh Mẫn đã có 
mặt trên Đại Ninh, lúc ấy Sư bà chưa đến, Sư cô Phùng Thăng và Phùng Khánh bỏ Vạn Hạnh lên trú 
Đại Ninh một thời gian; cái tịnh thất trên dốc thác Pongour nay bị một Mục sư chiếm, vì quý sư cô bỏ 
về Sài Gòn từ năm 1970 và làm việc dưới trướng Hòa Ihượng Thích Quảng Độ. 

Mà thôi, thắc mắc cho lắm cũng phải bắt tay vào việc, chập chững dò bước vào mảnh đất Hương 
Sen để thưởng thức mùi thơm của loài sen cúng Phật. Kính cẩn nghiêng mình trước ý chí kiên cường 
của một nữ tu, cố cầm chắc trong tay mảnh bằng Tiến sĩ khi tuổi đời không còn trẻ, và còn tiếp tục, 
học mãi, vừa mở mang kiến thức phục vụ văn hóa Phật giáo, vừa trao truyền kiến thức tiếp dẫn hậu lai, 
trước đền ơn Phật, sau đáp nợ chúng sanh. Phải chăng đó là công hạnh của vị “Phù xuất gia giả, phát 
túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế 
tam hữu” hơn 40 năm có mặt trên cõi đời! 

Sài Gòn, cuối Năm 2019 
Cần bái Hương Sen, 


Cư Sĩ Minh Mẫn 
cusiminhman@gmail.com 





Sôi 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


6.12. TIẾNG HÁT ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI 





Lâu lắm chúng con chưa có địp lên thăm Ni sư Giới Hương và quý Sư cô. Lời đầu tiên, con xin 
kính chúc Ni sư và quý Sư cô sức khỏe an khang, thân tâm thường lạc. Hôm lễ Vu Lan, khánh thành đại 
hồng chung, được viếng cảnh chùa. Một thế đất 10 acres thật hùng vĩ. Con tưởng tượng khi đồ án được 
hoàn thành thì cảnh chùa thật khang trang và thật đẹp. Ni sư là một vị Cao Ni đức độ mới có duyên và 
được chư Phật gia hộ, nên đã an bài bổ xứ cho Ni sư một cảnh đẹp như vậy. Con kính cầu nguyện mọi 
dự án của Chùa Hương Sen được hoàn thành tốt đẹp và nhanh chóng. 


Nhân địp này, nhóm ca sĩ chúng con cũng gởi lời tri ân nhạc sĩ Nam Hưng và nhiều nhạc sĩ khác 
như Hoàng Quang Huế, Nguyễn Tuấn, Khánh Hoàng, Khánh Hải, Võ Tá Hân, Nguyên Hà, Hoàng Y 
Vũ, Ủy Thi Ca, Giác An... đã phát tâm phổ thơ của Ni sư Giới Hương để chúng con có những bài nhạc 
đạo thật tuyệt vời, âm hưởng đi vào lòng người. Khi hát, Ihúy Anh như nhận được từng dòng nhạc, 
từng lời thơ đã đi vào trong lòng mình, thật thắm thiết... Ihúy Anh nghĩ rằng thính giả trong buổi tiệc 
chay, thưởng thức nhạc của chùa Hương Sen cũng sẽ có cảm xúc rung động và cảm thấy yêu đạo hơn. 
Chúng con cũng cảm ơn các nhạc sĩ đã đưa 11 volumn nhạc của Chùa Hương Sen lên youtube để ai 
yêu thích nhạc cũng có thể đọc được lời, hát theo và thưởng thức trọn vẹn từng bài được. 

Xin gởi lời vẫn an sức khỏe đến các nhạc sĩ, ca sĩ và thân quyến nhiều sức khỏe và có nhiều cúng 
dường lời ca tiếng hát nữa. Đặc biệt cám ơn Ni sư Giới Hương tuổi trẻ tài cao, sẽ có nhiều cống hiến 
nữa nền cho âm nhạc Phật giáo. Chúng con đi đâu cũng hát các bài hát của Chùa Hương Sen. Mong 
gặp lại Ni sư sớm trong địp đầu Xuân Canh Tý 2020. 


Santa Ana, nhóm Văn Nghệ Tâm lương ngày 20/12/2019 
Kính lễ, 


Ca Sĩ Thúy Anh 
nguyenatam@yahoo.com 





Ca sĩ Thúy Anh và Ni sự Giới Hương, Cs Lâm Dung và Cs Minh Phương 
(tử trái sang) tại tiệc chay chua Hương Sen năm 2017 


22 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





6.13. BÊN HIÊN NGHE KINH 


Chùa vắng bên hiên bóng lặng yên 
Mở trang kinh luận: Hội Quy Nguyên 
Tứ bê huyền trí không dừng chuyển 
Nhất phiến diệu tâm vẫn tịch nhiên 
Gươm Tuệ trượng phu vô sở úy 
Mây Từ Cam Lộ thể trung viên 
Để hồ thượng vị Tào Khê lộ 
Tỉnh mật trong ngân khắp đại thiên! 


Kính tặng Ni Sư Giới Hương, nhân dịp tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoằng pháp của Ni sư. 


Plano, TX ngày 22/12/2019 
Cẩn bút, 


Nhạc sĩ Khánh Hoàng 
lekhoang50@gmail.com 





J2 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





6.14. GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG VÀ TUỆ HƯƠNG 


Ngộ mê, Mê ngộ vòng tròn 

Ngũ căn, Ngũ lực tôi tròn hướng đi 

Học chỉ, học rãi, lãi nhải học hoài 
Ma đưa lỗi, quỷ đưa đường, 

Mù mờ tâm trạng vẫn thường thấn thơ. 

May thay được biết Ân Sư, 

Vén màn ấn nấp lộ hình chân tâm 

A halPhật bảo từ xưa, 

Hoa khai kiến Phật phá màn vô minh 
Gafe, Gafe, Para Gate, Para sam Gafe 
Bodhiswaha 
Hoa nào thấm thấu hương lâu, 
Giới Hương, Định Hương, Tuệ Hương, 
Hoa khai kiến Phật phá màn vô minh 
Gafe, Gate, Para Gate, Para sam Gate, Bodhiswaha 
Hoa nào thấm thấu hương lâu, 
Giới hương, định hương, tuệ hương, 
Hoa Sen ngàn cánh Tánh Không tìm cầu 
Gafe, Gafe, Para Gafe, Para sam Gafe 
Bây giờ con nguyện theo Sư, 

Suối Từ Sư rưới vào tâm, 

Rưới sao cho thấm dọn ngành, 

Tử Sanh, Sanh Tử để thành Vô Sanh. 
Bodhiswaha, Bodhiswaha. 


Kính tặng Sư Phụ Giới Hương, 
nhân dịp tuyển tập 40 Năm Tu Học và Hoằng pháp của Sư Phụ. 


Philadelhi, December 18, 2019 
Kính bái sư phụ, 
Loan Anh Smaill 
Pháp danh: Diệu Liên 
loananhsmall@yahoo.com 





334 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.15. ĐƯỜNG VỀ QUÊ CŨ... 





Kính bạch Ni Sư Giới Hương, Trụ trì Chùa Hương Sen - SA, 


Con nhớ cách nay 8 năm, nhân lễ Hiệp Ky Về Nguồn lần 6 do GHPGVNTNHN UĐL- TT tổ 
chức tại Tổ đình Pháp Hoa, Adelaide, South Australia, Ni Sư có tham dự, và sau đó TT Viện Chủ Thích 
Tâm Phương và TT Ihích Nguyên lạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne đã mời Ni Sư ghé 
thăm chùa, đồng thời ban bố cho chúng Phật tử thời Pháp nhân ngày Thọ Bát Quan Trai, được tổ chức 
hàng tháng tại Chùa. 

Lần đó con đã có dịp chào Ni Sư khi vâng lời Sư Phụ hướng dẫn Ni Sư về phòng để nghỉ ngơi. 
Nhưng rất tiếc khi Ni Sư đăng đàn giảng pháp thì con vì bận công việc dưới bếp nên không được tham 
dự. 

Và cho đến hôm nay năm 2020, con có cơ duyên được Ni sư nhờ đọc duyệt chính tả tiếng Việt 
cho tuyển tập. Wow! Con được đọc hơn 100 bài gồm cả văn, thơ do Chư Tôn Hòa Thượng, Chư 
Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni sinh và thiện tri thức thân hữu từ nhiều nơi gởi đến Ni Sư, để hợp 
thành Tuyển Tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp Của Ni Sư Giới Hương”. Tất cả với lời văn thật bình 
đị không hoa mỹ, nhưng đã chuyển tải cho người đọc cảm nhận được những công hạnh của Ni Sư trải 
đài trong khoảng thời gian 40 năm. Lời tán thán của Chư lôn Đức, sự thán phục của huynh đệ Pháp 
lữ, cùng lòng kính ngưỡng tri ân của hàng hậu bối Tăng Ni Sinh, đã khiến cho con, người chưa có ấn 
tượng gì nhiều về Ni Sư cũng phát sinh lòng kính ngưỡng. Ý chí kiên cường, nghị lực vững mạnh và 
niềm tin mãnh liệt tiềm ẩn trong một vóc dáng nhỏ nhắn, là nhân tố tạo nên Ni Sư Giới Hương ngày 
hôm nay, một Trưởng tử Như Lai với đây đủ phẩm hạnh Bi-Trí-Dũng. Biết được đoạn đường đi qua 
của Ni Sư cũng lắm gian nan, trắc trở, nhưng nhờ sự nỗ lực và tinh cần ở mọi nơi, mọi thời mà Ni Sư 
đã vượt qua tất cả để có được sự thành đạt như ngày hôm nay, con chợt thấy hổ thẹn, xen lẫn niềm 
nuối tiếc. Bởi lẽ cũng đã hơn 20 năm, con tuy chưa đủ duyên xuất gia nhưng đã chọn đường học đạo, 
nhưng với ngần ấy thời gian, xét ra theo lời của Tổ Quy Sơn nhắc nhở sách tấn người tu đạo: “Nội cần 
khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức” (nghĩa là bên trong giữ chánh niệm lập Công, bên 
ngoài giữ không tranh lập Đức), thì dường như con chỉ thực hiện được phần nào của câu vế thứ hai, 
còn phần hành của vế thứ nhất con chưa thực sự dụng công. Bỗng dưng con thấy buồn! Nhớ lời Sư 
Phụ Nguyên Tạng nói: “Người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp” thế mà bao năm tháng qua con đã không 
tận sức tích lũy cho sự nghiệp của mình. Nghĩ đến thời gian còn lại của đời người con thực sự lo âu, 
con sẽ còn nhặt được bao nhiêu chiếc lá tri thức trong rừng giáo lý của Như Lai? Đường về quê cũ chắc 
hẳn sẽ còn xa...xa lắm! 


Dạm bước quay về chốn quê xưa 
Gian nan trắc trở chẳng phải vừa 
Duyên may, bậc trí - Người khai ngộ 
Thấu hiểu chơn kinh lý Đại thừa. 
Vạn pháp xưa nay đếu huyễn ảo 
Thị phi nhân ngã... chuyện nắng tmưía 
Từ nay nguyện nhó lời khuyên dạy 
Khắc miệm chỉ công, chẳng biếng lười. 
Kính bạch Ni Sư, 


Năm nay 2020, Tu Viện Quảng Đức đảm nhận tổ chức Lễ Hiệp Ky Lịch Đại Tổ Sư- Ngày Về 
Nguồn lần 12, đồng thời là lễ Mừng Chu Niên 30 Năm Thành Lập TV Quảng Đức, theo dự định các 


ĐO 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





buổi lễ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020. Con hy vọng đến lúc đó Ni Sư sẽ sang Úc tham 
dự lễ, nhân tiện ban bố cho chúng Phật tử ở đây những lời Pháp nhũ, để hành trang của chúng con 
thêm phần phong phú. 

Con kính nguyện chư Phật gia hộ cho Ni Sư Pháp thể khinh an và luôn là ngọn đuốc tỏa sáng, 
tiếp lửa cho những ngọn đuốc nhỏ bé của chúng con, để chúng con có thể tự dò dẫm từng bước trên 
con đường về quê xưa. 

Mùa hè Melbourne -Úc Đại Lợi, ngày 14 tháng 1 năm 2020 
Kính để, 
Phật tử Thanh Phi 
thanhphi1955@gmail.com 





Thượng Tọa Tâm Phương, TT Nguyên Tạng, Ni sự Giới [ương 
và đạo tràng bát Quan Trai Tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Đại Lợi, năm 2012 


336 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


ho. 


TT. 


` 


Ạ 
Wự 
| '] 


= 
3 


" 





Thanh Phi đang cắm hoa tại Tu Viện Quảng Đức mùa Vụ Lan 2019 


337 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


6.16. NI SƯ THỊ SĨ 





Về Tuyến Tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của Nỉ Sự Giới Hương” 


Trong thời gian qua, có duyên may được phổ nhạc những thi phẩm của Ni Sư Thích Nữ Giới 
Hương để thực hiện Album Ánh Trăng Phật Pháp, Tưởng nhớ Đấng Thế Tôn..., tôi có nhiều ấn tượng 
sâu đậm về một Ni Sư đã luôn phấn đấu tu học và cống hiến cho Đời, Đạo bằng thực chất trí tuệ, tâm 
linh của chính mình. 

Tôi rất ngưỡng mộ Ni Sư về tỉnh thần tu học, đào sâu kiến thức (học vị Cử nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ) 
và luôn nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ. 

Ni Sư lại dành nhiều thời gian để giảng dạy ở hải ngoại cũng như ở trong nước và rất được mọi 
giới hoan nghĩnh. 

Ngoài ra, tủ sách Bảo Anh Lạc của Ni Sư với 41 tác phẩm thật là đáng quý cho các giới Tăng Nị, 
phật tử và các nhà nghiên cứu phật học hiện tại và sau này. 

Hơn thế nữa, năng khiếu thi ca của Ni Sư đã làm lan tỏa hàng trăm sáng tác tràn đây cảm xúc, 
xiển dương Chân lý tối thượng của Đấng Như Lai. 

Do đó, hàng chục Album DVD với ca từ và hình ảnh đẹp đã làm rung động các giới yêu thích ca 
nhạc Phật giáo và phấn khích mạnh mẽ tinh thần tu học của người con Phật. 

Với sự cộng tác của nhiều văn nghệ sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài nước, những bản Thiền ca của Ni 
Sư đã và đang góp phần phong phú hóa nền Ca Nhạc Phật giáo Việt Nam ngày càng thêm nhiều hương 
sắc. 

Tôi chưa có dịp làm việc trực tiếp nhiều với Ni Sư, nhưng qua một lân được trực diện, tôi cảm 
nhận ngay là Ni Sư rất dịu hiền, với vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng tâm hồn rất phóng khoáng, chan 
hòa, gần gũi... 

Tôi thầm nghĩ, Ni Sư chính là một trong số những vị Tăng, Ni có đủ tài, đức để góp phần xây 
dựng, đưa Phật giáo Việt Nam lên tâm cao hơn nữa trong thời kỳ phát triển mới. 

Với vài cảm nghĩ chủ quan của một giáo viên, nhà văn, triết, nhạc, 81 tuổi, tôi xin chân thành 
kính chúc Ni Sư Thích Nữ Giới Hương thân, tâm thường tịnh lạc trong hương vị Ihiểền Ca Đạo Pháp 
để tiếp tục đưa sự nghiệp “40 năm tu học và hoằng pháp” phát triển, tiến lên đỉnh cao vinh quang của 
những “Mùa Xuân Thành Đạo”. 


Mong thay! 
Cuối năm Sài gòn, ngày 26-1 1-2019 
Chân thành kính mến, 
Nhạc Sĩ Uy 1hi Ca 
uythica@yahoo.com 


336 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni sự Giới Hương và Nhạc Sĩ Ủy Thi Ca 
đang soạn thảo bài nhạc Tưởng Nhớ Đức Thế Tôn ngày 26/11/ 2019 


Đà 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





TƯỞNG NHỚ ĐẨNG THỂ TÔN 
Nhạc và lời: TN Giới Hương và Uy Thi Ca 
Thân tặng quý Phật tử khi đi hành hương Phật tích Ấn Độ 
(chậm tãi trang nghiêm theo tiếng mõ) 
Hôm nay từ bốn phương trời 
Con về đảnh lễ Thế Tôn 
Con xin kính dâng Cha hiển 
Chân thành một nén tâm hương. 
Gương Cha sáng soi muôn đời 
Thực hành tha thứ, yêu thương 
Lo tu, thoát xa luân hối 
Nhờ Cha, đời hết mê mờ. 

Bồi hổi, con nhớ ơn Cha 
Biết bao gian khó bên Cha 
Dẫn thân đi tìm chân lý 
Gió sương, mưa nắng không sờn. 
Dù ngày nay Cha vắng xa 
Chúng con noi bước chân Cha 
Đóa sen luôn hồng tươi mới 
Hiến dâng hương sắc cho đời. 
Kính lạy Đấng Thế lôn 
Bậc Thầy của Thiên nhân 
Đời con theo Chánh pháp 
Về nương bóng Như Lai. 


Mời xem Youtube: Nhạc Tưởng Nhớ Đấng Thế Tôn 
https://www.youtube.com/watch?v=JuWhHb84IIc 
Sáng tác: Ihích nữ Giới Hương & Ủy Thi Ca 

Hòa âm: Giác An. 


Mix: Đức Luân 


Ca sĩ: Hiếu Ngọc & Nguyễn Quốc Thắng 

Slide show: Hải Quang. 

Diễn viên trong youtube: Dr Sumedha, NS Giới Hương, Sc Diệu Nga, 
Sc Diệu Hoa, Dh Tịnh Bình, Quảng Trí và Chánh Hảo 


340 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.17. LỒI CHÚC TỪ NƯỚC ĐỨC 





Con (Chỉ Phạm) là một cựu sinh viên Khoa Đông Nam Á ở trường Đại học Riverside, California, 
và bạn cùng học một trường và một khoa với Sư phụ Giới Hương (2014-2016). Con đã đến viếng Chùa 
Hương Sen và quy y với Sư phụ Giới Hương, được Sư phụ đặt pháp danh là Viên Bảo Chuyên (nghĩa 
là sự chuyên cần quý báu và trọn vẹn). Sau khi tốt nghiệp, con về lại Việt Nam dạy học, lấy chồng và 
sinh bé gái (xem hình bên dưới). 

Cuộc đời tưởng như dừng tại đó, nhưng sự chuyên cần như pháp danh của con, khiến con ham 
mê phấn đấu học tiếp. Được sự gia hộ của chư Phật, con được học bổng chương trình Hậu Tiến sĩ khoa 
Văn Học tại trường Đại học Hamburg, thành phố Hamburg, nước Đức và điều đáng ngạc nhiên và 
đáng nể là con gái cũng được theo con đi du học ở Đức luôn. Cuộc đời của con thật không có niềm vui 
nào hơn, nhất là từ ngày con thật may mắn gặp Sư phụ Giới Hương và chùa Hương Sen. 


Kính bạch Sư phụ, nhân dịp, chùa Hương Sen làm tuyển tập “40 Năm Tu Học và Hoằng Pháp của 
Sư phụ Giới Hương, con và bé Lâm Anh kính chúc Sư phụ đổi dào sức khỏe và được vô lượng an lạc 
trong ánh hào quang của Chư Phật. 

Lời chúc của chúng con bằng tiếng Đức là: 

Ich bin dankbar, dass ¡ch Sie kennengelernt habe. 

Ích wũnsche Ihnen Gesundheit, Frieden und Wohlstand. 

Trường Đại học [lambure, ngày 05 tháng 02 năm 2020 
Chúng con kính lễ, 
Chi Phạm - Viên Bảo Chuyên 
chiphamvvh@gmail.com 





Viên Bảo Chuyên và con gái, Hà Tô Lâm Anh (3 tuổi) 
đang viễng thăm một chùa Việt Nam bên nước Đức 


341 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








Viên Bảo Chuyên và các bạn học của Chuyên 
ở trường Đại học Hamburg viễng thăm 1 chùa Việt Nam ở thành phố Hamburg 


342 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


6.18. VỊ NỮ TU Ở CHÙA QUÊ 





hư thông lệ, năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày cuối năm thì con gởi những lời Chúc Tết 
đến quý Tăng Ni mà con quen biết và hằng kính mến... 

Năm nay cũng thế, mãi đến 29 'lết con mới gởi lời Chúc Tết đến Ni Sư Giới Hương, vị Ni Sư mà 
Tâm Tường con đã có được “duyên may” quen biết cũng đã hai năm nay rối... Và 

Sáng nay vừa mở Computer ra thì đã thấy email của Ni Sư Giới Hương dạy là Rằm tháng Giêng 
(Rằm Thượng Nguyên) Tâm Tường thu xếp về chùa để tu học, ngoài ra Ni Sư còn dạy Tâm Tường cố 
gắng viết bài cho tuyển tập của Ni Giới ở hải ngoại, cũng như viết bài kỷ niệm cho 40 năm xuất gia của 
Ni Sư... Ôi thật đúng là Ni Sư đã “làm khó” cho con rồi. Vì con có biết chỉ mô về Ni giới ở hải ngoại mà 
viết; nhưng về Ni Sư thì con sẽ cố gắng viết... 

Thôi thì lời Thầy đã dạy, con chỉ biết vâng lời vậy... Thưa Sư Phụ. 

Thật không dễ dàng øì khi viết về một Tu Sĩ, mà vị Tu Sĩ đó lại là một vị Ni... Và lại càng khó hơn 
nữa đó chính là Ni Sư Giới Hương. Một vị Ni Sư đã nổi tiếng và đã được không những hàng Huynh 
Trưởng của chúng con kính mến mà cả quý vị Cư Sĩ, cũng như đồng bào Phật tử trong và ngoài nước 
biết đến... Và hơn thế nữa Ni Sư còn được Chư Tôn Đức lăng Ni và hàng Thiện tri thức Phật giáo 
thương mến và nể trọng. 

Ni Sư Giới Hương không phải là một vị Nữ tu xa lạ gì trong hàng Ni Giới Việt Nam ở hải ngoại 
cũng như ở quê nhà. 

Và Ni Sư cũng là một vị Nữ tu rất quen thuộc với đồng hương Phật tử ở quê nhà, cũng như ở 
hải ngoại qua những bài giảng của Ni Sư cùng khắp các chùa, tự viện; ngoài ra Ni Sư cũng dấn thân đi 
giảng ở nhà tù, trường học và đặc biệt nhất là ở nhà thờ... Tất cả Ni sư chỉ muốn truyền đạt lại những 
giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, và muốn giới thiệu Phật giáo cũng như văn hóa Việt đến với người 
bản xứ... (Mỹ, Pháp, Đức v.v..). 

Vì vậy, cho nên khi lâm Tường có ý niệm viết về Ni Sư thì phải chăng đó là một việc làm “quá 
thừa... và rất chi ư là khó.... 

l1hừa: Vì Ni Sư là người của quần chúng, cho nên Phật tử trong và ngoài nước đều đã biết về Ni 
sư. Do vậy, bây giờ Tâm Tường có viết nữa thì cũng chỉ là “lập lại” những gì mà quý Phật tử đã biết. 

Khó: Vì lẽ là Phật tử cũng đã biết về Ni Sư, mà giờ đây Tâm Tường cũng lại viết nữa, thì chỉ sợ là 
mình không nói lên được hết những gì mà mọi người đã từng biết về Ni sư... Ihì đó là một điều rất tệ hại 
cho người viết lách... (vì Tâm Tường có được “duyên may” quen biết Ni Sư chỉ mới hai năm lại đây thôi.) 

Nhưng thôi... Thưa Ni Sư, con cũng cố gắng viết ... viết về Ni Sư đây... 

Thời gian mới đó mà đã thấm thoát gần hai năm rồi. Đúng hai năm kể từ ngày Tâm Tường con 
được Ni Sư hướng dẫn khóa tu học và dự Lễ Phật Đản PL. 2562 - năm 2018 tại chùa Hương sen do Ni 
Sư thành lập. Mau quá đi thôi thưa Ni Sư. 

Và bây giờ con xin nhắc lại thời gian hai năm trước đây khi con có được “duyên may” gặp Ni Sư 
một chút. 

Thật không ngờ như con đã từng thưa với Ni Sư... Vì Ni Sư đã chưa biết con, nhưng con thì đã 
may mắn gặp Ni Sư nhiều lần qua những mùa Phật Đản của Giáo Hội ở Miles Square Park và con cũng 
đã có đến viếng chùa Hương Sen một lần với người bạn cách đây mấy năm... Hôm đó con đã “thấy cảnh 
sinh tình” và đã có cảm hứng làm một bài thơ, nhưng chưa kịp gởi đến Ni Sư. 


343 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Gần đây nhất trong tình cờ và âu cũng là “duyên” khi chúng con hân hạnh được Ni Sư nhận lời 
giảng dạy cho chúng con, trong khóa tu học Cao cấp của Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử qua để tài 
“Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ” 


Và hôm ấy con được về đây, chính ở ngôi chùa Hương Sen nầy là để Tu Học và tham dự Đại Lễ 
Phật Đán, PL 2562 do chùa tổ chức. Đó là cơ hội để cho con có được “duyên may” gặp Ni Sư và các 
Sư Cô trong chùa để cùng nhau tâm sự, chia xẻ những buồn vui, những nỗi niềm ưu tư, trăn trở về 
Đạo Phật cũng như để cho con có cơ hội học hỏi từ Ni Sư và các Sư Cô; cũng như tìm hiểu thêm về 
sự sinh hoạt của chùa Hương Sen do Ni Sư Trụ Trì, mà hàng Phật tử xa gần khi đến viếng đều gọi 
một cái tên thật thân thương là “chùa quê”... Và cũng vì kính trọng Ni Sư cho nên con thường hay 
gọi Ni Sư là “Vj Nữ Tu ở Chùa quế” Đó chính là một tên gọi rất có ý nghĩa và buổi hội ngộ này rất chi 
ư là thú vị và bổ ích cho con vậy. 

Vừa xuống xe, con thả bộ đi một vòng chung quanh chùa để được hít thở cái không khí trong 
lành của rừng núi miền quê và cũng để tham quan cảnh chùa... Và chao ơi! Cảnh trí thật êm đềm và 


A3 €C ^39 


địu mát, đó là ấn tượng đầu tiên của con và con chợt nghĩ thật là “chùa quế, “chùa ngoại ô” có khác.. 


HƯƠNG SEN TỰ 
Kính tặng: 
Ni Sư Thích Nữ Giới Hương 
Chiêu về tĩnh mmịch, nắng thôi viơng 
Mở màng núi biếc nhuỗm màn sương 
Lao xao lá rụng, cây gọi gió 
Hương Sen tôa ngát đượm thơm hương. 


Phong cảnh hòa quyện với thiên nhiên 
Về đây tìm được chút bình yên 
Lánh xa phố thị... Đời huyện náo 
Thả hôn về với chốn uyên nguyên. 


Lữ khách về đây viễng Phật đường 
Quên ải tất cả chuyện đời thường 
Về đây mong tìm chút thanh thoát 
Cố xa trần lụy, đời nhiễu nhương. 


Thôi không nghĩ đến chuyện buôn phiên 
Buốn vui xả hết, tìm bình yên 
Phật Tử xa gân mong tìm đến 

Để tìm mâm Đạo trong án thiên. 


Hương Sen, May 26, 2016 
Mùa Phật Đản, PL 2562 
lâm Tường - Lê Đình Cát 
Đây cũng là một địa điểm rộng rãi, rất thuận lợi và quá đẹp cho những kỳ trại của tổ chức Gia Đình 
Phật Tử và cho những lân Tu học dài hạn về cả hai phương diện “phong cảnh và địa thể; nhưng mà rất 
tiếc vì chùa còn quá thô sơ, thiếu nhiều phương tiện. Nhưng biết phải làm sao khi vị Trụ Trì là một vị nữ 
“TuSï” đây..? Chúng con mong có sự nhiệm mẫu gia hộ của Chư Thiên đến với Chùa Hương Sen. 


344 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





Mãi nghĩ ngợi mông lung, rồi cũng trong bất chợt đó, tôi nhớ là mình đã chưa vào vẫn an Ni Sư, 
tôi vội vàng đi vào Chánh điện và may là được gặp Ni Sư đang trò chuyện với các Phật tử. Ihật bất ngờ, 
vì Ni Sư quá trẻ, trẻ hơn cả sự tưởng tượng của tôi... vì qua giọng nói và những lời giảng của Ni Sư mà 
chúng tôi được lãnh giáo và qua sự cống hiến nhiều lảnh vực vắn hóa của Ni sư, tôi cứ tưởng Ni Sư 
cũng trên “lục tuần, ai ngờ Ni sư chỉ trên ngũ tuần. Và mặc dâu mới gặp lần đầu mà Thầy Trò chúng 
tôi rất thân thiện, cứ ngở như đã quen biết từ lâu lắm rổi. Sau khi vấn an sức khoẻ và trò chuyện với Ni 
Sư. Tôi xin phép Ni Sư và đi theo một Sư Cô trẻ để được ăn tối (khuya thì đúng hơn). 

Trong lúc chúng tôi đang dùng cơm, Ni Sư Trụ trì đã xuống và trò chuyện tiếp ... 

- Tâm Tường, chắc Đạo hữu cũng biết đây là chùa Ni... và Đạo hữu là Phật tử nam duy nhất?. 

- Dạ, con biết... Vì thế mà khi nhận được lời mời của Ni Sư qua email và sau đó qua điện thoại; 
thú thật với Ni Sư là con cũng có suy nghĩ và hơi ngại, nhưng rồi ... Đã là con Phật, hơn nữa con lại là 
một Huynh Trưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử thì phải “Chánh Tâm” và sẽ nghỉ một phòng riêng 
cho khách. Thế là con nhận lời Ni Sư không do dự. 

- Vậy là quý hóa quá rồi... Thôi cũng đã khuya rồi. Đạo hữu và Sư còn cả hai ngày nữa để mà “tâm 
sự” Bây giờ thì Đạo hữu đi nghỉ vì sáng mai phải thức dậy sớm để “công phu khuya” với quý Sư Cô nữa 
đó... Dứt lời, Ni Sư gọi vào trong Chánh điện: 

- À, Sư Cô Viên Tiến đâu... đã sắp xếp phòng cho Bác Tâm Tường chưa? 

Từ trong Chánh điện vang ra tiếng “Dạ” giọng Bắc thật trong, rồi vị Sư Cô trẻ đi xuống chắp tay 
chào Ni Sư và tôi. 

- Xin mời bác theo Viên Tiến. 

Tôi vừa cúi xuống xách túi hành lý thì Sư Cô Viên Tiến đã tiếp lấy.. 

- Bác để Viên Tiến xách cho.. 

Đi dọc theo hai dãy nhà “tiền chế” ở bên hông chùa, vị Sư Cô trẻ đưa tôi vào một căn phòng với 
hai giường có đây đủ tiện nghi, mà mới thoạt nhìn vào là tôi biết phòng nãẩy đã có người đang ở; quay 
lại nhìn, Sư Cô Viên Tiến như hiểu ý tôi. 

- Dạ đây là phòng của quý Sư cô. Vào những ngày Lễ lớn có đông Phật tử thập phương đến Tu 
học thì phải “di tản” và “nhường phòng”, bác đừng ngại... Và kỳ nây có lẽ Bác là người “ưu tiên” vì một 
mình mà được ở phòng nấy... chứ mọi lần là phải hai người đó. 

- Dạ, Tâm Tường xin cảm ơn Sư Cô. À! Vậy thì quý Sư Cô ngủ đâu? 

- Dạ, cảm ơn Bác, chúng tôi thì “Chánh điện, tha hổ ... cứ trải nệm ra là bao nhiêu người cũng đủ. 

- Thật phiền quá, hay là để cho Tâm Tường lên ngủ ở “Chánh điện” vậy. 

- Dạ, không được đâu... vì nhiều người lắm... với hơn nữa Bác đã lớn tuổi rồi... 

- Vậy thì lâm Tường xin cảm ơn Sư Cô nhiều. 

- Dạ, chúc bác ngủ ngon,..và sáng mai Viên Tiến sẽ đánh thức bác sớm để “công phu khuya". 

- Dạ, cảm ơn Sư Cô... A mà Sư Cô Viên Tiến, vừa rối Sư Cô nói là quý Sư Cô còn đi học..? 

- Chúng tôi đều còn đi học hết ... bác biết không... ‡ Sự Cô Liên Hiếu đang học Master đó, còn tôi 
đang học ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai). 

- Ổ! Quý hóa quá, Tâm Tường phục các Sư Cô lắm đó. À mà Cô nhớ đánh thức Tâm Tường với... 


345 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





- Dạ, bác yên tâm, đã có “hồng chung” gióng to để đánh thức rồi bác ạ 

- À ra là thế... 

Có lẽ vì đi đường mệt, hơn nữa tôi vừa mới nhổ răng hôm thứ Năm cho nên “răng bị đau nhức”; 
cũng như vì nghĩ đến những tấm lòng vô lượng của các Sư Cô trẻ đã phải chịu thiệt, mỗi khi chùa có 
những lễ lạc hay tu học là phải chịu khó đủ mọi thứ từ cung cách tiếp đón và lo cho Phật tử từ miếng 
ăn, chỗ ngủ .. Thật là vô lượng từ bi... Vì vậy mà tôi không ngủ được. Mãi thả hồn với những suy tư vô 
cớ thì bất chợt nghe tiếng vọng từ đại hổng chung, tiếng chuông được gióng lên vào mỗi sáng (mà đã 
lâu lắm rồi tôi không được nghe) để báo cho Tăng Ni tỉnh thức và chuẩn bị đi “Công Phu khuya”. 

Thật là một sự bất ngờ và là một điều thú vị cho chính tác giả viết bài nầy (dù rằng là một Huynh 
Trưởng sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử đã lâu năm, và cũng đã từng tham dự qua nhiều khóa tu học, 
những kỳ trại, tổ chức, đoàn thể. Vì thế, cho nên không có những cái ấn tượng và những cảm nghĩ sâu 
sắc đầy đạo vị như sáng hôm nay ở nơi nầy. Tất cả những điều đang tuần tự diễn ra chính là những øì đã 
hắn sâu vào tâm thức của tôi, bỗng nhiên rộn lên trong tâm của tôi một niềm bâng khuâng, một sự xúc 
cảm lạ... (Phải chăng vì đây là chùa Ni và tôi là Phật tử nam duy nhất, hay đó chính là tiếng chuông đây 
vi diệu hầu thức tỉnh cho những tâm hồn đang lạc lối, hãy mau tìm về với chốn Ihiền môn yên tĩnh nây 
để mà tu Tâm, sửa Tánh ngõ hầu tránh bớt những nghiệp chướng của đời... ). Tiếng hổng chung cũng đã 
đánh thức tất cả những Phật Tử trong chùa phải thức dậy để mà chuẩn bị cho công việc mà mình đã nhận 
lãnh hầu hoàn thành sớm và chuẩn bị cho hai ngày Lễ chính (ngày Tu học và ngày mai là Lễ Phật Đản)... 

Qua lời dạy của Ni Sư, sáng nay tôi thức dậy sớm, để cùng “công phu khuya” tụng kinh Lăng 


Z3) 


Nghiêm với mấy Sư Cô, xong thời kinh thì “nhà bếp” đã gọi xuống ăn điểm tâm. 

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi “ai lo việc nấy”... Nào là quét dọn sân chùa, trang trí chung quanh 
chùa và sắp xếp bàn ghế, kinh sách lại đâu vào đó, cũng như trải bổ đoàn để chuẩn bị cho ngày đầu của 
buổi lễ... đó là ngày Tu Học. 


Đúng 8:00 giờ Tứ chúng tế tựu trước Chánh điện để chuẩn bị cung đón Ni Sư lên ban bài pháp 
nhũ nói về ý nghĩa của ngày Tu Học. 

Qua đó, Ni Sư đã giảng cho Tứ chúng biết về sự công hiệu của việc Trì Chú Đại Bi đối với người 
Phật tử như thế nào... và ngày Tu học sẽ đem những lợi lạc rất nhiều cho chính thân tâm của người con 
Phật và cũng để cúng dường lên Đức Từ Phụ nhân ngày Đản sinh của Ngài. 

Mãi cho đến giờ nầy, trong giờ tịnh chỉ... tôi “tranh thủ” thời gian nầy để đi tìm hiểu cuộc sống và 
sự Tu tập của quý Sư Cô trong chùa, hầu mong góp thêm phần “linh hoạt” cho bài tường thuật. 


Sau một hổi trò chuyện với các Sư Cô trẻ, tôi được biết chùa cũng vừa mới thành lập năm 2013, 
thành phố Perris nây chưa có nhiều gia đình Phật tử Việt Nam, chùa ở vùng sâu vùng xa, nên còn thiếu 
thốn nhiều phương tiện... 


Đúng vì sáng nay sau khi Lễ Phật xong, tôi đã “bách bộ” một vòng trong ngoài xung quanh 
chùa, “quan sát” và “lượm lặt” tin tức để viết bài tường thuật về hai ngày Tu Học và Lễ Phật Đản ở 
chùa Hương Sen... Ngoài ngôi nhà lớn dùng làm “Chánh điện” ở căn giữa, tuy chật hẹp, nhưng nhờ 
cách trưng bày gọn gàng của Ni Sư Trụ trì và các Sư Cô, đã tạo nên ngôi Chánh điện trông thật trang 
nghiêm, ấm cúng vô cùng... , nhìn sâu vào, bên tay trái của chùa là một nhà bếp nhỏ cùng hai dãy nhà 
“tiền chế; mà mỗi dãy độ chừng ba phòng thật thô sơ đó chính là “nhà khách” 


Và một điều đặc biệt ở chùa Hương Sen là các Sư Cô (đệ tử của Ni Sư) đều trẻ, rất trẻ, ngoài việc 
“Tu học” và ngày đêm kinh kệ ở chùa ra, các Sư Cô đều được Ni Sư Trụ Trì cho phép tiếp tục đi học, cho 


346 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





nên các Sư Cô ở đây có kiến thức cao và có bằng cấp học vấn cao (có vị đang học Master, Tiến sĩ)... Ôi 
thật quý hóa quá. Đó là một điều mà tôi không ngờ... và rất khâm phục Ni Sư Trụ trì cùng các Sư Cô... 

Và nhất là khi mà tôi hay biết được tin nẩy, cũng như nhận thấy các Sư Cô tuy làm việc vất vả 
nhưng trên khuôn mặt, làn môi của các Sư Cô vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, từ hòa. 
Thật đúng là dù ở vào thời gian, không gian nào... và ở vào môi trường nào đi chăng nữa thì những 
người con Phật cũng trải lòng nhận lãnh trách nhiệm và bốn phận mà mình đã nguyện mang vào... là 
luôn cố tu học để hầu trao truyền giáo pháp của đức Từ Phụ đến cho nhân thế, và mong giúp cho mọi 
người hiểu và tu để mong thoát khỏi cảnh khổ đau của đời... Vì đó chính là chí nguyện, là lý tưởng của 
những người con Phật. Và nhất là đối với những vị Tu S1, con của Phật vậy. 

Câu chuyện giữa các Sư Cô và tôi sẽ không chấm dứt, nếu không nhờ hai tiếng gõ của cái đồng hổ 
treo tường... Tôi bất chợt nhìn lên thì đã 2:00 giờ sáng rồi. lôi xin phép quý Sư Cô và về phòng nghỉ... 

Đang ngon giấc trong canh ngủ muộn về sáng, bất chợt nghe tiếng đại hồng chung vang vọng cả 
một khoảng trời bao la. Và rồi tiếng hồng chung cũng đã đánh thức tất cả những Phật Tử trong chùa 
phải thức dậy để chuẩn bị cho công việc mà mình đã nhận lãnh hầu hoàn thành sớm và chuẩn bị cho 
đúng giờ hành Lễ chính. 

Xuống giường và bước ra khỏi phòng để mong hưởng được chút khí trời trong lành của một buổi 
sáng ở đổi núi, thôn dã... Đâu đó tiếng chim muông gọi nhau vang rộn cả một góc trời, phá tan sự im 
lặng của rừng núi hoang vu... Ôi! buổi sáng ở ngoại ô thật yên bình và thú vị, khi vừa đi bộ vừa nhìn 
mặt trời từ từ ló dạng qua đỉnh núi trước chùa... Và rồi sau đó tôi trở lại phòng để rửa mặt, để còn lên 
“công phu khuya” tụng Kinh Lăng Nghiêm và chuẩn bị lễ Phật đản. Và hôm đó chính ngay ở ngôi chùa 
Hương Sen này, con lại có được duyên may là Ni Sư có ý nhờ con làm MC của buổi đại lễ Phật Đản. 
Thật con quá bất ngờ, hạnh phúc, hãnh diện và đã làm tròn trách nhiệm MC của mình... 


Đó là những øì của năm 2018 mà con nhớ được và hôm nay viết xuống về “Vị Nữ Tu ở chùa quê”, 
về quý Sư Cô và sự sinh hoạt của ngôi “chùa thôn quê” Hương Sen nầy vậy. 


Ni Sư là một vị Ni trẻ, nhưng rất năng động, có kiến thức cao từ cả hai mặt “Thế gian và Xuất thế 
gian. Mặc dâu Ni Sư có học vị cao, và biết thông thạo nhiều ngôn ngữ, nhưng đối với đồng hương Phật 
Tử Ni Sư lại rất thân thiện và từ hòa, không phân biệt giai tầng trong xã hội... Đó chính là một điều ít 
thấy trong Ni Giới và cũng rất quý giá cho Phật giáo vậy. 

Nhờ có kiến thức và thông thạo ngoại ngữ, nhất là Anh văn, cho nên Ni Sư cũng dẫn thân đi 
giảng ở Nhà tù, trường học, và những nơi công cộng (phần nhiều ở những nơi đó đều giảng bằng Anh 
ngữ)... để truyền đạt giáo pháp của Đức Phật Thích Ca cũng như giới thiệu văn hóa Châu Á, cụ thể Việt 
Nam cho cộng đồng Việt Mỹ hải ngoại hay người Mỹ ở địa phương. 

Năm nào Ni Sư cũng thường xuyên đi về Việt Nam dạy học một khóa về Anh Văn Phật Pháp ở 
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Sài Gòn, để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm tu học cho Tăng Ni sinh 
trẻ ở quê nhà. 

Ngoài việc tu hành, đi thuyết pháp hoặc giảng dạy cho các Phật Tử qua những khóa tu học, Ni 
Sư cũng viết sách, viết những bài tham luận về Phật giáo (bằng hai ngôn ngữ Việt- Anh) và làm thơ (đó 
cũng là một cách để Ni Sư hoằng dương Đạo pháp), để đem Đạo vào Đời và mong sao cho Đời Đạo 
hòa nhập với nhau, hầu mong cho con ngưòi hiểu được mầm Đạo và cố tu tỉnh thân tâm hầu thoát khổ 
vậy. Và một điều rất chỉ ư là tuyệt vời, đó là Ni Sư đã thành lập được tủ sách Bảo Anh Lạc (xin mời xem 
website: huongsentemple.com) qua đó đã có nhiều tác phẩm Anh Việt rất giá trị và Bản tin Hương Sen 
cũng được viết bằng song ngữ Anh-Việt... 


347 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Tuy có những thành quả như vậy, nhưng Ni Sư luôn khiêm tốn và hòa nhã với mọi người ... Và đó 
chính là đức tính và phong cách của một vị Chân Tu vậy. Ni Sư khiêm cung trong lúc giao tiếp không 
những chỉ với Chư lôn Đức Tăng, Ni trưởng thượng mà cả những Tăng Ni đồng lứa hoặc là thấp hơn 
cũng như với tất cả những Phật tử. Với tất cả mọi người Ni Sư đều có cùng một cung cách cư xử thật 
vô cùng lịch sự, hòa nhã và độ lượng... 

Con còn nhớ vào mùa Lễ Phật Đản PL. 2562, dương lịch 2018, trong lúc Ni Sư và con, cả hai Thầy 
trò đang loay hoay lo chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, con đã khen về tài trí, đức hạnh của Ni Sư và đột 
nhiên con đã mạo muội hỏi Ni Sư và những câu trả lời của ni sư thật là cao thượng như sau: 


- Thưa Ni Sư... Tại sao với những tài năng Ni Sư sẵn có, Ni Sư không về những vùng phụ cận 
quanh khu Orange hoặc Los Angeles; vì ở những nơi đó có nhiều, rất nhiều người Việt định cư và hơn 
nữa Phật tử cũng nhiều có thể tiện ủng hộ... để xây dựng một ngôi Tự viện... mà vì sao Ni Sư lại chọn 
đến nơi 'Sơn lâm, cùng cốc... khỉ ho, gà gáy nây” mà xây chùa... ? 

Ni Sư chỉ mỉm cười khiêm tốn trả lời... 

- Đạo hữu lầm Tường... Irước khi trả lời câu hỏi nây của đạo hữu... Sư Giới Hương xin cảm ơn... 
vì đây là một câu hỏi quá bất ngờ và thật là thú vị mà Sư cũng đã tự hỏi chính mình; nhưng hôm nay 
lại được Đạo hữu hỏi thì phải chăng đây cũng là một sự trùng hợp “tương đồng” và là cái “duyên” giữa 
Thầy trò chúng ta? Đạo hữu thử nghĩ, nếu mà Sư tìm về những nơi đông đúc đô thị đó thì... đã không 
có được cái “duyên” nây, để rồi Thầy trò mình gặp nhau hôm nay ở chốn nây đó, phải không? 

- Dạ... Dạ, thưa Ni Sư... 


- Đã là Tu Sĩ thì mình cứ dấn thân vào những Phật sự khó và đây thử thách. Đây là Phật bổ xứ, 
cứ cố gắng hết khả năng của mình ... Đó mới chính là mục đích để đem đạo vào Đời ... và đó mới là 
Hoằng Pháp vậy... . 

Nói vậy, chứ trước khi về đây và dựng lên ngôi chùa nầy, Sư đã suy nghĩ nhiều và rất nhiều lắm 
chứ, nhưng cuối cùng... Chắc Đạo hữu cũng biết là ở Orange và Los Angeles đã có nhiều chùa rồi, cho 
nên Ni Sư không cần phải về nữa... Sở dĩ Ni Sư tìm về vùng “bán sa mạc” nây là vì chính trong thâm 
tâm của mình... Ni Sư đã từng nghĩ, khi mình đã là con Phật và hơn nữa là một tu sĩ, thì bất cứ ở vào 
thời gian và không gian nào cũng như bất cứ ở nơi đâu cần mình... Nếu mình có được thiện duyên với 
nơi chốn đó hoặc với người đó, thì đó chính là nơi để mình “trụ” thế thôi... Và cũng qua những sự suy 
nghĩ đó, mà Ni Sư đã chọn vùng đất Perris nây để dựng xây nên một ngôi chùa, để hầu đem Đạo về ở 
vùng sâu, vùng xa, ở những nơi chưa có chùa... thì khi đó mới “quý và cần”... cho những ai muốn lu 
Đạo và Học Phật chứ... có đúng không... ? 

- Dạ, thưa Sư... Dạ, đúng và đó chính là tâm của “sứ giả. Phật chính là như vậy... Nhưng có một 
điều làm cho con luôn luôn suy tư và trăn trở là chùa còn quá thô sơ, thiếu nhiều tiện nghi, nếu muốn 
có được một ngôi chùa ấm cúng, khang trang và đầy đủ tiện nghi thì Ni Sư cũng như quý Sư Cô sẽ phải 
tốn rất nhiều thời gian và công của... Nhưng biết phải làm sao khi mà Ni Sư chỉ là một nữ tu sĩ và chùa 
mình toàn là chư Ni tay yếu chân mềm? 

Và khi viết ra những lời nấy, tự dưng làm lòng con chùng xuống và “thương” cho Ni Sư, cho các 
Sư Cô và đồng hương Phật tử ở một nơi xa vắng như chùa Hương Sen nầy vậy... 

Đúng vậy, vì ở vùng này nhiều Mỹ, Mễ và ít cộng đồng người Việt, vì thế cho nên Phật tử cũng 
quá ít... Đó chính là vấn đề nan giải cho Ni Sư và cho chùa duy trì và phát triển... 

Vậy qua bài viết nây, lâm Tường tôi rất mong những người con Phật hảo tâm, những Phật tử 


346 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





“mạnh thường quân” từ khắp mọi nơi hãy “thương” Ni Sư và quý Sư Cô mà quan tâm đến chùa, thì may 
ra trong tương lai Hương Sen sẽ là một ngôi chùa, một Tu viện khang trang có đầy đủ tiện nghi để cho 
những người con Phật Tử xa gần cùng về đây để Tu Học. Mong lắm thay! Cầu Phật gia hộ. 

Và nếu ai đó mà có “duyên” được tiếp chuyện với Ni Sư một lân và chỉ một lẫn thôi thì sẽ phải 
kính mến Ni Sư về cả ba mặt “Bi- Irí- Dũng” và tấm lòng khoan dung, độ lượng của Ni Sư... Cũng như 
sẽ phục về cách giảng dạy và đối xử với các đệ tử” của Ni Sư... Với gần mười Sư Cô ... lớn có, nhỏ có 
tất cả các vị đều có một vốn liếng hiểu biết rất sâu rộng về cả hai mặt 

“Đạo và Đời”... Các Sư Cô lớn thì chuyên tụng kinh, còn các Sư Cô trẻ thì ngoài việc Tu Đạo, còn 
đi học và có vị đã học đến Thạc sĩ và Tiến sĩ rồi... ngoài ra còn có những Phật tử tại gia về chùa học 
Phật (như lâm Tường vậy.) 


Ôi thật không gì làm cho Tâm Tường khâm phục hơn được... Đúng là Ni Sư đã thực hành đúng 
tôn chỉ của Đạo Phật, là đã mang Đạo vào Đời ở vùng xa và hầu mong sao cho Đạo Đời hòa quyện với 
nhau. Như vậy con người mới hiểu được Đạo và làm đẹp Đời... Và từ đó mới tìm ra được chân lý sống 
để “thoát khổ”. Đó mới chính là giáo lý của đạo Phật và đó cũng chính là người đã học Phật đúng với 
ý nghĩa của đạo Phật vậy. 

Đó là một điều mà người con Phật chúng ta hằng mong cầu và đã có được... Và đó cũng chính là 
“Những Con Tìm Cùng Một Nhịp của những người con Phật” trong hai ngày Tu học nây vậy. 

Đó là tất cả những gì mà Tâm Tường đã có được “cơ may” hầu chuyện với Ni Sư Giới Hương 
trong những lân vẫn an Ni Sư... Và đó là những lời thật... rất thật của Lâm Tường khi viết về Ni Sư và 
Chùa Hương Sen vậy. 


SEElNG FROM FAR 
THẤP THOÁNG 
Kính tặng: 

Ni sư Thích Nữ Giới Hương 


Bở vở trong chốn hông trấn 
Ta ngôi ngắm lá thu tàn rụng rơi 
Mà lòng buôn chán sự đời 
Mặc trời, tặc đất... đổi dời cuộc chơi. 


Được, mất cũng chỉ thế thôi 
Cớ sao ta cứ mãi lo tranh giành 
Lợi danh, là chuyện thế gian 
Hiếu tôi mmới thấy thân tâm an lành. 


Tìm đâu được chút bình an.° 
Cửa Thiên chỗn ấy nương thân... lánh trần 
Chữ đây khép cửa tu hành 
Xa trông thấp thoáng... giác chân đến rối. 


Lake Forest, Thu Kỷ Hợi - 2019 
lâm Tường - Lê Đình Cát 


349 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





Tâm Tường con luôn xin nguyện cầu cho Ni Sư trong suốt cuộc đời này vẫn là Ni Sư Giới Hương... 
Vẫn khiêm cung, hòa ái, vẫn trải tấm lòng độ lượng để mà thương yêu, mà dạy bảo và hoằng hoá, độ 
sanh cho hàng Phật tử chúng con... Và vẫn luôn sáng tác những vần thơ Đạo hay, viết những bài Tham 
luận thật đầy ý nghĩa và cũng luôn giảng dạy những bài Pháp nhiều hơn nữa. Thì khi đó người xuất gia 
(Tăng, Ni) như Ni Sư; chính là những Tu Sĩ (là những sứ giả của Như lai) là những ngọn đuốc đã soi 
lối, dẫn đường cho hàng Phật tử chúng con vậy... Và cũng từ đó thì hình ảnh của Ni Sư Giới Hương... 
của ”Vj Nữ Tu ở chùa quê”, sẽ luôn vẫn mãi ở trong tâm trí, không những của hàng Cư Sĩ Phật tử như 
chúng con mà cho đến các vị Chư lôn Đức, Tăng Ni sẽ không bao giờ phai mờ được hết... 

Và cũng bởi vì những lẽ đó... Và nhất là nhờ ở tấm lòng Từ Bi, Độ Lượng và đức tính khiêm cung, 
hòa ái của Ni Sư mà càng ngày có nhiều đồng hương Phật Tử ở xa đã đến với chùa Hương Sen nói 
riêng, và đạo Phật nói chung càng đông, càng nhiều và họ đến với tất cả tấm lòng chân thành với một 
niềm tin vào Phật pháp vậy. 

Vì khi mà người con Phật đã đặt hết niềm tin và sự kính mến vào những vị Tu Sĩ, thì khi đó đến 
chùa, tu viện, niệm Phật đường hay giảng đường. v.v... Hầu mong được tiếp cận với quý Chư tôn Đức 
Tăng, Ni mà họ hằng kính mến để được học Phật, nghe pháp hầu tiếp thu những giáo lý của đức Phật 
từ lời giảng của quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tăng, Ni... v.v.. cũng như cố gắng tham dự các khóa tu 
để trao dối phẩm hạnh, đạo đức, nhân cách, hay nói xa hơn là tu Tâm sửa Tánh, vì giáo lý của đạo Phật 
là giáo lý của Tình Thương và Tuệ Giác, nghĩa là “Ở đâu có khổ đau thì đạo Phật đến đó để xoa dịu 
niềm đau; còn ở đâu có đạo Phật thì ở đó sẽ có an lạc, hạnh phúc cho con người vậy." 


Vậy thì cửa thiển chính là “Nơi chốn từm về”, của người con Phật hầu mong tu tỉnh và học hỏi 
giáo pháp của đức Phật qua những bài kinh, lời kệ và những bài giảng cuả Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni 
đã giảng dạy cho hàng Phật tử chúng con, để hầu mong mở mang trí tuệ và trau dồi phẩm hạnh để cho 
thâm tâm được bình an. 

Và từ những suy tư đó đã để lại trong tâm tư Tâm Tường biết bao nhiêu là điều bổ ích và thú vị và 
cũng từ nơi đây, ở chốn nầy (chùa Hương Sen) Tâm Tường luôn nhớ mãi những lời giảng từ hòa của 
Ni Sư Giới Hương (Ni Sư Trụ trì), những lời nói, những nụ cười thân thương, hiền hòa của quý Sư Cô, 
cùng những khuôn mặt thân yêu của những anh chị Phật tử xa gần; nhưng rất thân quen trong đời làm 
Phật sự của lâm Tường vậy. Ihật quá hạnh phúc và rất quý hóa! 


Và từ đó lâm Tường cũng đã thực hiện được chí nguyện và lý tưởng của mình đã hằng mong 
ước từ lâu là tính tấn bước hết con đường mà mình đã chọn là dẫn thân, đó là phục vụ cho Đạo Pháp 
và nhiệt tình đem những gì mà mình đã học hỏi được ở Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni, các bậc Tôn Túc, 
ở các người đi trước để truyền đạt lại cho các đàn em sau nầy hầu mong hoằng dương Đạo Pháp và cố 
xây dựng Đạo, đem Đạo vào Đời... 


Liên Hoa, January 2, 2020 
Đầu Xuân Canh Tý 
lâm Tường - Lê đình Cát 
Gia trưởng: Gia Đình Phật Tử Liên Hoa 
catchile@yahoo.com 





1. Bài nây được viết dựa theo ý từ bài “Nơi Chốn Tìm VỀ” của củng Tác giả lâm Tường và đã gởi cho Tập San 
VHPGVNNI. 


350 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








lâm Tường đang đứng bên trái làm MC và Ni sự Giới Hương 
đang đọc diễn văn cho lễ Phật Đản ngày 27/05/2018 





Tâm Tường đang tắm Phật tại Chùa Hương Sen ngày 27/05/2018 


5Í 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


6.19. NI SƯ TÀI BA 





Ni sư Giới Hương thương kính, 

Nhật Quang (89 tuổi) có duyên là Phật tử địa phương cùng thành phố của Chùa Hương Sen 
gần 10 năm nay. Nhật Quang cũng thường xuyên tới tụng kinh, tham dự khóa tu, các đại lễ và cũng 
theo dõi tiến trình chùa Hương Sen phát triển từ nhỏ thành lớn, từ ít đệ tử Ni thành nhiều đệ tử Nị, 
từ website: huongsentemple.com đơn giản đến phong phú có 41 tác phẩm của bổn tự và nhiều tác giả 
khác để quảng bá. 

Ni sư rất cao siêu, tài ba và đạo đức. Nhật Quang chưa từng thấy một vị Ni trẻ nào tận tâm, chịu 
cực hành đạo như vậy trên cõi tu hành này. 

Rất tiếc có chúng sinh là người phàm bận rộn việc gia thế, chưa hiểu giá trị của một vị Ni sư tuổi 
trẻ tài cao đã từ tiên giới giáng trần, để hướng dẫn bá tánh trên con đường Phật pháp, và chưa hiểu 
nguồn lực tinh thần siêu thoát từ một ngôi chùa rất hiếm có này. 

Nhật Quang thiết nghĩ Ni sư Giới hương sẽ thành công và vượt qua mọi khó khăn để đạt mục 
đích cao cả của Phật pháp. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
Moreno Valley, Tết Canh Tý,ngày 22 tháng 02 năm 2020 


Đạo hữu Nhật Quang 
luongvs@yahoo.com 





Ni Sư Giới Hương, Chư Ni và Bác Nhật Quang (thứ hai bên phải) 
rong khóa tu học tại Chua Hương Sen, ngày 26 tháng 05 năm 2018 


2)2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Cụ Nhật Quang (đứng chính giữa ác chuông) 
và cụ Đức Minh - thân phụ của Ni sự Giới [ương (ngôi) năm 2017. 


2o 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


6.20. MỘT LỜI PHÁP THÍ 





Cuộc đời đầy khổ đau và nóng bức. Thân phận con người là niềm cô đơn bất tận như đại văn hào 
Herman Hess đã diễn tả. Ni Sư Giới Hương đã làm và đang làm công việc của một người thầy thuốc để 
xoa địu niềm đau và đem mát mẻ cho lòng người. Hơn thế nữa, Ni sư cùng chư Tôn đức Tăng già thay 
Đức Phật hướng dẫn cho con người thức tỉnh những vô minh, thân phận thấp hèn của nghiệp báo, ích 
kỷ và tham lam đã tích lũy trong tàng thức nhiều đời nhiều kiếp, như Ni sư Giới Hương đã diễn tả rất 
rõ trong luận án Tiến Sĩ của Ni Sư - “Bồ tát & Tánh Không” Con cũng đang cố gắng để vượt qua vòng 
vô minh đó. Con thành thật mang ơn Ni sư đã cho con một lời pháp thí đúng bịnh để khai mở tâm mê 
mờ của con. 


Nhân dịp Xuân Canh Tý về trên xứ ngoại quê người, con trước đảnh lễ Tam bảo và sau xin có đôi 
lời cầu chúc Ni sư Giới Hương, chư Ni chúng cùng tất cả quý Phật tử đồng hương đại nguyện được kiết 
tường, tu tập chứng viên thông như hạnh nguyện tự giác và giác tha của mình. 

Kính tặng Ni sư Giới Hương trong dịp làm tuyển tập Kỷ Niệm 40 năm Tu học và hoằng pháp của 
Ni sư. 

Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. 
Thành phố lá vàng Springfeld, Virgina, ngày 20/02/2020 
Kính thư, 
Đức Trần - Hoằng Cần 
tranduc22@hotmail.com 





Từ phải: Hoằng Cẩn, Quảng Lượng, Ni sử Giới Hương, 
Sự cô Viên An và Patrick Hưng năm 2016 


354 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








Ni Sư Giới Hương (trái) và Hoằng Cần tại tư gia của Hoằng Cần ngày 16/06/2016 





Từ trái: Hoằng Cẩn, Quảng Lượng, Ni sự Giới Hương, 
và Sự cô Viên An tại Đạo tràng Thiện Đức, Virgina, năm 2016 


52 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


6.21. HẠNH PHÚC THAY! 


Nam Mô A Di Đà Phật. 
Kính bạch Ni sư Giới Hương thương kính, 


Con là Phật tử Thanh Mai, 80 tuổi, già yếu bịnh hoạn, nhưng con rất được chư tôn đức Tăng Ni 
nhiều chùa ở Miền Nam California thương con, thường đến thăm, giảng Phật pháp và khuyến khích 
con niệm Phật. Cho nên, hễ con vừa khỏe là Thanh Đàm và Thiện Châu đưa con đến các chùa liền (vì 
đây là hạnh phúc của con) như chùa Bát Nhã, Chùa Phật Tố, Chùa Huê Nghiêm, Chùa Hoa Nghiêm, 
Chùa Hương Sen, Chùa Khánh Anh... để tu tập, cầu nguyện. Gia đình con rất vui khi thấy con sống 
trong tình thương yêu và gia hộ của chư lôn đức Tăng già. Đây là một hạnh phúc không còn gì hơn 
như kinh Pháp Cú đã mô tả: 

Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh 





Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh 

Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp 

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tul 

(Kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà, bài kệ 194)!" 


Được làm thân người là khó và được nhận tình thương quan tâm khích lệ của các Ngài thì còn 
øì hơn. Con nhớ mùa Phật đản năm 2018, con về Chùa Hương Sen được Sư Bà Nguyên Thanh, Ni sư 
trụ trì TN Giới Hương cùng toàn thể Ni chúng Phật tử của Chùa Hương Sen an ủi, khích lệ, dỗ dành 
con, làm con rất cảm động biết ơn và như có thêm sinh lực sức sống hơn, khiến con vượt qua cơn bịnh 
trong người.Sự ân cần đặc biệt ấy làm sao con quên được. 


Hôm nay về chùa Hương Sen lạy Phật, được tin ngày 22 tháng 03 năm 2020 sẽ làm lễ mừng “40 
Năm Tu Học Và Hoàng Pháp của Ni Sư Giới Hương” và hôm nay là ngày cuối, ngày mai đi in sách tặng. 
Thế là con kịp làm bài thơ con cóc và vài lời tâm sự cúng dường Ni sư với tất cả tấm lòng thành kính 
và bài viết của con là bài cuối cùng kết thúc cuốn sách. Thật là hân hạnh và niềm vui vô cùng lớn cho 
con được hiện diện cùng với Chư tôn Thiển đức Tăng ni trong sách tuyển tập kỷ niệm này. Âu cũng là 
nhân duyên nhiều đời kiếp của con với Chùa Hương Sen. 
Hôm nay chúng con kính chúc mừng Ni Sư Giới Hương đã trải qua 40 năm với nhiều nhọc nhẵn 
tìm học đạo, hầu mong độ các chúng sinh. 
Hương Sen ?1 thơm ngát 
Trong sạch sống giữa bùn 
Giới Hương Định Tuệ sẵn 
Tổa ngát khắp bốn phương. 
Mưa phun nơi Long Beach, California 
Ngày 01 tháng 03 năm 2020, 
Con kính lễ, 


Phật tử Thanh Mai 





1. Kinh Pháp Cú. Kệ 103. Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đúc. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Bản dịch 
Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971. TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ - Sài Gòn, PL. 
2539 - TL. 1995. Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006. 
hftps://thuvienhoasen.org/a10361/07-pham-a-la-han-the-worthy- 194 


356 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 


=—=ốÔÒỒ 


toxssvzz7720// 0/33 

Xà, N17/2/ rửï 

lÏ ` nh “02 /Ý 
Vi | 


| IIIll 


Từ trái: Thiện Châu, Thanh Mai, Ni sự Giới [ương 
và Thanh Đàm chụp tại Chùa [ương Sen ngày 01 tháng 03 năm 2020 





4¬ 
F 


LỘ. Ai 
¬_.. 


sang, ! 


¬ 


La ¬ : , 

: TẾ “ at 8G 
Ƒ T- " Ly“ mu Ế _= \‹ 
L ? SP TÌ ".... rr 
-L  lh ƯX. W-.K ` d x..-i 
vinh m _ Ũ L 


SE 


hủ. 
xã 


— 





2° 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








358 


Phần VII 


THƯ PHÁP 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7. THƯ PHÁP 


7.1. HƯƠNG DIỆU PHÁP - Thích Nhuận Tâm 


.v sac T 
Khác ® : .-. ..= 
T Ï f W > % .. 
1 { lị N- Ế đÍ` HỊ / hủ S Ñqs- h 
k | 
Y #\ 


_TN ” 
II HIÍ 


lái 


lùn 





361 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 


7.2. HƯƠNG BÁT NHÃ - Thích Nữ Tuệ Liên 











362 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.3. HƯƠNG TÔI ĐÚC TINH THÂN - Thích Nữ Tuệ Liên 





363 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.4. HƯƠNG ĐƯỢM NÚI ĐỒI - Hồ Ý 





364 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 








365 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.5. SEN VÀNG THANH THOÁT - Hồ Ý 
































: =...c ~- ) ‡ “na í ỳ 
: = E ~r.i 





366 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 









`... HIÊ N,. ` 
| Iỹ 01 gi 
SỜ. 


' 
lu 
_ 


Xưu bia dit muôn nhà _. 
HŸ 





367 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.6. BÀY TỎ CHÂN TÂM - Gia đình Phật Tử An Lạc Pháp 





368 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








lhiêni [lum: 
lệ mui Mu thfÍtui 
Ihiêmân PMIháccô 


J0 dƯỮn/ Nà Hi lâm 
=sĂ -.. 

















40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.8. PHÁP QUANG TỎA RẠNG - Chơn Tâm Tuyết # Tâm Hậu 





371 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.9. NIỀM TIN TAM BẢO - Diệu Ngọc, Chân Thiện # Viên Bảo Nhẫn 





S2 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.10. ĐÀO XUÂN LỘNG Ý KINH - Giác Nguyệt, Nguyên Hạnh # Phương Anh 





2/ 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.T1. TRĂNG TRÒN NGHÌN NĂM ĐÓN CHỜ AI - Viên Bảo Lê # Viên Bảo Tuyên 





3/4 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.12. ÁNH TRĂNG PHẬT PHÁP - Tony, Ann, Thị Cảnh, Tuyết ø Oanh 





2v 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.13. TỪ LỰC HƯƠNG SEN - Diệu Linh Thiện Đạt 





3/6 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.14. LẮNG NGHE TÂM MÌNH - Thiện Giác # Ngộ Ngọc 





Sư 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





7.15. ĐÃ ĐỦ HOẰNG TRUYỀN - Tịnh Thu, Xuân, Nguyên œ Tâm Hậu 





3/8 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





7.16. ĐẾN ĐI TỰ TẠI - Thích Nữ Giới Hương 





37/9 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 





bS 


h Ể | lÚi ị 
E\ Nì` k lang. l l: | Ẵ 
P"l0U âïI ñfiệf [fIATIP 
w xvjan. ma: _ 








380 


40 NĂM TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP CỦA NI SƯ GIỚI HƯƠNG 





8 Vu JKC ï " Em đ Ỉ 

1 "1: Ax.g. F _ˆ 8ø 8T , 

¬... R h n w._=+7^.. KT. 
Tu n=... 6c: (vẽ. ca 

bã _ĂẴẰ=.. ` M x.—.. tế N . 


“—_.- ` z ¬ Lo 
LÔ Go TC 


L hủ k& in. NA. - cự | uAÝ tr TM, =Ä: FN¡ ÝhẾ = :— bà 
NT. SK ii. SEO ÔNG. 72 7U. xa ¬y2^” 


P.1 0. — 





361 


BAN BIÊN TẬP CHÙA HƯƠNG SEN 








202 






r _ 
® — PHỐICẢNH TỔNG THỂ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NGÔI TAM BẢO CHÙA HƯƠNG SEN 
Bão Tu Tử Tùy Hỷ Cúng Dường ữ Cầu Nguyện cho Công Cuộc Xây Dựng sớm Thành Tựu. 


 BR0POsED FUTURE MASTER PLAN OF HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE 
Project Construction sHi be funded 4 thê Benevolence of All Dharma Friends. AllUSA donations are tax deductible. 
v. 







. vs 





“ho Sự 


Huong Sen Buddhist Temple 
19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA." 
Tel: 951-657-7272 


Đề Án Xây Dựng Chùa Hương Sen - Năm 2020 
Thiết Kế: Kiến trúc sư Francis Phát Ông, TPA Architects 
Diễn họa Phối cảnh: Huỳnh Nhật Trường 


HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE 
19565 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, US5A 
Tel: 951-657-7272 s Cell: 951-616-8620 
Email: huongsentemple(@)gmail.com » thichnugioihuong(@)yahoo.com 
Facebook:https://www.facebook.com/huongsentemple 
Web: www.huongsentemple.com 


